ABHIDHAMMA PITAKA 
VÔ TỶ PHÁP TẠNG 


BỘ SÁCH CHÚ GIẢI 
PHÁP TỤ -DHAMMASANGANI 
PHÁN TÍCH - VIBHANGA 


mw. 





Tác Giả: NAGADIPA MAHA THERA 
Dịch Giả: Bhikkhu PASADO Sán Nhiên 
Biên Soạn: P.L. 2540 —- D.L. 1996 
Hiệu Đính: P.L. 2556 — D.L. 2012 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





TRIẦN 


hật là một phước duyên hiếm quí và niềm vui lớn đối với Hội Thiện Đức chúng 
Jm được Đại Đức Giáo Thọ Sán Nhiên hoan hỷ cho phép ấn tống Bộ Sách Chú 

Giải Pháp Tụ và Phân Tích mà Sư đã phiên dịch từ Pali ngữ sang Việt ngữ nhằm 

kịp thời đáp ứng nhu cầu học hỏi và nghiên cứu cấp bách của tăng ni sinh Việt 
Nam tại Trường Đại Học Phật Giáo Quốc Tế ở Miến Điện. Bộ sách này cũng đã được 
phát hành với sô lượng 1000 quyền trong năm 2011 để những thiền sinh trong các lớp 
học Vô Tỷ Pháp do Sư hướng dẫn hơn một năm nay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng 
lân cận, cũng như quý tăng ni và Phật tử ở nhiều nơi khác có thể tham khảo. Hội 
Thiện Đức chúng con vô cùng biết ân và thành tâm tán thán tâm huyết cao cả cùng 
công sức sâu dầy mà Sư đã dành cho công trình chuyển ngữ bộ sách này ngõ hầu mang 
thật nhiều lợi lạc đến với quý tăng ni và Phật tử đồng hương ở khắp nơi. 


in hết lòng quí trọng, ca ngợi, và ghi nhớ sự tích cực hỗ trợ tinh thần và phát tâm 

đóng góp tịnh tài rộng lớn vào dự án ấn tống này của quý bạn lành trong các lớp 
học Vô 'Tỷ Pháp, Trường Bộ Kinh, và Thanh Tịnh Đạo do Sư giảng dạy hiện nay, cũng 
như quý thân hữu ở nhiều nơi. Nhờ vào sự nhiệt tâm giúp đỡ của quý thiện hữu mà bộ 
sách này được tái bản nhanh chóng với số lượng in ấn đầy đủ. Xin cám ơn Tâm Hân 
Huệ kính bạch lên Sư những cảm nghĩ chân thành; anh Thân Hòa thiết kế bìa sách; anh 
Chúc Giới và cô Thu Nowak cung cấp hình ảnh sinh hoạt; anh Chúc Giới, chị Tuyết, 
và Tâm Hân Huệ thông báo chương trình ấn tống và phụ giúp quyên góp tịnh tài; và 
chị Diệu Âm cùng Tâm Nguyên Châu phụ trách số sách ngân quỹ ấn tống. 


1); biệt cảm tạ cô chú Phan Thanh Thu, Sonny, Mimi Trâm, chị Võ Mỹ Lương, 
cùng nhà in CT Printing & Graphics (Silver Spring, MD) tận tình và sốt săng 
giúp đỡ trong việc ấn loát bộ sách này với khoảng thời gian thật ngăn. 


ính lạy hồng ân chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng, Tổ, Thây, Thiện Hữu Tri 

Thức, cùng các bậc trời người Hộ Pháp đã gia hộ cho tăng thân Thiện Đức thành 
tựu viên mãn sở nguyện ấn tống bộ sách Chú Giải Pháp Tụ và Phân Tích. Xin thành 
kính chia sẻ quả phước báu này đến hết thảy phạm thiên, chư thiên, và chúng sanh 
trong ba cõi sáu nẻo đều được trọn lành an vui và tỉnh tấn tu tập. 


Tăng Thân Thiện Đức 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 2 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





JHIKKIIU PASAD0 - ĐẠI ĐỨC GIÁ0 THỤ SÁN NHIÊN 


Picture by Chúc Giới - 2011 


DỊCH GIẢ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 3 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


CHÚ GIẢI 
PHÁP TỤ và PHẦN TÍCH 
ẤN BẢN 2012 
Đại Đức Giáo Thọ Sán Nhiên 
chuyển ngữ 1996 và hiệu đính 2012 


c0evolenc_ 





%§ £ C/2& )¿e 


Hội Thiện Đức 


Universal Benevolence Foundation 


P.O. Box 523552, Springfield, Virgimia 22152 USA 


www.hoithienduc.org 
hoithienduc@ ømail.com 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 4 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


MỤC LỤC 








BỘ SÁCH CHÚ GIẢI PHÁP TỤ (DHAMMASANGAN])............................--- << << «<< : 
TT TC 10006620 nen nan aacaaannee 8 
NIDÃNAKATHÃ - CÂU KỆ GIỚI THIỆU ..........................-..-¿-cc c2 212121321 sssees 9 
TÂM TẤN THIÊN DO DIÔI 160i ccos2i 1602060621062 c2a6 04456054 4s06944 446 i44o21694490,2605 663096: 14 

KÃMÃVACARAKUSALACITTA DÃNAMAYA - TÂM THIỆN DỤC GIỚI - 

1018.4051801 Ẽ 8. .ốẽẽẽếẽốẽẽẽẽ ếẽ ẽố ố ẽ ẽố ố n 19 
KÃMÃVACARAKUSALACITTA SĨILAMAYA - TÂM THIỆN DỤC GIỚI — 

J5457-1a/8 š :3 61618 ...7.77eẺẻ..ểốẻốẻẽẽ 27 
KÃMÃVACARAKUSALACITTA BHÄVANÄMAYA - TÂM THIỆN DỤC GIỚI - 

J3/5#.1e8R/2)/gu4 mm 7mm7.ố.ốỐẻốỐốéẻốéẻẽ ốc 34 
KÃMÃVACARAKUSALACITTA APACÄYANAMAYA - TÂM THIỆN DỤC GIỚI -— 

j,5851/0 89/11/65 9020mm T777... ốéốẽẽẽẽẽẽéẽ.ẽẽ.ẻẽ 4I 
KÃMÃVACARAKUSALACITTA VEYYÄVACCAMAYA - TÂM THIỆN DỤC GIỚI — 

PETAN HETTTNG TH TH: 22s 21ax26i2ia3xan4xcsditgiiss6saA6eegstlplillis4i6xasiegis63utssiABiseseGG 49 
KÃMÃVACARAKUSALACITTA PATTIDANAMAYA - TÂM THIỆN DỤC GIỚI - 

PHÂN HỎI HƯỚNG CÔNG ĐỨC .......................... c1 02 1112k ST Hgrưệt 55 
KÃMÃVACARAKUSALACITTA PATTANUMODANAMAYA - TÂM THIỆN DỤC 

GIỚI - PHẢN TÙY HỶ CÔNG ĐỨC ......................... L1 S112 n HS grrkệt 62 
KÃMÃVACARAKUSALACITTA DHAMMADESANAMAYA - TÂM THIỆN DỤC 

GIỚI - PHÂN THUYẾT PHÁP .............................-ccc C22121 SE Sky sserkg 68 
KÃMÃVACARAKUSALACITTA DHAMMASAVANAMAYA - TÂM THIỆN DỤC 

GIỚI - PHÂN THÍNH PHÁP' ................................c c2 0211111211 1v kh kg 74 
KÃMÃVACARAKUSALACITTA DITTHUJIUKAMMAMAYA - TÂM THIỆN DỤC 

GIỚI - PHÂN CHÂN TRI CHƯỚC KIỀN. .............................- ¿c2 cc 2222 sszsxere2 81 

BỘ SÁCH CHÚ GIẢI PHẦN TÍCH (VIBHANGA) ...........................------- «<< + + ssssessee 90 
JẾ biÚ E9 0:7 00 TT TT NT NGA ỚỚC  NớớỚợNỚ sở ớỚCớớGổ AC 0 91 
KHANDHAVIBHANGA - UẦN PHÂN TÍCH. .................................-...ccc S22 csesceei 92 

RŨPAKHANDHANIDDESA - SẮC UẦN XIÊN MINH  ........................................--: 92 
VEDANAKHANDHANIDDESA - THỌ UẦN XIÊN MINH  ....................................... 98 
SAÑÑÄKHANDHANIDDESA - TƯỞNG UẦN XIÊN MINH  ........................... 2-2 ccecx+zszszes 0909 
SANKHARAKKHANDHANIDDESA - HÀNH UẦN XIÊN MINH  ..............................---5- 100 
VIÑÑANAKKHANDHANIDDESA - THỨC UẢN XIÊN MINH  .............................--- - s5: 101 
ÄYATANAVIBHANGA - XỨ PHÂN TÍCH. ...........................--..c--cc c2 103 
DHÃTUVIBHANGA - GIỚI PHẦN TÍCH. .............................-....-ccc sec srx2 108 
SACCAVIBHANGA - ĐỀ PHÂN TÍCH  .......................... .-.--- c1 1112211112511 xe 109 
INDRIYAVIBHANGA - QUYẺN PHÂN TÍCH  ...............................----. c2 S se: 109 


PATICCASAMUPPÄADAVIBHANGA - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH PHÂN TÍCH ............ 109 
AVIIÄ PACCAYA SANKHÃRAÄANIDDESA -~ VÔ MINH LÀM DUYÊN HÀNH 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 5 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





,ýi7#ii PP nh hố. .ẽẻẽ.ẽẽốẽẽốẽéẽẽ. 109 
SANKHÃÄRÄ PACCAYÄ VINNÄNANIDDESA - HÀNH LÀM DUYÊN THỨC 
41:10:00 77 nẽốốẽẽ.ẽẽốẽ 115 
VINNANA PACCAYA NÄMARŨPANIDDESA - THỨC LÀM DUYÊN DANH SẮC 
›31780/) 12 00710177 7ẻổộổỒỔÖỔỒỐỒằẲ.... .ẻẽ hố 121 
NÄMARUPA PACCAYÃ SALÃYATANANIDDESA - DANH SẮC LÀM DUYÊN 
DU XI vn NT na làn at xiss20sbad06l(2653kgttx0x 0026 0sssa8s2/aapotd 125 
SALÃYATANA PACCAYA PHASSANIDDESA - LỤC XỨ LÀM DUYÊN XÚC 
XIẾÊN MINH. ................................... c0 TY ST ST TK TT kg TT Tnhh nhện 133 
PHASSA PACCAYA VEDANANIDDESA - XÚC LÀM DUYÊN THỌ XIÊN MINH........ 136 
VEDANA PACCAYA TANHANIDDESA - THỌ LÀM DUYÊN ÁI XIÊN MINH ............. 138 
TANHAÃ PACCAYA UPÄDÄNANIDDESA - ÁI LÀM DUYÊN THỦ XIÊN MINH .......... 140 
UPÄDÄNA PACCAYA BHAVANIDDESA - THỦ LÀM DUYÊN HỮU XIÉN MINH........ 147 
BHAVA PACCAYA JÃTINIDDESA - HỮU LÀM DUYÊN SANH XIÊN MINH  ........... 153 
JÄTI PACCAYAÃ JARÄMARANANIDDESA - SANH LÀM DUYÊN LÃO TỬ 
E372y0/05/7028Ẽ02ẸT7ĐĐẺ8ẻẺẻẺ7Ẻ7ẽẽẼẽốẽẽ kẽ ẽa ếẽ ẽ ốc 160 
PHƯONI DI NH 1N TÚ N L0 dioibisbieotslii94abt6st6kiisiebxaekubisetebliatibbiaislssgi 166 
NHỮNG HÌNH ÁNH SINH HOẠT TU HỌC ........................... ------ << << << << <c<<=<ss 169 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 6 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


ABHIDHAMMA PITAKA 
VÔ TỶ PHÁP TẠNG 
BỘ SÁCH CHÚ GIẢI 
PHAP 1Ụ 
(DHAMMASANGANDT 


Tác Giả 
NAGADIPA MAHA THERA 
Dịch Giả 
Bhikkhu PASADO Sán Nhiên 


Biên Soạn: P.L. 2540 —- D.L. 1996 
Hiệu Đính: P.L. 2556 —- D.L. 2012 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 7 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


LỜI MỞ ĐẦU 





Tạng Vô Tỷ Pháp là phần giáo lý cao siêu, thậm thâm vi diệu của Đức Phật. 


Để tỏ lòng tri ân với Mẹ, lúc bấy giờ đã qua đời và tái sanh vào Cõi Trời Tusitã 
(Đâu Suất Đà), Đức Phật đã đến ngự Đao Lợi Thiên (Tvãtimsa), vào hạ thứ 7 của 
Ngài, thuyết giảng liên tiếp trong suốt ba tháng (của nhân loại), với hội chúng gồm có 
Thiên Mẫu Mãyã và 800 triệu Thiên Chúng đến thính Pháp. 


Tạng Vô Tỷ Pháp gồm có 42,000 Pháp Uẫn (Dhammakhandha) được chia ra 
thành bảy bộ kinh. Bộ thứ nhất là Dhammasanganì (Pháp Tụ), phần lớn được giải 
thích ba câu Pháp đầu tiên, là Pháp Thiện (Kusalä dhamm3), Pháp Bất Thiện (Akusalã 
dhamm8), và Pháp Vô Ký (Abyakatà dhamma). 


Trong bộ chú giải này, sẽ lần lượt giải thích từng mỗi bộ kinh của Tạng Vô Tỷ 
Pháp. Tuy nhiên, phần chú giải của bộ kinh sách này lại được giải thích theo cách cô 
điển, có nghĩa là được dẫn chứng thêm phần tích truyện — thuộc Tạng Kinh — một chút 
mới lạ đối với tính chất của Tạng Vô Tỷ Pháp, vốn dĩ cô đọng và khô khan, chỉ đơn 
thuần những Pháp Môn. 


Có lẽ các học giả thuần chuyên nghiên cứu lây làm ngạc nhiên, mà cũng là niềm 
vui thích cho mọi người có tâm tìm hiểu về Pháp Lý của Tạng này. Tuy nhiên — cả hai 
— cũng nhận đủ đầy vật thực để bồi bồ tinh thần cho bậc học giả, cũng như cho người 
quyết tâm nghiên cứu để tăng trưởng trí tuệ và có một đời sống Phật tử lý tưởng. 


Kính ngưỡng dâng lên công đức phiên dịch này đến hương linh bậc Thầy khả 
kính là Ngài Trưởng Lão TỊNH SỰ (Santakicco Mahã Thera), Ngài Trưởng Lão SIÊU 
VIỆT (Ulãro Mahã Thera), đến Song Thân kính yêu, đến Cô Tư - Tu Nữ Phạm Thị 
Yên, đến tất cả Chư Thiên hộ trì Chánh Pháp, đến những bậc hữu ân đã ủng hộ cho 
việc phát hành toàn bộ chú giải của Tạng Vô Tỷ Pháp, và đến toàn thể quý Phật Tử 
luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong cầu. 


Với tâm lòng Từ Ái, 
Mettaparamatthaparamn, 
Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Dịch Giả —- Bhikkhu PASÃDO Sán Nhiên 
TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 8 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





DHAMMASANGANI - PHÁP TỤ 


(Sự giảng giải sâu rộng theo phần cổ điển) 
Nidanakathä — Câu kệ siới thiêu 
Namatthu Sugatassa - Trí Kính Lễ Đức Thiện Thệ 


'“Tato yamakapatihariyavasane Bhagava cIntesi afitabuddha patihirram katva kattha nu 
kho vassam upaganchimsiti. Avajjanto tãvatimseti addasa idãni mayäã gantum tattha 
gantva madupaccupakaratthaya sattapakaranabhidhammadesanatthaya vattatI.” 


Nguyên trọn câu này sẽ được giảng giải trong cả 7 bộ thuộc Tạng Vô Tỷ Pháp, 
tuy nhiên, Pháp Tự là bộ Kinh của Tạng này sẽ được giải thích đầu tiên. Tất cả bậc Trí 
Tuệ nên được hiểu biết, có hai trường hợp hiện hữu trong phần Giáo Pháp thậm thâm 
vi diệu, đó là: rất khó cho việc thuyết giảng và rất khó cho việc thính từ bởi vì chỉ 
thuyết giảng phần Tâm, Tâm Sở, và Níp Bàn, chỉ khéo thuyết giảng điểm tô phần 
Niệm Tuệ (Sz/ipazzà), và vì thính Pháp vị diệu một cách ngăn gọn với nội dung như 
sau: 


“Bhagavà” — Đức Thế Tôn sau khi tỏ ý hiện bày Song Thông để hàng phục Đạo 
Sĩ Nigantha phía dưới tàng cây xoài một cách hoàn mãn, tiếp nối theo lập ý nghĩ suy 
rằng: 


“Afìfabuddhà” — Tất cả Chư Phật trong thời quá khứ, sau khi đã thực hiện hoàn 
tất Song Thông trong thời an cư kiết vũ (mùa mưa) vảo hạ thứ 7, thì thường đi an cư 
ngự tại Quốc Độ nào đó. Tức thời có sự hiểu biết rằng, sẽ đến ngự Đao Lợi Thiên để 
lập ý tỏ bày đền đáp ân đức của người Mẹ, và Đức Phật sẽ thuyết giảng Pháp Vô Tỷ đủ 
trọn vẹn ba tháng với cả 7 bộ. 


Khi Đức Phật quán xét thấy rõ tục lệ của Chư Phật như vậy, thì khởi tâm suy 
xét tiếp theo, rằng Thiên Mẫu Äàyà rất có nhiều ân đức giúp đỡ và thương yêu đối với 
Đức Như Lai, kể từ thời Đức Phật có hồng danh tên gọi Vi›zssì, bậc Chánh Đăng 
Giác, bậc Tối Thượng cả thế gian (Paramalokanàtha) trọn suốt một thời gian dài ước 
vào một trăm ngàn đại kiếp, đề được thành mẫu thân của Đức Như Lai trong kiếp hiện 
tại này, rất xứng đáng để Đức Như Lai đến ngự Cõi Đao Lợi Thi ên thuyết giảng trọn 
vẹn cả 7 bộ của Pháp Vô Tỷ nhằm đáp đền ân đức sâu dây. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 9 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Sau khi dứt thời suy nghĩ, tức thời khởi lập từ chỗ ngồi chí thượng, tất cả Chư 
Thiên và Nhân Loại đang chịu sự trông nom của Đức Bồn Sư, đồng loạt cùng nhau lễ 
bái cũng dường một cách tôn kính “2akkhinapàdam ukkhipirvà.” Đức Thế Tôn tỏ ý 
đưa bàn chân bên phải bước lên trên ngọn cây xoài, bàn chân thứ hai tỏ ý bước lên trên 
đỉnh núi của Càn Thát Bà, bàn chân thứ ba lên tới Cõi Đao Lợi Thiên, là nơi an ngự 
của Vua Trời Đề Thích. Tính đếm con đường Đức Phật bước từ Nhân Loại đi đến Đao 
Lợi Thiên, được ước đoán là sáu vạn tám ngàn do tuần. Ngài đến ngự Cối Đao Lợi 
Thiên, thăng tới lên ngự bảo tọa của Vua Trời Đề Thích, chỗ ngồi bằng đá phía dưới 
tàng cây san hô. 


“Utthàyàsanà” — Thiên Chủ Đề Thích rời khỏi Thiên Tọa, bước ra giữa Thiên 
Cung, ra sắc lệnh của vị Chủ Thiên Chúng tuyên xưng bố cáo đến tất cả Chúng Thiên 
rằng: 


“Marisà” — Hỡi này tất cả Hữu Thiên Chúng, hãy nhìn lại đây. “Nikkhamafha” 
— Tất cả quý Ngài không nên chậm trễ, ngay lúc này hãy nên hiện bày, Đức Thế Tôn vì 
lòng bi mẫn đã đến ngự Cõi của chúng ta, là một niềm hạnh phúc thù thắng vi diệu, bất 
khả tỷ giảo đến được với hội Chúng Thiên, vậy hãy cùng rủ nhau đi đến để được Thính 
Pháp khéo thuyết giảng. 


“Sakkassa vacanam suivà.” Khi được nghe Đẳng Thiên Nhãn Vương, Chủ cả 
Chư Thiên bố cáo như thế, tất cả Thiên Nam và Thiên Nữ cùng rủ nhau dắt ra khỏi 
Thiên Cung, với hai tay nâng hộp đựng Thánh Vật đầy những vật dụng hương thơm, 
bông hoa khéo sắp bày với lòng thành kính cúng dường, đi đến nơi ngự chầu của Vua 
Maghavanfu (danh hiệu của Trời Đề Thích) mà đắng Giáo Chủ đang ngự trú, thể hiện 
lòng tôn kính cúng dường, rồi tuần tự ngôi xuống nơi thích hợp với từng mỗi vị. 


“Amnepì devà” — Tất cả Thiên Chúng ở trong phạm vi một vạn thế giới xa gần 
khác nhau, cũng đồng cùng nhau nâng những vật lễ cúng dường đi đến nơi kiết tường 
vũ trụ, nơi trở thành hội Chúng Thiên tập trung lại, thực hiện sự tôn kính cúng dường 
của Chư Thiên trao về Đức Giáo Chủ, đồng cùng bày tỏ sự tôn kính tán dương xong 
phải lẽ, rồi cũng tuần tự ngôi xuống nơi thích đáng. Tất cả Chư Thiên đều biến hóa 
cho thân nhỏ lại bằng như phân tử, nguyên tử, có thể chỉ là bằng chót lông của linh 
dương độ một phần mười, một phần hai mươi cũng có, cho đến bằng một phần trăm 
cũng có. “Søzi pafifànzm devànam” — Khi tất cả Chúng Thiên cùng với Thiên Chủ 
Đề Thích là Trưởng của Hội Chúng đồng đến tÈ tựu tại chỗ ban đầu, Đức Phật vẫn 


TÁC GIẢ NAGÄADIPA MAHA THERA TRANG 10 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





không thuyết giảng Giáo Pháp, đảo mắt nhìn xem không thấy Thiên Mẫu của Ngài ngự 
trong Hội Chúng này, thời Ngài mở lời hỏi Thiên Chủ Đề Thích: 


“Mahàràja” — Này Đại Vương, bậc Thiên Chủ, Như Lai hỏi rằng Hoàng Hậu 
Màyà là Thiên Mẫu của Như Lai sao vẫn chưa đến ngự hoặc vì lý do chỉ? 


Khi được nghe Đức Phật hỏi, Thiên Nhãn Vương tức thời có sự hiểu biết rằng, 
Đắng Thập Lực tới ngự đây kỳ này, với lòng mong muốn giáo từ cho bà Mẹ đặng được 
giác ngộ Thánh Đạo Thánh Quả, vì lẽ đó mới đến ngự ở đây và đã ngỏ lời hỏi thăm về 
Hoàng Hậu Siz¡ MahàMàyà. Thiên Chủ liền rời khỏi Thiên Cung, du hành đi đến Cõi 
Đâu Suất Đà, ngay khi vừa đến, liền bày tỏ sự cung kính, cúi mình làm lễ và tâu rằng: 


“Tôi đến trình thưa với Ngài, bác tiễn hóa với sự an lành, hiện tại Đức Phật 
đang ngự tại trú xứ của tôi, ngự tại thạch bảo tọa Pandukambala, dưới tàng cây sạn 
hô, có ý chờ đợi để thuyết giảng Giáo Pháp, kính mời Ngài hãy mau đến yết kiến. ” 


Sau khi được nghe như thế, Thiên Mẫu Màyà tỏ lòng duyệt ý hoan hỷ, ngỏ lời 
vấn hỏi rằng: 


“Devinda” — Hỡi này Vua “Vajirapànì” Kừn Cang Thủ, là bậc trưởng thượng 
của Hội Chúng Thiên, “Kìdiso hutyà” đẳng hoàng nhỉ của Ta có hình thể sắc diện 
dung nhan như thể nào? “Brahmaveso” hoàng nhỉ của Ta có hình tướng tương tự như 
Phạm Thiên hoặc là có hình tướng ra sao? Hình trạng vận phục như thể nào? 
“Kimàbhà” có thấy hào quang của hoàng nhỉ của Ta ở thể loại nào? Ngài có được 
thấy như thế nào thì xin hãy nói cho Ta được biết tường tận. 


Đề Thích Thiên Vương đáp lời Thiên Mẫu Màyà đã vấn hỏi, với lời nói rằng: 
“Sắc diện dung nhan của Đức Thế Tôn thì không thể nào kiếm được lời nào để chỉ 
trích cho rằng không tốt đẹp, “Appatipuggalo” đấng hoàng nhỉ của Ngài thì không thể 
nào từn được một người nào để so sánh kể cả Tam Giới, thân thể tô điểm với 32 tướng 
tốt và 80 tướng phụ của bậc Đại Nhân, có hào quang sáu màu phún tủa khắp cả châu 
thân Đức Thể Tôn, “Madhurasaddo” có âm thanh êm dịu hội đủ tám chỉ phần, không 
thể tìm kiếm người để so sánh bằng được. ” 


Thiên Mẫu Màyà được nghe như thế, lấy làm thỏa thích duyệt ý và nói rằng: 
“Ta được sanh trong thế gian này gọi là chưa có ai sánh bằng, được làm Mẹ của Đức 
Phật” 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG II 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Bậc trí tuệ nên nhận định là vị Phật Mẫu, từ khi diệt thân ngũ uấn ở Cõi Nhân 
Loại thì được sanh khởi làm Thiên Nam, có tên gọi là Sandusita Sathifa, ở trong Cối 
Đâu Suất Đà có Ngọc Nữ Tiên Thiên làm thuộc hạ, tuy nhiên, không có hưởng ngũ 
dục trưởng thượng ở hạng Thiên Nam. Tất cả Chư Thiên khi thấy sắc diện thì sẽ có sự 
duyệt ý vừa lòng vì sắc điện của Ngài không thể có được bất luận Thiên Nam và Thiên 
Nữ nào sánh băng. Nếu có vị Thiên Nữ nào có Tâm yêu mến thương nhớ, sẽ dính mắc 
vào việc Phi Chánh Pháp, vị Thiên Nữ đó gọi là làm tốn thương Đức Giáo Chủ Chí 
Tôn, làm thành nhân cho bị rớt xuống trong Cõi Địa Ngục (chất chứa nhiều đau khổ). 
Với nhân như thế, tất cả bậc trí tuệ nên biết rằng, khi diệt thân ngũ uân ngay kiếp sống 
cuối cùng thành Phật Mẫu, thì được tái sanh trong Cõi Đâu Suất Đà, tức thời sau Tâm 
Tử thì hóa sanh thành Thiên Nam, hầu ngăn ngừa việc tội lỗi không cho phát sanh đối 
với tất cả Thiên Nữ mà sẽ thương nhớ làm tốn thương với mãnh lực của Tham Dục. 


Khi Thiên Mẫu Ä⁄àyà được nghe Đề Thích Thiên Vương bày tỏ sự tán dương 
ân đức của Đức Giáo Chủ Chí Tôn “7r//àfuzifà” vội vã cấp tốc vận trang Thiên Phục, 
rủ Chúng Thiên Ngọc Nữ xinh đẹp từ Cung điện Đâu Suất Đà cùng đi xuống, với 
Thiên Chủ /⁄4ghavazu đi trước, đến nơi trú ngụ của Đức Thế Tôn. Khi thả mắt 
xuống nhìn thấy bậc Chiến Thắng Ma Vương, thì hiện bày sự vui mừng thỏa thích, tán 
dương dung nhan Đức Phật đến quên cả Cung điện Đâu Suất Đà, cùng lúc ấy thì mọi 
phiền não lại khơi dậy trong tâm can của Ngài, thầm nghĩ suy: 


“Ta quả thật là người thiểu phước, thông mang hoàng nhỉ nay đã là Đức Phật, 
chỉ vỏn vẹn có được bảy ngày, rồi thì phải chấm dứt ngũ uấn, không được thấy hoàng 
nhỉ hưởng thọ năng lực tài trí (Phước Sở Nguyện — kết quả của những việc làm phải), 
thọ hưởng Thế Sản mãi cho đến khi giác ngộ thành bậc Tôn Sư chỉ thượng của thể 
gian, thời gian kéo dài mãi cho đến hôm nay mới được gặp lại đẳng hoàng nhỉ. ” 

Thiên Mẫu Mayè sầu khổ bi ai rồi lại vui cười với ý nghĩ: 

“Ta không nên có sự bỉ ai như thế, là vì người còn sanh trong vòng luân hồi 
sanh tử để được làm Phật Mẫu như Ta đây, quả thật rất là khó khăn vì phải trải qua 
một thời gian đài vô số lượng mới có được Đức Phật đến khuyến giáo, nhưng chỉ là 
một vị duy nhứt, Phật Mẫu cũng chỉ là một vị duy nhứt, không thể tìm kiếm có được 
đến hai vị, và nay Ta đã được làm Phật Mẫu. ” 


“Tasmim khane” — Ngay sát na đó, Đức Giáo Chủ Chí Tôn mới duỗi cánh tay 
bên phải, gọi Thiên Mẫu Ä⁄àyà, là mẫu thân của Ngài với lời nói: 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 12 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Ehi ehi” — Phật Mẫu hãy đến chỗ này đây, hãy chú ý quán sát thấy thế nào về 
phần thân quyên sắc diện dung nhan này là vô thường. 


Thiên Mẫu /àyà nghe như thế liền đi đến hàng đầu của tất cả Hội Chúng Thiên 
và ngồi xuống. Đức Phật bi mẫn thuyết giảng Diệu Pháp với tất cả bảy bộ của Tạng 
Vô Tỷ Pháp, với bộ Pháp Tụ, v.v... 


“Abhidhammmafi vuccafi” — Bộ Tạng này được gọi là Tạng Vô Tỷ Pháp bởi vì 
thành Pháp nương tựa, thành Pháp đặc biệt, thành Pháp thậm thâm vi diệu hơn tất cả 
Pháp, ví như một cây lọng rộng lớn có nhiều tầng và tuyệt diệu hơn các cây lọng nhiều 
tầng khác “Aydrn ñ¿ bhisaddo” một cách chân thực. Từ ngữ “A/¿” thường được hiện 
bày trong mọi ý nghĩa, dịch là riến hóa, chí thượng, cùng tột. Từ ngữ “Dhamưna” khi 
kết hợp vào chung với nhau, thì thành từ ngữ “Ab/¿¿hamna,” dịch rằng Pháp tiến 
hóa, Pháp chí thượng, Pháp cùng tội. 


Tạng Vô Tỷ Pháp là Tạng tiễn hóa, chí thượng cùng tột hơn cả Tạng Luật và 
Tạng Kinh, với năng lực của nội dung thậm thâm vi diệu, cực nan kiến, nhưng lại làm 
cho chúng sanh được thích nghi theo đường lối của Thiên Giới và Níp Bàn, không có 
điều chỉ sai biệt, vì rằng Đức Phật có thuyết giảng trong phần Biệt Biệt Giải Thoát Giới 
với lời huấn từ như sau: 


“Kiccham Saddhammassavanzm” — Diệu Pháp sẽ rất khó có được dịp nghe, 
người được nghe Diệu Pháp do Đức Phật khéo thuyết giảng trong Giáo Pháp, thì với 
người đó, sẽ không đi vào Khô Thú suốt một trăm ngàn kiếp dài vô tận, sáng tỏ như 
vầy và sáng tỏ hơn cả phần Tạng Kinh, Siêu Lý, và Tạng Luật một cách trọn vẹn. 
Cùng thế ấy, chỉ cần có Tâm thuần tín trong suối nguồn Giáo Pháp khéo thuyết giảng 
thì cũng không có đi đến Khổ Thú suốt một trăm ngàn kiếp, một cách tương tự. 


“Dhammasanganìpakarane” — Đức Tôn Sư chí thượng của thế gian khi bi mẫn 
Thí Pháp trong bộ kinh Pháp Tụ, có được phân chia ra thành bốn phần, đó là: (7) Phân 
tích Tâm, (2) Phân tích Sắc, (3) Toát yếu, và (4) Biện minh. 


Với phần “Phân tích Tâm, ” chẳng hạn như chia Tâm ra thành: 7m Thiện Dục 
Giới, Tâm Dị Thục Quả, và Tâm Duy Tác. Với phần “Phân tích Sắc,” là chia Sắc ra 
theo phần rộng rãi. Với phần “To yếu, ” là việc sắp đặt theo Căn. Và với phần “Biện 
mình, ” làm sáng tỏ ý nghĩa phần Diệu Pháp khéo được thuyết giảng. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 13 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Bậc trí tuệ nên có sự hiệu biệt vê bộ kinh Pháp Tụ hội đủ cả bôn phân như đã 
được giảng giải ở trên. 


“Tattha kàmàvacarakusalato aftha kusalavipàkafo solasa rùpàvacarakusalato 
panca arùpàvacarakusalato caftàri lokuffarakusalafo caftàri ràpàvacaravipàkafo 
panca kiriyafo panca arùpàvacaravipàkato caftàri kiriyatfo caftàri lokuffAaravipàkafo 
caftàri akusalato dvàdasa akuasalavipàkafo safIa kiriyatfo ekàdasàt. ” 


Câu này sẽ được giải thích trong phần Phân rích Tâm, là xác định việc phân chia 
Tâm với nội dung như sau: “8/øzgavà” Đức Thế Tôn thuyết giảng phân tích Tâm theo 
phần Tâm Thiện, gồm có: 8 Tâm Thiện Dục Giới, I6 Tâm Dị Thục Quả Thiện, 5 
Tâm Thiện Sắc Giới, 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm Thiện Siêu Thế, 5 Tâm Quả 
Sắc Giới, 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc 
Giới, 12 Tâm Bắt Thiện, 7 Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện, và 11 Tâm Duy Tác. 


TÁM TÂM THIÊN DỤC GIỚI 


Tâm nào hiện hành trong Cõi Dục Giới, Tâm đó được gọi là Tâm Dục Giới. Tất 
cả bậc trí thức cũng nên hiểu biết tất cả Tâm ở phần Sắc Giới và Vô Sắc Giới, cũng 
tương tự như đã trình bày trong phần Tâm Dục Giới. 


Trong Tâm Thiện Dục Giới, Đức Thế Tôn thuyết Diệu Pháp với lập ý đặt vấn đề 
rằng: “Katame dhamrnà” những loại Pháp nào, nhóm nào, đoàn nào được sắp đặt 
thành Thiện? Nêu câu hỏi như thế, lại có lời giải thích như sau: 


“Yasmim samaye” ngay khi nào “Kàmàvacaracrfa” là Tâm Thiện Dục Giới 
câu hành Hỷ, tương ưng Trí, là việc kêt hợp với Trí sanh khởi Tâm Thiện Dục GIới. 


“Rùpàramunanam và” là khi có Sắc làm Cảnh, tức là có Sắc làm thành chỗ bám 
níu, đôi khi có Thinh làm Cảnh, đôi khi có Khí làm Cảnh, đôi khi có VỊ làm Cảnh, đôi 
khi có Xúc làm Cảnh, đôi khi có Pháp làm Cảnh, là chỗ sẽ được hiểu biết về Tâm 
“ŸYam yam và panàrabbha” với bất luận loại nào làm Cảnh cũng được. “Phassa” là 
hành động tiếp xúc với Cảnh và không có bị tán loạn lao chao của Tâm, ngay khi đó 
sanh khởi theo phương cách này, cũng được gọi là Tâm Thiện Dục Giới. 


Có lời giải thích rằng: Tâm Thiện Dục Giới được gọi là Dục Giới, là vì Tâm 
lưu hành trong Cõi Dục, ở trong Dục Giới. Được gọi là Tiện vì chặt đứt mọi xấu xa, 


TÁC GIÁ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 14 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





trừ khử mọi xấu ác từ nơi Pháp tạo ra tội lỗi thô tục bỉ tiện, là Pháp sẽ làm cho chúng 
sanh đi đến Cõi giới Súc Sanh, Atula, Ngạ Quý, và Địa Ngục. 


Một trường hợp khác, Pháp được gọi là 7zện vì làm cho mọi tội lỗi bị rung 
chuyên. Từ ngữ Thiện được các bậc Thầy Chú Giải nói đến theo nhiều phần sai biệt 
nhau. Từ ngữ Tiện được dịch là không có bệnh hoạn, không có tội lỗi, có nhiều ân 
đức, tịnh hảo, và trạng thái của người tài trí cũng được gọi là Thiện. 


Từ ngữ Thiện được dịch là không tìm thấy bệnh hoạn, các bậc Thầy Giáo Thọ 
có trình bày thí dụ như sau: “#òpàkàye anàiuze” là khi Sắc Thân không có việc nóng 
nảy bức rức với bệnh cảm sốt và không có sức khỏe yếu kém, như thế, gọi là Thiện. 
Như thế nào thì Tâm được sắp thành Thiện, được gọi là 7hiện vì không có sự nóng nảy 
VỚI phiền não và không có làm cho sức khỏe bệnh hoạn phiền não, được so sánh ví tợ 
như thế. 

Từ ngữ Thiện được dịch là không tìm thấy tội lỗi, với ý nghĩa không có tội lỗi 
của phiên não. 


Từ ngữ Thiện được dịch là /à¡ ứrí, không có chỉ xa lạ, chính là có Trí Tuệ. 


Từ ngữ Thiện được dịch là không tìm thấy bệnh hoạn, không có sự cảm sốt, và 
trạng thái tài trí được các bậc Thầy Giáo Thọ trình bày phương pháp trong Túc Sanh 
Truyện. Với lời trình bày từ ngữ Tiện trong Túc Sanh Truyện và ngoại điển là phần 
bên ngoài và trong Pháp môn Vô Tỷ Pháp cũng vậy, thường hay có trong 7n Thiện, 
nhưng từ ngữ Thiện trong bộ kinh Pháp Tụ này có mục đích là 7m Thiện, Tâm chặt 
đứt mọi Ác Pháp. Hành động chặt đứt Ác Pháp trong phạm vi riêng biệt của bậc Vô 
Sinh, thì hoàn toàn thường luôn một cách trọn vẹn, không còn một chút khiếm khuyết. 
Tuy nhiên, hành động sẽ chặt đứt Ác Pháp với phạm vi của bậc Phàm Phu, chỉ là việc 
xa lìa những việc xấu xa tội lỗi trong từng giai đoạn một, trong từng nhiều thời điểm, 
cũng được gọi là 7n Thiện được phát sanh. 


“Anavajjasukhavipàkalakkhanam” — Thiện có thực tính là không tìm thấy tội 
lỗi và làm thành quả dắt dẫn một cách xác định đi đến nơi an lạc. 


Được giải thích rằng, với Nghiệp nào mà người thực hiện về thân, nói ra những 
ngôn từ, nghĩ suy với tâm thức, và không tìm thấy điều tội lỗi. Việc thực hiện đó, gọi 
là Thiện, được xác định rằng là Thiện. Phận sự của 7Ở/ện là sự trừ khử Bắt Thiện. Sự 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 15 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





thành tựu là làm cho Tâm được thuần tịnh. Nhân cần thiết là cần xác định trong Tâm 
có tác ý khôn khéo theo phương thức khôn khéo của Trí Tuệ. 


Như vậy, Tứ Thực Tính của 7hiện gồm có: 


I. Trạng thái: Không tìm thấy tội lỗi và làm thành quả dắt dẫn một cách xác định đi 
đến nơi an lạc. 

2. Phận sự: Trừ khử Pháp Bắt Thiện. 

Sự thành tựu: Làm cho Tâm được thuần tịnh. 

4. Nhân cần thiết: Có tác ý khôn khéo theo phương thức khôn khéo của Trí Tuệ. 


`” 


Với lời nói rằng Tâm Dục Giới câu hành Hỷ là Tâm hiện hành có Sắc làm Cảnh, 
thường sanh khởi với việc mong muốn ở nơi Sắc là hoan hý duyệt ý, thỏa thích vừa 
lòng. 


Có lời nghi vấn rằng, “em lobhassa vafthum,” thì “ithàrammana” là cảnh 
duyệt ý, Cảnh trở thành nơi ham muốn, làm thành Căn, làm nơi khởi sanh của Căn 
Tham là không đúng, hoặc là Tâm khởi sanh từ nơi Tham, tại sao lại sắp thành Tâm 
Thiện? 


Lời giải thích như sau: Tâm câu hành Hỷ được sắp thành Tâm Thiện là vì Tâm 
suy nghĩ trong sự vừa lòng ưa thích, là có sự suy nghĩ rằng Ta có thực hiện tích lũy 
một số việc Thiện, từ sự hoan hỷ làm nên tảng để được tiếp tục thực hiện mãi, làm 
nhân cho có tư tưởng thẩm thị quán sát theo phương thức Trí Tuệ “szddàbahulìkarà, ” 
người có thực tính về đức tin cũng do nương vào sự hoan hý. 


Với nhân như thế, thì Tâm câu hành Hỷ thành Tân Thiện. Với người có nhiều 
đức tin, khi thấy người khác thực hiện việc 77ến, thì cũng sẽ có Tâm tùy hỷ vui theo 
việc nghĩ tưởng hoan hỷ thọ lãnh của người khác. 


Lại có trường hợp khác, có sự suy nghĩ rằng, Ta sẽ thực hiện những sự việc như 
sau, khi thấy ảnh tượng Đức Phát mà Ta đã được tạo dựng, được nghe âm thanh do 
người khéo thuyết giảng Diệu Pháp, được hít ngửi hương thơm ở sự tôn kính cúng 
dường, nếm lấy vị do người khéo thực hiện việc xả thí, thực hiện việc phụ giúp và xúc 
chạm vào vật xúc chạm, tức thời có Tâm câu hành Hỷ kết hợp với sự vừa lòng duyệt ý 
rằng, ta sẽ thực hiện một số việc Thiện loại này, và sau này cũng có thực hiện một 
cách chân thát. `” 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 16 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Tất cả những nguyên nhân, như đối với đức tin thì thường thành nhân trong 
trạng thái này, là có Tâm câu hành Hỷ, có được sự giải thích là người có nhiều đức tin 
thì có Tâm phối hợp với Hỷ thọ. 


“Itthàramnanabhùtam tathàgatam rùpam disvà” — Đỗi với người có Tâm Tà 
Kiến, cho dù có được nhìn thấy ảnh tượng của Đức Như Lai, là Cảnh trở thành duyệt ý 
của bậc trí tuệ, thì cũng không có được sự duyệt ý để nhìn và phát sanh sự hoan hý. 
Tất cả người có Tâm Tà Kiến thường không thấy được việc quả phước trong sự phát 
sanh của việc Thiện. Khi được nhìn thấy người cùng rủ nhau thực hiện một số việc 
Thiện, như là xả ly bố thí, trì giới, tu tập Từ Ái, thì cũng không có được cái nhìn hoan 
hỷ duyệt ý vừa lòng, mà chỉ có kết hợp với sự đố ky và nghĩ rằng, “Ayz 
attnànakàya” cá nhân người này đang thực hiện, được so sánh ví như là áp chế người 
khác làm cho bị sa sút yếu kém, là sẽ làm cho tăng sự kính trọng mình. 


Những người có Tâm Tà Kiến sẽ không có Tâm hoan hỷ khi thấy người thực 
hiện việc 7zện. Cũng không có Tâm hoan hỷ khi được nhìn thấy hình ảnh tượng Phật, 
khi được nghe âm thanh thuyết giảng Phật Pháp, sẽ không có được sự hoan hỷ khi nhìn 
thấy Chư Tỳ Khưu Tăng. 


Tâm câu hành Hý - đặc biệt trong phạm vi của người có nhiều đức tin — thành 
Chánh Kiến. Với nhân như thế, Tâm câu hành Hỷ được xếp vào trong Thiện Dục Giới 
là vì tất cả người có nhiều đức tin thường thấy được quả phước báu trong trạng thái 
của người có Chánh Kiến. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết trạng thái của Tâm phối hợp với Hỷ thọ, được xếp vào 
trong Thiện Dục Giới, thì không thê liệt kê vào trong Căn của Tham được, vì lẽ Tham 
không có sự ham muốn trong tài sản của mình, nhưng lại có sự ham muốn ưa thích 
trong tài sản của người, suy nghĩ làm sao cho được thành tài vật của mình; do đó, 
không được xếp vào trong Thiện Tâm. Trạng thái của Tâm câu hành Hỷ, tất cả bậc trí 
tuệ nên hiểu biết rằng, làm nhân sẽ cho được tiến hóa “Tùy Niệm Phật, Tùy Niệm 
Pháp, Tùy Niệm Tăng, Tùy Niệm Thí, Tùy Niệm Thiên, Tùy Niệm Tịch Tịnh,” là việc 
thường luôn suy nghĩ tưởng niệm đến 4n đức Phật, Pháp, Tăng, Thí, Thiên, và Níp 
Bàn. 


Người có nhiều đức tin thường kết hợp với bốn nhân, đó là: 
1. Sẽ xa lánh người thiểu trí si mê. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 17 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





2. Thường năng lui tới bậc thiện trí thức. 

3. Quán xét theo kinh điển dẫn đến sự kính tin. 

4. Tâm thường luôn xả thí vì thấu triệt được việc xả thí sẽ thành thực phẩm tư 
lương trong Cảnh giới vị lai. 


Đức tin tương ưng với Tâm, là Tâm phối hợp với Trí Tuệ thành Chánh Kiến, là 
Trí Tuệ nhận thấy “Køwwnassakatànàna”— Nghiệp sở hữu chủ trí, là chúng sanh khởi 
sanh trong vòng sanh tử luân hồi là có cái Nghiệp làm vật sở chủ. Với việc 7/ên được 
kiến tạo, được bồ trí sắp bày thích hợp, thì Thiện cũng cho quả phước phối hợp với đầy 
đủ tài sản một cách tốt đẹp. Nếu không thực hiện việc Thiện, và chỉ có Bất Thiện, thì 
sẽ cho quả phối hợp với tội lỗi dắt dẫn khổ đau đến với mình. Người phối hợp với Trí 
Tuệ thường quán xét thấy việc Thiện và Ác, Phước và Tội, Hữu Ích và Bắt Lợi, gọi là 
hiện bày xa lìa phiền não, vì có Trí Tuệ mong mỏi Níp Bàn là nơi chấm dứt khổ đau, 
trở thành an lạc tuyệt đối, an vui thuần nhất, và không có lẫn lộn với khổ đau trong các 
Cảnh giới khác vào thời vị lai. Ngay khi có sự hồi tưởng những hành động đã qua 
thích nghi trong ký ức, sẽ thành chủng tử ước muốn một cách trọn vẹn, với nhân như 
thế là Tâm tương ưng với Trí Tuệ. Đức Thế Tôn có lời giảng giải một cách sáng tỏ, 
sắp xếp Tâm đó là Tâm Thiện. 


Giảng giải rằng, “Yo ñ¿ paresam deseri” — Cá nhân người khéo thuyết giảng 
Diệu Pháp cho người khác và làm cho người đó có được việc học hỏi hiểu biết môn 
nghệ thuật, trở thành kiến thức của môn nghệ thuật không có tội lỗi. Với Tỳ Khưu 
Tăng và Sa Di, cận sự nam, và cận sự nữ kết hợp với sự hồi tưởng trong ký ức về 
những hành động đã qua có Trí Tuệ làm vật truy tưởng. Với Trí Tuệ linh hoạt trong 
việc học hỏi Phật Pháp, ghi nhớ gìn giữ để trở thành Pháp Sư thuyết giảng được Phật 
Pháp, nhận thấy rằng Ta sẽ thành người có Trí Tuệ trong thời vị lai, rồi sắp bày ý 
muốn ưa thích và trau giỗi nhiều loại xả thí khác biệt nhau. 


“Tassa kusalam” — Việc Thiện của cá nhần người đó được hiện bày khởi sanh 
đến với người được như vậy, cũng gọi là Tâm Thiện tương ưng Trí. Người có Tâm 
Thiện tương ưng Trí thường có sự ghi nhớ (Niệm). Khi Niệm được phát sanh, thì sẽ 
không có sự nhằm lẫn. Khi có Niệm và không có sự nhằm lẫn, nếu có sự hồi tưởng 
trong ký ức về những hành động đã qua (guán riển) với người quả cảm, thì sẽ được 
thành tựu ước nguyện là Đạo và Quả Siêu Thế ngay kiếp sống đó. Nếu không được 
thành tựu Đạo Quả trong kiếp sống đó vì lẽ sự mong ước không được trọn vẹn sở 
nguyện và nếu châm dứt ngũ uân, thì sẽ được sanh khởi trong Thiên Giới. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 18 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Do nương vào nhân phát sanh như thế, Tâm Thiện này được xếp vào loại Tâm 
tương ưng Trí. 


Lại một trường hợp khác, Thiện khi phát sanh với Ngũ Quyên, có 7í Quyên, 
Cân Quyên, Niệm Quyên, Định Quyên, Tuệ Quyển với người đầy quả cảm, thì cũng 
được gọi là Tâm Thiện tương ưng Trí phát sanh diệt trừ phiền não. Với người đã trừ 
khử phiền não Bắt Thiện và 7hiện phát sanh đến với người quả cảm do nương vảo sự 
việc trên, hiện bày việc đoạn tận phiền não, thì Tâm Thiện đó gọi là Tâm Thiện tương 
ưng Trí. Người có Tâm câu hành với Hỷ thọ và tương ưng với Trí Tuệ làm thành quả 
cảm đề thực hiện từng các việc Thiện. 


Với nhân như thế, Tâm câu hành Hỷ và tương ưng Trí, không thê tính vào trong 
căn Tham, là nơi phát sanh của Tham, không được xếp Tâm câu hành Hỷ này vào 
trong phần Bắt Thiện, và phải tính vào phần Thiện. 


Tâm Thiện với tên gọi là Tâm Vô Dẫn, là người tự suy nghĩ và tự thực hiện việc 
Thiện, không do bởi bất cứ một mãnh lực nào do tự nơi mình hoặc ở nơi người dắt dẫn. 
Tâm Thiện với tên gọi là Tâm Hữu Dẫn, là Tâm của người thực hiện việc Thiện do 
mãnh lực tự nơi mình hoặc ở nơi người dắt dẫn, không phải tự mình nghĩ suy và thực 
hiện. 

Tâm Thiện Dục Giới được trình bày đầu tiên và có được như vậy. 


Kãmävacarakusalacitta Dãnamaya 
Tâm Thiện Dục Giới - Phần Xả Thí 


“Tavidam ralanTyam vannarammanam hutvã uppatiamanameva tividhena niyamena 
M M 
uppaJJatI danamayam vã hoti salamayam vã bhãvanamayam vãtI.” 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải trong phần Tâm Thiện Dục Giới câu hành 
H, tương ưng Trí, võ dân, là Tâm Thiện với Hỷ thọ, tương ưng Trí, khởi sanh một 
cách tự hiểu biết, sẽ không có thể tìm được bất luận một mãnh lực nào ở tự nơi mình 
hay ở nơi người rủ rê dắt dẫn đề thực hiện. 


“Tayidamn” — Tâm Thiện Dục Giới câu hành Hỷ, tương ưng Trí, vô dẫn, có đối 
tượng duyệt ý làm Cảnh, khi sanh khởi thì thường được hạn định theo ba trường hợp: 


1. Dàngarmayam và: Hoặc là theo phần xả thí 
DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 19 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





2. Sìlamaydim và: Hoặc là theo phần trì giới 
3. Bhàyanàmayưrn và: Hoặc là theo phần tu tiến 


Có lời vẫn hỏi của bậc Giáo Thọ như sau: “Kø/ham dànamayam?” — Việc nói 
rằng Tâm Thiện xếp vào phần xả thí có trạng thái như thế nào? Lời giải thích như vây: 
“Labhifvà” — Ví như người có những bông hoa màu xanh lá cây, màu vàng nghệ, màu 
đỏ, màu trắng, và có tác ý quyết định trong Tâm rằng, “7a sẽ cho thành việc xả thí.” 
Suy nghĩ như vậy và đi đến cúng dường lên Tam Bảo vào lúc nào, thì ngay lúc đó với 
Tâm Thiện thực hiện, gọi là phần xả thí. 


“Tatrìdam vafthu” — Bậc Giáo Thọ dẫn chứng một tích truyện làm thí dụ đề 
trình bày cho thành kiêu mẫu, như sau: 


“Kma” — Như vầy được nghe có một vị ft} khưu, lên gọi 
“Bhandàgàrikasanghamitara Suvannakhaciram,” có được mảnh vải điểm tô với màu 
vàng y của dòng họ một cận sự nam củng dường với đức tin. VỊ tÈ khưu này suy nghĩ 
rằng, “ldampì vatthu” — Vải này có màu vàng y, thích hợp cho ta được cúng đường 
đến Đức Thế Tôn có hào quang như màu vàng kim, thích hợp với nhau cả hai trường 
hợp, xả thí này sẽ được gọi là xả thí màu da, và như thể, sắp đặt cột treo lên bảo tháp 
để cúng dường đến Đức Phật. 


“Evarùpepi kale” — Thực hiện việc Thiện như thể, bậc trí tuệ nên hiểu biết là 
thuộc về phần xả thứ. 


“Yadàpana” — Cũng trong cùng thời gian, “Deyyadhammam labhữvà” — VỊ tỳ 
khưu có được lễ vật xả thí như thế, và suy nghĩ rằng việc này là tập quán của thân 
quyền ta, là phận sự thực hành của ta, rồi dẫn đến cúng dường dâng lên Tam Bảo, 
Tâm Thiện thực hiện ngay lúc đó được xếp thuộc về phần trì giới. 


“Yadà pana pùJam kafvà” — Ngay thời gian vị t†} khưu thực hiện việc cúng 
dường Tam Bảo với nhân tương tự như thể và tác ý quyết định rằng, “Aydarn khayam 
gacchissafi, ` vật này sẽ đi đến chẩm dứt việc hoại diệt điêu tàn, Tâm Thiện thực hiện 
ngay lúc đó được xếp thuộc về phân tu tiễn. 


“Rùpàranunanam tividham” — Tâm Thiện có Sắc làm Cảnh, thường luôn có ba 
trường hợp xác định, là xả fhứ, trì giới, và tu tiến, theo như đã được giải thích ở trên. 
Tâm Thiện có Thịnh làm Cảnh, có Khí làm Cảnh, có VỊ làm Cảnh, có Xúc làm Cảnh, 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 20 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





cũng thường luôn có ba trường họp, là xả /hứ, trì giới, và tu tiến, một cách tương tự với 
Tâm Thiện có Sắc làm Cảnh, theo như đã được giải thích ở trên. 


“Punna kiriyavathuvasena kusalam dhammaràjà” - Đức Chánh Biến Tri là vị 
Pháp Vương có thuyết giảng rõ ràng về việc 7Ùzện với mãnh lực của Thập Phúc Hành 
Tông, gồm có: (J) Xả thí, (2) Trì giới, (3) Tu tiến, (4) Cung kỉnh, (5) Phụng hành, (6) 
Hồi hướng, (7) Tùy hỷ, (8) Thính Pháp, (9) Thuyết Pháp, và (10) Chân tri chước kiến, 
xếp thành 7âm Thiện sanh khởi với Thập Phúc Hành Tông và sự vật xả thí v.v..., øỌI 
là Phúc Hành Tông vì là nơi chất chứa, là trú xứ của việc thực hiện Tiện tạo quả 
phước báu. 


Đôi chiêu theo Tạng Kinh thì có lời chú giải như sau: “Diyyamànakavasena, ” 
gọi là xả thí với năng lực từ sự vật sẽ đáng cho, gọi là xả thí fừ nơi sự vật đảng cho. 
Lại nữa, Tư kêt hợp với sự vật cũng gọi là xẻ /hí, với từ ngữ xả fhí tức là xả thí tài sản. 


Theo chú giải của Tạng Kinh, chính phẩm vật nào mà người cho ra gọi là xả /hứ, 
với từ ngữ xả /hí tức là cúng dường tứ vật dụng. 


Xá thí có hai trường hợp, đó là Tài Thí và Pháp Thí. Tài Thí là việc cho ra, có 
thể còn pha lẫn với tham ái, ngã mạn, tà kiến, v.v... 


Một trường hợp khác, xả fhý có hai loại, đó là: “Sappurisadàna - Hiên triết thí” 
và “Asappurisadàna - Phi hiển triết thí.” Hiền triết thí là việc xả thí với người có sự 
chế ngự thân lời ý và cho với tự bàn tay của mình. “Apavanhim dehi” — Phi hiền 
triết thí là việc xả fhí với người không chế ngự và xa lìa Ác Pháp, khi thực hiện việc xả 
thí, hiện bày cho cách vứt bỏ, cho cách nếm liệng, không cho với tự bàn tay của mình 
và không tôn trọng người, không tôn trọng trong việc xả thí, thấy người thực hiện thì 
cũng thực hiện theo, thực hiện cẩu danh được lừng lẫy, không mong mỏi thành tựu quả 
phước báu. Được gọi là Phi hiền triết thí vì lẽ việc xđ :hí của người phi hiền triết thực 
hiện, quả phước của việc x¿ /hí cũng được gặt hái, nhưng không có đặc biệt như cách 
xả thí ở bậc tôn kính, Pàyà-siparamakasaftriya — Ngài đã hy sinh tải sản cho sự thành 
tựu xả thí, có đức Kamala kết hợp với sự nghỉ lự rằng không có hiện bày là sẽ trồ sanh 
quả thí hay là không có, và cúng dường sự đi khất thực, do việc xả thí từ chàng thanh 
niên phương Bắc không thể hiện tự tay cho vì không có đức tin, nhưng thực hiện theo 
cách thông thường. Sau khi thân hoại mạng chung, quả báu của sự đi khất thực cũng 
trồ sanh cho được tái tục vào Cối Tứ Đại Thiên Vương. Phần chàng thanh niên 
phương Bắc, khi chấm dứt ngũ uấn thì được tục sanh vào Cối Đao Lợi Thiên, fuy vật lễ 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 21 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





không phải của mình nhưng thực hiện việc xả thí với sự tôn kính, lại có suy nghĩ rằng, 
“Ta đây quả thật không có vật chỉ để xả thí, Parama-kasatIriya khuyên bảo cho thực 
hiện cúng dường đến chư tỳ khưu tăng trì bình khất thực, ví như Ngài đã chọn con 
đường đi đến Thiên Giới, đi đến Níp Bàn, qua việc xả thí.” Do suy nghĩ như vậy, thực 
hiện việc xả thí một cách kính trọng, thành Hiển Triết Thí. 


Bậc trí tuệ nên hiệu biệt sự việc của cả hai loại Hiên triệt thí và Phi Hiên triệt 
thí, có quả báo chênh lệch như vậy. 


Việc xả £hí không có được quả phước báu là ví như cho bò cái đến bò đực để 
thỏa thích trong việc thành tựu việc giao phối của Ái Dục, nuôi mèo do suy nghĩ để bắt 
chuột, nuôi chó để giữ nhà. X¿ zhý như thế không tìm được quả phước. Do như thế, 
bậc trí thức nên làm cho thành tựu việc xđ hí theo cách Hiền triết thí. Muốn làm cho 
thành tựu việc xả £hí nên thực hiện với Tâm Từ Ái làm tiền đạo, không nên suy nghĩ sẽ 
được đáp đền ân đức trong ngày vị lai, không nên suy nghĩ rằng /z cho đến người này 
thì người nọ sẽ cho lại ta. Một trường hợp nữa, là người này có địa vị chức tước, có 
đây đủ tài sản, sẽ là chỗ nương nhờ ẩn trú của ta, nghĩ như vậy, rồi mới xả thí cho ra, 
thực hiện việc 7hiện theo cách này, quả thật cũng không có được quả phước báu tốt 
đẹp. 

Xả thí với Tâm Từ Ái thường có quả phước báu vi diệu, như việc xả /hí của 
trưởng lão Củlanàgafhera — Tiểu Long, có Tâm Từ với chó mẹ, đã móc họng cho vật 
thực mà trưởng lão đã thọ thực, cho óI ra để cho chó mẹ. Sau đây sẽ dẫn chứng tích 
truyện để minh họa về việc xđ fhí cho được hiểu biết: 


“Kira”— Như vầy được nghe, một buổi sáng, trưởng lão Cùlanàga đi khất thực 
vừa đủ để dinh dưỡng cho ngũ uẩn được hiện hành, đi vào nương nhờ chỗ có nước 
được đây đủ, độ thực vừa xong thì quay trở về Tịnh Xá. Trên đường về, Ngài thấy một 
con chó mẹ đang đổi lả, mắt đi Tâm Từ, sanh tâm muốn ăn con của mình để làm vật 
thực. Trưởng lão Cùlanàga nhìn thấy trường hợp của chó mẹ như thế, khởi lòng bỉ 
mẫn, nghĩ rằng chó mẹ đang căn tha con của mình đi để thực hiện trạng thái không 
còn tình mẫu tử, dường như sẽ ăn con, thát là dịp may thích hợp cho Ta sẽ tạo việc 
Thiện. Suy nghĩ xong, thọc ngón tay cho vào cuống họng, móc họng cho ói vật thực 
mà Ngài đã thọ thực cho ngược trở ra ngoài. Chó mẹ thấy vật thực của trưởng lão 
Cùlanàga đã móc ỏi ra thì đến ăn thỏa thích no nê và bỏ ý định ăn con của mình. 
Riêng về Trưởng Lão đã quay trở về Tịnh Xá. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 22 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Từ việc làm Thiện này đã làm cho trưởng lão du hành khất thực bất luận 
phương nào, cho dù người chưa từng quen biết cúng dường trong việc trì bình khất 
thực, nhưng khi thấy trưởng lão vẫn khởi tâm thành tín cúng dường để bát cho Ngài. 
Khi trưởng lão Cùlanàga hội đủ vật thực, lại đi cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng 
trong Tịnh Xá trước tiên, sau đó mới đi thọ thực, và như thế chư tỳ khưu Tăng trong 
Tịnh Xá không còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vật thực thọ dụng. 


Một ngày kia, trưởng lão đi vào Tịnh Thất, thực hành Thiên Quán, có Cảnh 
thanh cao tốt đẹp, và ẩi đến chứng đắc quả vị bậc Vô Sinh, sát trừ diệt tuyệt phiên não 
(sarmuccheda-padàna). Chư tỳ khưu trong Tịnh Xá có suy nghĩ ước muốn đi đảnh lễ 
bảo tháp Đức Thế Tôn, cùng rủ nhau và suy nghĩ rằng: “Mahàpunno vatàyamthero” 
— Ngài trưởng lão Cùlanàga đã có tích lũy nhiều phước báu, có sự trì bình khất thực 
phi thường, vậy chúng ta nên kính thỉnh Ngài ãi theo thì sẽ không gặp khó khăn về vật 
thực trên đường đi. Sau khi Chư Tăng bàn tỉnh như thế, cùng nhau đi đến Tịnh Thất 
của trưởng lão và tác bạch rằng: “Bhante” — Kính bạch Tôn Giả cao quí, 
“Jddhàgatamhà ” — tất cả chúng tôi đến đây với sự mong ước kính xin Tôn Giả dẫn dắt 
đi đánh lễ bảo tháp Đức Thể Tôn, để khi ấi đường sẽ không gặp khó khăn trong việc trì 
bình khất thực. 


Trưởng lão nghe lời tỏ bày của chư tỳ khưu Tăng thì hoan hỷ nhận lời: “Sàdhu, 
sàdhu” — Lành thay, lành thay, và dắt dẫn chư tỳ khưu rời khỏi Tịnh Xá. Khi đến giờ 
trì bình khất thực thì cùng nhau đi khất thực. Tắt cả mọi người dân khi được nhìn thấy 
trưởng lão Cùlanàga đêu khởi tâm tín thành, đem rất nhiêu vật thực để bỏ vào bát, và 
trưởng lão lại đem cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng để cùng nhau thọ thực, và sau 
đó đi đến bảo tháp Đức Thể Tôn. Thực hiện lễ vật cúng dường xong, thì cùng rủ nhau 
quay trở về. 


“Amtaràrnagee” — đang trên đường trở về, trưởng lão quán sát xem thấy việc 
thọ mạng diệt, thấy rằng sẽ viên tịch Níp Bàn ngay giữa chặng đường, sẽ không thể 
nào về đến Tịnh Xá được. Như thế, trưởng lão liên dân dắt chư tỳ khưu Tăng rời khỏi 
đường lộ, ghé vào ngừng nghĩ dưới một tàng cây, và để cập rằng: “Gacchatha idha 
wasissàmi” — Tất cả Hiển Giả hãy quay trở về Tịnh Xá, bắn đạo sẽ ở lại tại nơi đáy, 
bần đạo sẽ từ giã tất cả Hiển Giả, bân đạo sẽ viên tịch Níp Bàn. 


Chư tỳ khưu khi được nghe như thế thì tâm tư rúng động, vội thưa: “Tam 
nissàya” — Tất cả chúng tôi đi đến đó do nương nhờ vào Tôn Giả, được nương vào 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 23 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





phước báu của Tôn Giả mới không gặp khó khăn về vật thực qua việc trì bình. Từ đây 
trở về hãy còn rất xa đề đến Tịnh Xá, việc khất thực sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 


Trưởng lão Cùlanàga liên bảo với chư Tăng: “Sau khi bần đạo đã viên tịch Níp 
Bàn, tất cả Hiển Giả hãy làm hỏa táng và nhặt lượm hài cốt của bắn đạo cho đặt vào 
trong đỉnh nhọn của cây dù thì sẽ không bị khó khăn về vật thực. ” 


Vừa dứt lời, trưởng lão viên tịch Níp Bàn ngay tại cội cây. Chư tỳ khưu thực 
hiện việc hỏa táng xong, liên nhặt lượm tất cả hài cốt lớn nhỏ, cho gói vào miễng vải, 
thấm lọc nước xong, rồi đặt vào đỉnh cao cây dù của trưởng lão. Khi chư tỳ khưu 
hoàn tất mọi việc, thì không gặp điều khó khăn nào về vật thực cho mãi khi về đến 
Tịnh Xá. 


Bậc trí tuệ nên nhận biết rằng người đã làm cho thành tựu việc xẻ /hí với năng 
lực của Từ Ái thì thường luôn có quả phước báu vi diệu, như tích truyện vừa dẫn 
chứng của trưởng lão Cz/z»òga cho dù chỉ toàn là hài cốt, cũng vẫn trở thành chỗ 
nương nhờ của tất cả mọi người. 


Hạng cư sĩ tại gia kết hợp với sự duyệt ý vừa lòng cúng dường Tứ Vật Dụng, là 
y áo, vật thực, chỗ ở, thuốc men cần thiết để chữa bệnh. Thực hiện việc Thiện với từng 
mỗi sự vật đều với đức tin thì thường có quả vi diệu một cách xác định. Thấp nhất với 
người cúng dường y áo may nối sẵn các đường viền (zà/a) cũng có thê được tài sản 
vi diệu, thích hợp với lời của bậc Giáo Thọ Chú Giải có đề cập như sau: 


“Cafupaccayadàyakohi” — Quả thật vậy, cận sự nam có thể dâng cúng Tứ Vật 
Dụng, thì thường có được sự lợi ích và sự an vui cho đến Níp Bàn. Bậc Giáo Thọ dẫn 
chứng các sự việc để trình bày cho thành kiểu mẫu trong tích truyện như sau: 


“Atta kira” — Như vây được nghe, trong thời quá khứ có một người trú ngụ 
frong thành Bàrànasì có tâm duyệt ý vui thích cúng dường y vải may nối sẵn các 
đường viễn (anuvàta cìàvara) đến Độc Giác Phật với Tâm thuần đức tin, y vải choàng 
được làm từ cái chăn mêm của mình. Khi thân hoại mạng chung, được thọ sanh về 
Thiên Giới, rồi từ Thiên Giới đi thọ sanh làm người trong thân tộc của một quan chức, 
cách xa thành Bàrànasì khoảng cách ba do tuần. Khi đến tuổi thành niên, muốn đi 
tham dự ngày lễ hội hằng năm, thanh niên này ngỏ lời xin y áo nơi người mẹ, cẩm áo 
đã được cho mà lòng không được vừa lòng hoan hỷ, mới thưa với người mẹ rằng: 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 24 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Con sẽ tự đi tìm kiếm lấy y áo theo khả ý.” Người mẹ bảo rằng: “Mẹ ước nguyện sẽ 
giao tắt cả tài sản trong thành Bàrànasì cho con được thích hợp điêu mong ước. ” 


“Sàdhu ammàfi vatvà” — Chàng thanh miên tiếp nhận sự dạy bảo của người mẹ 
chỉ bấy nhiêu đó rồi từ giã mẹ ra đi. Do việc Thiện mà thanh niên đã dâng cúng y vải 
may nổi sẵn các đường viễn (anuvàta) từ trong quá khứ, dắt dẫn đi đến năm ngủ ở 
mãnh đất kiết tường trên bàn đá. Trong ngày đó, Đức Vua trị vì thành Bàrànasì, bậc 
cao thượng đã băng hà được bảy ngày. Tất cả quan chức, có quan đại thần trông coi 
về nghĩ lễ, mới bàn luận nhau một cách sôi nồi, rồi vận hành long xa đi đến vườn 
thượng uyễn, và đặt để ở ngay cuối bàn chân của thanh niên này. Tất cả quan chức 
đồng cùng nhau làm lễ Tôn Vương, trở thành Quốc Vương thọ nhận nổi ngôi Để 
Vương thành Bàrànasì, có những danh mộc phát sanh lên trong cả bốn phương hướng, 
là 8 cây ở hướng Nam, cây ở hướng Đông, 8 cây ở hướng Tây, 8 cây ở hướng Bắc, 
gơm lại thành 32 cây. 


Nhân Thiện của Đức Vua Bàrànasì này là do việc cúng dường y vải may nội săn 
các đường viên, từ trong quá khư. 


Hành động được cúng dường vật thực đến việc trì bình khất thực, cũng có dẫn 
chứng tích truyện kiêu mẫu của Hoàng Hậu 4⁄4//⁄à có được dâng cúng bột đậu, quả 
phước trổ sanh được trở thành Hoàng Hậu trong cùng ngày đó. 


Việc dâng cúng chỗ trú ngụ như tích truyện của người thủ công đệt chiếu trúc đã 
dâng cúng cốc liêu làm bằng cây sậy, khi thân hoại mạng chung, thì được tái tục vào 
Cõi Thiên Giới, có cung điện phát sanh lên đợi chờ, và khi đến kiếp sống cuối cùng là 
trưởng lão Bhadđ4//¡ trong Phật Giáo này. 


Cúng dường thuốc chữa bệnh cần thiết, là trưởng lão 8àkz/z từ trong kiếp quá 
khứ, có tâm hoan hỷ cúng dường thuốc chữa bệnh cần thiết, do đó, đến kiếp sống cuối 
cùng, không có bệnh hoạn, ốm đau, và có tuôi thọ nhiều hơn các đệ tử của Đức Phật 
trong thời Giáo Pháp này. 


Với nhân như thế, bậc hữu trí thức nên hiểu biết răng hành động ở người thực 
hiện việc xả rhí, được suy xét liên quan đến Phúc Hành Tông, là nơi trở thành tích lũy 
của việc thực hiện tạo ra phước báu đầu tiên và hành động sẽ thực hiện việc xổ £hí có 
liên quan với Phúc Hành Tông, mong cầu được thực hiện việc xả /hí là Hiền Triết Thí, 
sẽ không có ước nguyện tìm kiếm trong việc Phi Hiền Triết Thí, mong cầu được phối 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 25 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





hợp với đức tin, có Tâm Từ Ái làm tiền đạo, và phối hợp với cả Tam Tư, là 7 Tiển 
(pubbacetanà), Tư Hiện (muncanacetanà), và Tự Hậu (aparàparacetanà). 


Tư Tiên là tác ý khởi sanh ở thời gian trước khi thực hiện việc xở /hí, nghĩ là fa 
sẽ cho ra, suy nghĩ rằng /a sẽ làm cho thành tựu việc xả thí. Những việc Thiện đó, với 
Tâm tín thành, chính như vậy gọi là 71 7ì iên. 


Tư Hiện là tác ý thực hiện việc xả fhí ở ngay thời gian hiện tại với Tâm thuần 
tín. 


Tư Hậu là việc xả ly bố thí đã được hoàn tất, rồi xác định tạo nên việc nghĩ nhớ 
lại khởi lên trong thời gian nào, thì khởi Tâm tín thành trong thời gian đó, tức là khởi 
lên suy nghĩ rằng ra đã xả thí cho ra trong ngày đó, đến người thọ nhận là người ăn 
xin nghèo khó, và đã dâng củng vật thực đến việc trì bình khất thực một cách hoàn 
hảo, rồi khởi Tâm tín thành trong việc nghĩ suy về việc 7J/ện đã thực hiện trong thời 
Ølan trước. 


Việc xđ ly bố thí kết hợp với cả Tam Tư như thế, sẽ khó mà tìm kiếm ra được 
tận cùng quả phước báu. 


Với việc 7iện đó, sẽ cho ba loại ân đức tài sản như sau: 


1. An đức tài sản nhân loại, 
2. Án đưc tải sản Thiên giới khi vần còn luân chuyên trong vòng sanh tử luân hôi, 
3. Và cuôi cùng cũng sẽ được hưởng ân đức tài sản Níp Bàn. 


Hành động của người xả ly bố thí sẽ rất khó làm cho Tâm được kết hợp với sự 
hoan hỷ trong cả ba Thời. Một nhóm người xở /hí với sự không tin vào Nghiệp, vào 
Quả. Cũng có người được nhìn thấy người đang cho thì cũng cho theo. Có người xả 
thí với sự lo sợ bị chỉ trích. Có người xở /hí với sự mong ước được lợi lộc. Vài người 
có đức tin, với khả năng nghĩ suy một cách thận trọng rằng, /đ sẽ xả fhí trong việc này 
việc nọ, khởi Tâm hoan hỷ trong việc xả /hý, nhìn thấy nhiều người thọ nhận, người 
đón lấy đến thật nhiều, thì thường là hoan hỷ duyệt ý. Có vài người với đức tin, thực 
hiện việc xả /hí chỉ có trong hai thời, ước lúc cho và ngay khi đang cho, rồi khi cho 
xong lại khởi sanh sự tiếc HỒng. Việc cho rồi khởi sanh sự tiếc nuối sẽ làm mất đi rất 
nhiều ân đức tài sản trong việc xđ /hí, cũng không có được vui hưởng tài sản vật chất, 
y phục trang sức loại mỹ lệ tốt đẹp, cũng không có thọ hưởng điều lợi ích trong việc có 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 26 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





nhiêu ân đức tài sản. Xin dân chứng kiêu mâu trong tích truyện “Kosalasampayutia ” 
với nội dung như sau: 


Một trưởng giả ngụ trong thành Sàvatthi, có rất nhiều tài sản nhưng lại không 
được hài lòng vui hưởng tiên tài vật chất mỹ lệ và xinh đẹp. Sau khi trưởng giả đó qua 
đời, thì Vua Pasenadi cho quan cận thần đến thâu lấy hết tất cả tài sản của trưởng giả, 
sung vào ngân khổ và khi hoàn thành công việc, Vua Pasenadi đến yết kiến Đức Phậi. 

Đức Thể Tôn vấn hỏi: “Nguyên nhân nào, Đại Vương lại đến ngự vào lúc 
này?” 

Vua Pasenadi quỳ xuống đảnh lễ và thưa rằng: “Kính bạch Đức Thể Tôn, Trâm 
cho chở tài sản của một trưởng giả vừa chấm dứt mạng sống, sung vào ngân khổ, tức 
thời đi đến đây. Vị trưởng giả này, khi còn sống thì không có được sự mong ước 
hưởng thụ vui lấy vật chất tiễn tài, y phục trang sức loại mỹ lệ và xinh đẹp. ” 


Đức Phật khải ngôn thuyết giảng: “Này Đại Vương, vị trưởng giả đó, trong một 
kiếp quá khứ có sai bảo người vợ cúng dường vật thực để bát cho một vị Độc Giác 
Phật có tên là Arittha. Khi vị trưởng giả này quay trở về nhìn thấy vật thực đã bỏ vào 
bát lại quá cao quý thượng vị, liên khởi sanh sân hận, nghĩ suy muốn lấy lại, và không 
muốn cho nữa. Quả báo cho phép người vợ được dâng cúng vật thực để bát, nên kiếp 
này được sanh làm trưởng giả. Tuy nhiên, quả bất thiện của việc cho rồi, mà vị 
trưởng giả lại không có hoan hỷ duyệt ý, do vậy, kiếp này tuy có được rất nhiễu tài sản 
một cách xác thực, nhưng không được vui thích thọ hưởng những của cải vật chất đó. 


Bởi do như thế, người có lòng mong muốn thành tựu việc xả thí, hãy nên làm 
với Tâm tín thành trong cả ba Thời, như đã được trình bày trong tích truyện vừa nêu 
trên. 


Tóm lại, Tâm được xác định vào trong phần Tâm Thiện Dục Giới Vô Dẫn khi 
hiện hành với khả năng của việc Xả Thí Phúc Hành Tông, với trường hợp như vây. 


Kãmävacarakusalacitta Silamaya 
Tâm Thiên Dục Giới - Phần Trì Giới 


“S1layatti silam, tam catubbidhena pakasitam. Katham? Sirattho sivattho sitalattho 
silatthot. Yo sile patitthito so sive nibbane sukham anubhavamano sIve patifthitotI 
vuccafI. Sìlayatiti silam.” 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 27 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





.... D 


Giới là Giới Phúc Hành Tông, với nội dung như sau: “ Pháp cố nhiên nào giới ẩừH 
mọi sự áy náy lo sợ trong tâm tánh của chúng sanh, Pháp đó gọi là Giới. ” 


“Tam punnakiriyàvafthumnn nàma” — Gọi là Giới Phúc Hành Tông vì trở thành 
tích lũy việc Thiện tạo quả phước báu. Bảo rằng Giới Phúc Hành Tông có trong tâm 
tánh của cá nhân người nào, thì gọi là Tâm Thiện Dục Giới sanh khởi trong tâm tánh 
của cá nhân người đó. 


“Tam catubbidhena pakàsitam” — Giới đã được Đức Phật thuyết giảng theo bốn 
trường hợp như sau: “S7z4/ho” 


1. Giới là đỉnh cao nhất 

2. Giới là phương cách trở nên an vui 
3. Giới làm cho Tâm được mát lạnh 
4. Giới là phương cách thường hằng 


1. Gọi Giới là đỉnh cao nhất, có chú giải giải thích ý nghĩa như sau: Cá nhân người 
nào đã nguyện thọ trì giới trong sạch, cá nhân người đó thường trở thành yêu mến kính 
trọng, trở thành việc cúi mình xuống đảnh lễ của Chư Thiên, Phạm Thiên, và nhân 
loại, trở thành việc hân hoan khâm phục của Chư Thiên và nhân loại. 


Ngay cả người nữ có sự mong ước được trở thành người nam, với trường hợp 
nguyện thọ trì giới cho trong sạch, thì cũng sẽ được thành tựu người nam một cách dễ 
dàng. Vua Trời Đề Thích sẽ thỉnh mời Thiên Nam xuống, sẽ được người nam kết hợp 
với phước sở cầu, sẽ được thấu hiểu rộng rãi kiến thức khoa học mỹ thuật, trở thành 
người đáng kính trọng. với tất cả mọi người, ngay cả việc tiến tu trong Đạo Pháp cũng 
không tìm thấy một mối nguy hiểm nào. 


Một trường hợp khác nữa, cho dù sẽ không được tiến tu trong Đạo Pháp, Vua 
Trời Đề Thích cũng giáng hạ xuống hướng dẫn cho việc đi lại và đi trong đại dương to 
lớn với thuyền buồm cũng không bị chìm đắm xuống trong lòng biển cả đại dương. 
Chư Thiên trông nom bảo vệ đại dương sẽ hiện bày biến hóa tạo ra thuyền buồm vàng 
ròng đến đón tiếp đưa đến trú xứ an lành. 


Dẫn chứng tích truyện của chàng thanh niên ở gần thành phố /⁄oliya, có nội 
dung như sau: Chàng thanh niên này đi thuyên được bảy ngày trong biển cả đại 
dương, thì thuyên buôm bị đắm và chìm xuống lòng đại dương. Chư Thiên trông nom 
TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHÄ THERA TRANG 28 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





đại dương liên biên hóa ra thuyên buôm vàng ròng đên tiếp đón, dát dân đưa đến nhà 
người cư sĩ, với mãnh lực của việc nguyện thọ trì giới một cách trong sạch tôt đẹp. 


Cá nhân người nguyện thọ trì giới, cho dù là người thuộc dòng dõi thấp hèn như 
thế nào, cũng trở thành nơi tôn kính đảnh lễ của bậc Vua Chúa, như người có tên gọi là 
Samữnafidevatà (chư thiên tĩnh lặng) trở thành vị Đại Quan, được Vua cho đi xuất 1a, 
và sau này trở thành bậc thường được dâng cúng đảnh lễ. 


Với nhân như thế, mới bảo rằng Giới là đỉnh cao nhất. 


2. Gọi Giới là phương cách trở nên an vui là vì người nguyện thọ trì giới thường đi 
đến Níp Bàn, trở nên an vui và chấm dứt đau khổ, chấm dứt mọi hiểm nguy. Nếu cá 
nhân người vẫn chưa thích nghỉ với sự thành đạt Níp Bàn ngay trong kiếp sống này, thì 
cũng sẽ thành đạt trong kiếp sống cuối cùng. 


3. Gọi Giới làm cho Tâm được mát lạnh, “Yo sìle patiiihio” — Cá nhần người 
nguyện thọ trì giới cho được trong sạch, hằng an trú trong giới, thường sẽ có Tâm mát 
lạnh vì ít có sự sân hận. Nếu như còn nhiều sân hận trong Tâm, thì không thể nguyện 
thọ trì giới được. 


Với nhân như thế, mới bảo rằng Giới làm cho Tâm được mát lạnh. 


4. Gọi Giới là phương cách thường hằng là vì thành thường hằng và sẽ không loại 
trừ ra được ở các bậc hiền triết. 


Một trường hợp khác, từ ngữ G/ới được giải thích là chặ¿ đứf vì cá nhân người 
nguyện thọ trì giới thì không được trở thành người có hành động vi phạm, như là thực 
hiện việc sát sanh, sát mạng chúng sanh. Œới sẽ chặt đ/f cá nhân người đó, được so 
sánh ví như ngọn cỏ mỏng manh sắc bén. 


“Kuso” — Lễ thường ngọn cỏ mỏng manh sắc bén “O„ggahiío” — Cá nhân 
người năm câm không khéo léo, với sự dê duôi mà kéo giựt mạnh, thì ngọn cỏ mỏng 
manh đó sẽ cắt đứt lòng bàn tay của người này. 


“Va:hà” — Điều ví dụ như thế nào thì người nguyện thọ trì giới không trong 
sạch, có hành động vi phạm thì sẽ cắt đứt người này, không cho đi tái tục về Thiên 
Giới, dẫn dắt đi thọ sanh vào Tứ Khổ Thú. 


Với nhân như thế, Giới được giải thích là chặt đứi. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 29 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Giới được phân chia ra thành nhiều loại, có Giới nguyện hành và Giới ngăn 
ngừa, xếp thành Giới thường luôn, Giới phổ thông, và Anunatthasìla. 


Gọi là Giới thường luôn (Pakatisìla), là Giới của bậc Thánh nhân hiện hữu một 
cách thường luôn, thọ trì kiên quyết từ khi thành đạt kết quả trú xứ của bậc Thánh 
(Giới sát trừ'). 


Gọi là Giới phổ thông, là Giới trong và ngoài Phật Giáo. Là Giới người Mẹ của 
Bồ Tát, khi Bồ Tát vẫn chưa thành Phật, nguyện thọ trì giới trước khi dẫn đến việc thọ 
sanh vào thai bào. Người Mẹ này đã nguyện thọ trì giới không có gián đoạn, không 
chỉ là trong kiếp sống cuối cùng, tương tự như kiếp sống của vị 7zziya, người Mẹ có 
tên gọi là Cadadevì (nữ thần mặt trăng) cũng thọ trì bồ tát thanh tịnh giới, với ước 
mong của Đức Vua Øzasz. Do mãnh lực của Giới, nên Vua Trời Đề Thích đi thỉnh 
mời Đức Bồ Tát hạ sanh vào trong thai bào. 


Một trường hợp khác nữa, tất cả hàng Bồ Tát cũng thường luôn nguyện thọ trì 
Giới phổ thông. Giới này có cả trong thời gian bên ngoài và trong Phật Giáo, tuy 
nhiên, có hai loại quả phước báu, quả thấp kém và quả vô lượng. Giới thuộc bên trong 
Phật Giáo, quả nhiên có quả phước báu vô lượng, có quả thịnh vượng vì kết hợp với 
Tam Quy. Gới thuộc bên ngoài Phật Giáo không thể tìm thấy việc nương vào Tam 
Quy. Với nhân như thế, tất cả bậc trí tuệ là bậc tiên thiên thông tuệ, nên hiểu biết rằng 
quả phước báu có được ít nhiều hơn nhau là do nương vào Tam Quy. 


“MuhuttapafIithitànampi” — Giới này, với người chỉ vừa mới nguyện thọ trì, 
vẫn chưa được lâu dài, chỉ là an trú trong Giới ước chừng trong chốc lát, cũng có khả 
năng cho được thọ sanh vào Thiên Giới. 


“Ànisamsavibhàvanattham” —- Bậc Giáo Thọ Chú Giải Aithakàthà có dẫn chứng 
trong phần W⁄2„zidàna đê trình bày quả phước báu lợi ích của việc thọ trì Ngữ Giới 
với nội dung như sau: 


“Như vẫy được nghe, có bảy trăm thương buôn cùng ở trên một chiếc thuyển 
buôm và đang lướt đi một cách mau lẹ với năng lực của gió đang thôi lông lộng, như 
mũi tên lao đi của người đã bắn ra. 


“SafIarne divase” — Thuyên chạy được bảy ngày thì phát sanh giông bão dữ dội, 
thuyên bị nước vào và đang chùm dân xuống lòng đại dương. Tất cả đoàn người 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 30 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





thương buôn liễn nhớ tưởng đến và réo gọi tên các đấng thần linh riêng của từng mỗi 
người, khân nguyện van vái câu xin cho được cứu giúp thoát khỏi điêu nguy khôn, rồi 
sau đó cùng nhau kế lễ khóc than ngay khi đang nguyện cầu. 


“Tesam majjhe” — Ngay khi ấy, giữa các người thương buôn, có một thanh niên 
là bậc trí tuệ mới quản sát nghĩ suy, “Evarùpe bhaye” — Khi sự nguy hiểm phát sanh 
được nhìn thấy như thể, thì những nơi nào ta sẽ nên đến đặng nương nhờ, hay là với 
phương cách nào. Khi quán sát xong, thì không nhìn thấy có được sự vật chỉ để trở 
thành nơi nương nhờ đối với mình, chỉ nhìn thấy về Giới Thí Thiện, đó chính là nơi 
nương nhờ duy nhất. Quản xét như thế, liên khởi lên sự suy nghĩ hiểu biết rằng, “Ta 
có thể nguyện thọ trì Ngũ Giới một cách trong sạch, không có sự hoen õ. Sau khi suy 
nghĩ xong, Tâm kết hợp với Hỷ thọ sanh khởi lên phát nguyện, với oai nghỉ tọa thiên 
kiết già tương tự như một hành giả, phát triển Nghiệp Xứ và không còn sợ hãi với mối 
hiểm nguy.” 


“Tamenam disvà” — Tất cả người thương buôn đêu nhìn thấy thanh niên này 
không có sự kể lề khóc than, van nài khẩn nguyện, và không còn điễu sợ hãi, liên đi 
đến vấn hỏi: “Khi sự hiểm nguy đã đến với mình, mọi người cùng nhau khóc than kể 
lễ cầu nguyện thì nguyên nhân nào, Ngài lại không có sự hoảng hối, lo âu sợ hãi?” 


Chàng thanh niên bảo rằng: “Vào ngày tôi đi xuống thuyên, tôi đã có thọ trì 
Tam Quy, Ngũ Giới, và cúng dường đến Chư Tăng. Khi tôi quán sát chỉ phần của 
Giới mà tôi đã được thọ trì, với nhân như thể, tôi không còn sợ hãi đối với mối hiểm 
nguy, có khả năng nhận thấy sanh mạng này không bên vững, sẽ được thọ sanh vào 
Thiện Thú vì GIới của tôi trong sạch. ” 


Mọi người đồng nhau hỏi rằng: “Kừn pana sàmi” — Thưa Ngài, Giới chỉ thích 
hợp cho riêng một mình Ngài hay là cũng thích nghỉ với tất cả mọi người ?” 


Chành thanh niên đáp lời: “ Giới này không hạn chế với một ai, thích hợp đối 
với tất cả chúng sanh, không có sự cá biệt riêng tư với người nào, đêu thích hợp với tất 
cả mọi người muôn được nguyện thọ trì. ” 


Mọi người đồng thanh bảo rằng: “Nếu là như thể, tất cả chúng tôi xin được thọ 
trì. Xin Ngài hãy chỉ dẫn cho tất cả chúng tôi. ” 


Chàng thanh niên phân chia tất cả ra thành bảy nhóm với mỗi nhóm là một trăm 
người bằng nhau, rồi lần lượt hướng dân thọ trì Ngũ Giới cho tất cả mọi người. Với 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 31 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





nhóm một trăm người đầu tiên thọ trì ngũ giới, thì nước vào trong thuyên tới cổ chân. 
Một trăm người thứ hai, thì nước vào tới đầu gối. Một trăm người thứ ba, thì nước 
vào tới thất lưng. Một trăm người thứ tư, thì nước vào tới giữa bụng. Một trăm người 
thứ năm, thì nước vào tới ngực. Một trăm người thứ sáu, thì nước vào tới cổ. Một 
trăm người thứ bảy, thì nước ngập đến miệng. 


“Lonodakena pavisantena” — Nước biển chảy vào miệng ngay khi đang thọ trì 
giới. Cuối cùng tất cả đoàn thương buôn đã thọ trì ngữ giới sai khác như vây. 


Về phần người thanh niên hướng dẫn cho tất cả người thương buôn được thọ trì 
giới, vừa dứt liên giáo giới rằng: “Tất cả mọi người không nên dể duôi trong việc thọ 
trì giới. Quả thật không nơi nào đáng cho ta phải nương nhờ sánh bằng Giới được. 
Giới này hằng dắt dẫn chúng ta đi đến sự an vui. Với nhân như thế, tất cả mọi người 
hãy xác định suy tưởng, hãy nhớ nghĩ đến chỉ phần của giới mà mình đã thọ trì. ” 


Cả bảy trăm người thương buôn cùng nhau tín thọ phụng hành và an trú trong 
huấn từ của vị Giáo Thọ là chàng thanh niên. Vững niềm tin việc thọ trì giới trong 
sạch, tất cả mọi người thương buôn cung vị Giáo Thọ, khi chấm dứt ngũ uấn, thì được 
thọ sanh vào Cõi Đao Lợi Thiên, là trú xứ của Thiên Vương Kim Cang Thú. 


“À sanmnakàle gahitam sìlam nissàya” — Do nương vào Giới đã được thọ trì khít 
khao, cùng với việc thân hoại mạng chung chỉ trong chốc lát, khi thọ sanh về Thiên 
Giới có cung điện của từng môi nhóm với nhau, về vị Thiên Nam Giáo Thọ có CH1g 
điện ở ngay giữa tất cả mọi cung điện, bao vây chung quanh theo lớp lang hiện bày, 
cung điện thấp hơn tất cả cung điện khác cũng có bê cao ước chừng 12 do tuân. Tất 
cả chư thiên được danh xưng hiện bày là SatullapakàyiRàdevafà vì thọ trì ngũ giới, 
được gọi là Pháp của bác hiển triết, và được đi thọ sanh về Thiên Giới. Khi thành tựu 
việc thọ sanh về Thiên Giới, tất cả chư thiên quản xét lại việc Thiện của mình, thì có 
sự hiểu biết là được tài sản Thiên Giới do nương vào vị Giáo Thọ Thiên Nam này, liền 
khởi sanh yêu mến, và tán dương ân đức vị Giáo Thọ của mình. Vào cuối canh khuya, 
tất cả nhóm chư thiên này đến đảnh lễ Đức Thể Tôn và tỏ lời tán dương ân đức vị Giáo 
Thọ của mình như sau: 


“Sabbhireva samàsetha” — Kính bạch Đức Thể Tôn, bậc trí thức nên kết giao 
với bậc hiển triết và nên thực hiện việc giao hữu thân thiện với bậc hiển triết, thì sẽ 
được tiễn hóa, sẽ không bị xấu xa do hiểu biết được Pháp của bậc hiển triết, thường 
được thành đạt trí tuệ từ nơi trú xứ của bậc hiển triết, sẽ không có sự thiểu trí từ nơi 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 32 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





trú xứ của người ngu sỉ. Ví như người thâu đạt được nước dầu mè từ hạt giống mè, 
người sẽ xa lìa bứt rứt bồn chôn và sâu muộn khóc than cũng do hiểu biết Pháp của 
bậc hiển triết. Người sẽ được thịnh vượng giữa thân bằng quyền thuộc cũng do hiểu 
biết Pháp của bậc hiển triết. Người sẽ đi đến Thiện Thú cũng do hiểu biết Pháp của 
bậc hiển triếi. Người sẽ thường an trú trong sự an lạc cũng do hiểu biỄt Pháp của bậc 
hiển triÊt. 


Với nhân như thể, nếu người có sự ước mong sẽ làm cho mình được kết hợp với 
sự an vui tiễn hóa, ước mong sẽ được thành đạt trí tuệ, tớc mong sẽ xa lìa sự sâu 
muộn, ước mong sẽ được thịnh vượng giữa thân bằng quyền thuộc, ước mong sẽ được 
đi đến Thiện Thú, và ước mong sẽ được ở trong sự an lạc với thời gian lâu dài, thì nên 
kết giao với bậc hiển triết, thực hiện giao hữu thân thiện với bậc hiển triết, thì sẽ được 
an trú với thời gian lâu đài trong Thiện Thú. 


Tiếp theo đó, Đấng Pháp Sư siêu xuất thế gian chí thượng bảo rằng: 
“Sabbesam vo subhàsitam” — Lời của các người đã đề cập đến, gọi là đề cập đến điều 
tốt đẹp, xa lìa tội lỗi, là nhân sẽ dắt dẫn đến sự lợi ích, sự an vui, sự tiễn hóa một cách 
chắc thật. Tất cả người hãy lắng nghe Như Lai “Sappurisasamàgamànisam sam 
dassento”— Khi thuyết giảng Pháp về quả phước báu từ việc kết giao với bậc hiển 
triết, kết hợp với sự tiễn hóa, Đức Phật thốt lên câu kệ rằng: “Sabbhireva samàse- 
tha” — Người muốn trở thành bậc thiện trí thức, nên kết giao với bác hiển triết, nên 
thực hiện việc giao hữu thân thiện với bậc hiển triết, không phải chỉ có sự tiễn hóa, mà 
còn thành đạt được trí tuệ, sẽ không còn sâu muộn, sẽ được thịnh vượng giữa bà con 
quyến thuộc, sẽ được Thiện Thú, an trú trong sự an lạc với thời gian lâu dài. “Sabbe 
dukkhà pamuccafi” — Người được kết giao và thực hiện thân thiện với bậc hiển triễt 
thường sẽ thành đạt sự xa lìa thoát khỏi mọi khổ đau. Tất cả mọi người nên hiểu biết 
với trường hợp như vậy. Khi Đức Thể Tôn dứt lời, chúng chư thiên đồng thực hiện 
việc đảnh lễ và từ giả Đức Phật rồi quay trở lại Thiên Giới. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết việc thọ trì ngũ giới mà Đức Phật đã thuyết giảng cho 
chúng chư thiên có danh xưng là Sa/ullapakàyikàdevafà có quả phước báu cho vượt 
thoát khỏi mọi khổ đau, cho thành đạt đến tột đỉnh an lạc cao cả trong trạng thái vô 
sinh bất tử Đại Níp Bàn. 


Thế rồi, bát thanh tịnh giới, thập giới, và 227 giới cũng nên hiểu biết rằng có quả 
phước báu khởi lên cùng tột hơn cả trường hợp của ngũ giới. Tuy nhiên, việc thọ trì 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 33 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





ngũ giới của chúng chư thiên Sa/ullapakàyikàdevarà đạt được năng lực chỉ trong một 
thời gian chốc lát lúc cận tử lâm chung, chỉ có bấy nhiêu đó mà cũng dắt dẫn chúng 
sanh cho được phát sanh về Thiên Giới, là quả phước báu vi diệu được nhìn thấy thực 
tính tương tự như vậy. 


Người có hạnh tinh tấn thường luôn thọ trì mỗi ngày, mọi thời gian, đến ngày bố 
tát thanh tịnh cũng nguyện thọ trì thanh tịnh giới đúng hạn kỳ với tác ý xác định trong 
Tâm rằng, “Ta sẽ thành đạt sự an lạc trọn thời gian lâu dài, ngày vị lai sẽ thoát khỏi 
mọi khô đau trong vòng sanh tử luân hồi, là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết,” 
như lời thuyết giảng của Đức Phật cho chúng chư thiên Szíu/lapakàyikàdevarà. 


Tâm hiện hành trong Thiện Phúc Hành Tông, như việc hiện hành trong phần 
nguyện thọ trì ngũ giới, Đắng Thập Lực cao cả đã bi mẫn thuyết giảng hạn định Pháp 
này vào trong phần Thiện Dục Giới, hiện bày với khả năng của Phúc Hành Tông, thứ 
hai là phần Giới Phúc Hành Tông, được kết thúc với trường hợp như vầy. 


Kãmävacarakusalacitta Bhãvan3mayva 
Tâm Thiên Dục Giới - Phần Tu Tiến 


“ldan bhavanamayapunnakiriyavatthuvasena kamavacarakusalacittam veditabbam 
Tam bhavanapunnakrriyavatthum satipatthanabhavana ca brahma vihãarabhavana ca 
adhIppetätI.” 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo trong phần Tâm Thiện Dục 
Giới là Tu Tiến Phúc Hành Tông, với nội dung theo phần Pàlì như sau: “Kwsdlzm 
citam” — Tâm Thiện hiện hành với khả năng Tw Tiến theo phương cách như thế nào? 

Với ý nghĩa nào gọi là Tw Tiến? Có lời giải thích, gọi là Tu Tiến, tức là tiến hóa 
Nghiệp Xứ. Nghiệp Xứ có hai phương cách, đó là: (1) Chỉ Nghiệp Xứ và (2) Quán 
Nghiệp Xứ, kết hợp lại thành hai phương cách. Ch Nghiệp Xứ có bốn mươi (40) đề 
mục, và Quán Nghiệp Xứ có mười (10) đề mục. 


Chỉ Nghiệp Xứ có bỗn mươi đề mục như sau: 


I. Thập Biến Xứ (Dasa Kasinà) 
2. Thập Bất Tịnh (Dasa Asubhà) 
3. Thập Tùy Niệm (Dasa Anussafi) 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 34 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





4. Tứ Phạm Trú (Caffàro Appamannà) 

5. Một Quán Tưởng (Eka Sannà) 

6. Một Sai Biệt (kka Vavafthàna) 

7. Tứ Vô Sắc Nghiệp Xứ (Cartàro Àruppà) 


Quán Nghiệp Xứ có mười đề mục như sau: 


Tư Duy Trí (Sammasananàna — Phố Thông Trí) 
Hoại Trí (Bhanganàna — Diệt Trí) 

Quá Hoạn Trí (Àdnavanàna — Tội Quá Trí) 

Dục Thoát Trí (Muncitukammayatànàna) 

Hành Xả Trí (Sankhàrupekkhànàna) 

Sanh Diệt Trí (Udayabbayanàna — Tiến Thối Trí) 
Bồ Úy Trí (Bhaydatupatthànanàna — Họa Hoạn Trí) 
Yêm Ly Trí (Nibbidànàna — Phiên Yếm Trí) 

Giãn Trạch Trí 1260066605 Quyết Ly Trí) 
10, Thuận Tùng Trí ‹. wndanna — Thuận Lưu Trị) 


© œ6 mo mm 0 Đ 


Người tiễn hóa cả hai phương cách Nghiệp Xứ, 40 Chỉ Nghiệp Xứ và 10 Quán 
Nghiệp Xứ, gọi là Tu Tiến. 


Một trường hợp nữa, người tiễn hóa cả Tứ Niệm Xứ, đó là Thân Tùy Quán Niệm 
Xứ, Thọ Tày Quán Niệm Xư, Tâm Tùy Quán Niệm Xư, và Pháp Tùy Quán Niệm Xư, 
như vậy cũng gọi là 7 Tiến. Cuối cùng, một cách xác thực là làm cho Pháp Thiện 
được tiễn hóa, như vậy, cũng gọi là 7 Tiến. Tuy nhiên, mục đích của việc tiến hóa ở 
phần Phúc Hành Tông này là Tu Tiến với Lời và Tâm. 


Người có tâm tín thành được tiến hóa với Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức 
Tăng, Tu Tiến Từ Ái, chí đến cuối cùng chỉ hạn định thốt ra một lời nói rằng: “Tôi xim 
bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật,” cũng gọi là Tu Tiển, hoặc là tiễn hóa trong cả Ngũ 
Uẫấn và 32 thê trược, cũng gọi là 7 Tiến. 


Thực hành việc phát triển Thập Biến Xứ và Thập Bát Tịnh một cách vi tễ, trở 
thành tài sản ở người chứng đắc Thiên, làm cho Thập Biến Xứ được phát sanh, phát 
triển việc 7 Tiến được thuần thục tỉnh thông, không đòi sỐ lượng nhiều, chỉ cần khởi 
xuất với ba từ ngữ Pa/havì — Địa Biến Xứ. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 35 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Thập Bắt Tịnh cũng có thể được xác định trong tâm cho được nhìn thấy phần 
không tốt đẹp, vì lẽ bất tịnh trở thành nơi nương nhờ việc quán tưởng với Tuệ tri kiến 
theo phương hướng của Tam Tướng, là điều rất khó cho việc tu luyện tư duy đó. 


Thập Tùy Niệm, một cách đặc biệt chỉ phát sanh trong phạm vi ở người có đức 
tin và trí tuệ. 


Tứ Phạm Trú là Từ, Bi, Hỷ, Xả rất khó sẽ được tiễn hóa vì trở thành công đức 
của Tứ Phạm Trú, thường được xếp thành tài sản vững bền của tất cả Phạm Thiên. 


Một Quản Tưởng là quán sát theo sự bất tịnh trong vật thực. Quán tưởng vật 
thực là vật đáng ghê tởm, thì quả thật khó cho việc quán tưởng để được thấy như vậy, 
vì lẽ khi thọ dụng vật thực trở thành khả ý, thường dẫn đến sự bổ khỏe. Do đó, khi 
quán tưởng nhìn thấy là vật đáng ghê tởm thì làm sao còn thọ dụng được, như vậy, mới 
nói răng thật khó cho việc quán tưởng về đề mục này. 


Một Sai Biệt là việc tu tập xác định được rằng tất cả Giới là vô thường, khổ đau, 
và vô ngã. 


Tứ Vô Sắc Nghiệp Xứ cũng là những đề mục, quả thật không thể nào tiến hóa 
một cách dễ dàng được, chỉ có thể thành đạt là ngay sau khi đã tiến hóa và chứng đắc 
được Sắc Nghiệp Xứ, sau đó mới tiếp tục khởi lên tiến hóa những đề mục này. 


Cả mười Quán Nghiệp Xứ, một cách đặc biệt chỉ có trong tâm tánh của hạng 
“Pacchunabhavikasafa”— Hậu Lai Trú Xứ Chúng Sanh (chúng sanh có trú xứ trong 
thời vị lai). Nếu không phải là hạng Hậu Lai Trú Xứ Chúng Sanh, thì việc thâm thị 
không được trọn vẹn, lầm lẫn sơ suất, không có thể nhìn thấy thâm thấu hết tất cả 
thành một được. Làm như thế cũng là đúng thôi, tuy nhiên, sẽ là Cận Y Duyên cho 
được thành tựu Đạo Quả trong thời vị lai. 


Với nhân như thế, mới hạn định vào trong Tâm Thiện Dục Giới, làm thành sự 
việc có thê chặt đứt mọi tội lỗi, và sẽ làm duyên dắt dẫn cho thành quả phước an vui 
trong hiện tại và vị lai. 

Có câu hỏi được đặt ra là, “Thể thì tại sao chí đến người đã được Tu Tiến mà 
vẫn còn xác định với Tâm nữa?” Dựa theo câu hỏi thì có câu trả lời một cách thông 
suốt là việc phát triển 7w Tiến không đòi hỏi phải thành đạt về số lượng nhiều, chỉ là 
vừa đủ một câu “No Samnä-sambuddhassa — Cung kỉnh Chánh Biến Tri.” Chỉ có 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 36 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





bẩy nhiêu đó, cũng làm cho ngăn ngừa được mối nguy hại phát sanh lên từ nơi hạng 
Phi Nhân sẽ làm hãm hại, Phi Nhân phải thực hiện Nghiệp hành phạt tự nơi mình, như 
tích truyện của bé trai tà kiến, có nội dung như sau: 


“So kira” — Như vẫy được nghe, có một bé trai tà kiến với lúc ban đầu không 
tìm ra được sự hiểu biết để phát triển Tu Tiến. “Sammàdithikaputtena kìlanto” — Đìi 
chơi chọi quả bóng với một bé trai chánh kiến, luôn bị thất bại mỗi ngày bởi vì bé trai 
chánh kiến khỉ sắp tung quả bóng thì liễu Tụ Tiến rằng “Namo 
Sammàsambuddhassa” — Việc Tu Tiễn từ nơi cửa miệng, được xác định trong Tâm, và 
không có một suy nghĩ nào khác, giữ gìn việc Tu Tiến theo sự chỉ dạy của Cha Mẹ. 
“Tam kàranam disvà” — Bé trai tà kiến thấy được nhân đó, mới quán sát trong thời 
gian về sau mỗi khi đến chơi giỡn, được nghe biết bé trai chánh kiến ngay khi tung quả 
bóng xuống, liễn khi đó là có sự ghỉ nhớ về lời, rồi mới Tu Tiến theo, bắt chước theo 
bé trai chánh kiến. Khi nào bé trai chánh kiến thất niệm, không có sự Tu Tiến vững 
chắc, nhưng bé trai tà kiến lại có sự Tu Tiến tốt đẹp, thì lúc bấy giờ bé trai tà kiến 
được thắng cuộc, và cứ như thể, luân phiên nhau giữa thắng thua và bằng nhau. Từ 
đó khả năng Tu Tiến được phát triển đến với cả hai bé trai này. 


“Athekadivasưm” — Đến một ngày, người cha của bé trai tà kiến chuẩn bị vào 
rừng, đi bắt bò cho buộc vào xe, chứa đựng đủ các vật sẽ thọ dụng vào lúc giữa buổi, 
còn bé trai tà kiến thì cho lên ngồi vào trong xe, và đánh bò đi đến khu rừng để tìm 
kiếm củi về tiêu dùng. Khi thành tựu đủ số lượng nhu cầu thích hợp trong xe, thì quay 
trở về, và đi đến đên thờ Chư Thiên bảo hộ nằm sát cạnh bên cổng chánh của thành 
phố. Người cha suy nghĩ muốn làm cho thư giãn cơ thể, đi thảo cởi bò ra khỏi xe để 
cho đi ăn cỏ, về phần mình thì đi lượm những lá cây trải phú ra rồi nghiêng thân 
người xuống với ý nghĩ suy là để cho thư giãn thân thể, nhưng lại ngủ luôn tại nơi đó. 
Lúc bấy giò, bò của người cha lại nhập theo đàn bò của người khác và lần bước đi vào 
trong thành phố. Đến lúc trời đã sẩm tối, người cha thức giấc và nhìn không thấy bò 
của mình, đoán biết rằng bò đã đi theo đàn bò khác, và như thế đàn bò đã ấi vào trong 
thành phố. 


“§akatassa hetthà nipajjàpevà” - Người cha ấm đứa bé trai cho nằm ở dưới 
sâm xe bò và vào thành phố để tìm bò đã đi lạc. Khi gặp lại được bò, thì trời đã vào 
đêm, dân dắt đi cũng không kịp vì cửa thành đã đóng lại vào lúc chiêu tối, do đó, 
người cha quyết định ở lại qua đêm trong thành phố, đem cột bò lại gần cổng thành và 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 37 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





vào nương nhờ trú xứ của người gác công đê ngủ nhờ, về phán bé trai thì vân năm ngủ 
yên ở dưới gâm xe bò ở sát cạnh đên thờ Chư Thiên bảo hộ. 


“Tasmim khane” — Ngay khi đó, có hai con dạ xoa bay đến nhìn thấy bé trai 
đang năm ngủ, và biết rằng bé trai không có người mẹ người cha trông nom gìn giữ. 
Dạ xóa tà kiến khởi lên suy nghĩ: “Ta sẽ ăn thịt đứa bé này ngay bây giờ.” Bàn với 
dạ xoa chánh kiến rằng: “Vật thực đã phát sanh đến cả hai chúng ta rôi. Chúng ta sẽ 
ăn đứa bẻ trai này, đó chính là miễng môi để chúng ta sẽ thọ thực. ” 


Dạ xoa chánh kiến bảo rằng: “Không nên làm như thể, việc sát hại đứa bé này 
rất là bất thiện, người không nên làm như thế. ” 


Dạ xoa tà kiến lại bảo: “Tôi không thể làm theo lời của người được. Tôi sẽ 
quyết ăn đứa bé này làm thành vật thực của tôi.” Vừa dứt lời, dạ xoa tà kiến liễn bay 
đến gân chiếc xe bò, chỗ đứa bé đang ngủ yên ở ngay sát cạnh đên thờ Chư Thiên bảo 
hộ. “Pàdam gahetvyà” — Thò tay chụp lấy bàn chân của đứa bé và kéo lôi ra ngoài để 
ăn thịt. Đứa bé giật mình thức giắc, hoảng hốt kinh sợ, tức thời Tu Tiến lời cung kinh 
Đức Thế Tôn đã thành thường quen, “Namo Sanunäsambuddhassa,” với sự ghỉ nhớ 
rất thuần thục. Khi được nghe bé trai thốt lên như thể, dạ xoa cũng không dám hãm 
hại vì bé trai này đã Tu Tì ïến qua việc đọc lên danh xưng Ấn Đức Phật. Dạ xoa khởi 
tâm rúng động lo sợ, thọ lãnh cảm giác như là cơ thể sẽ bị bề vỡ tiêu tán ra thành bảy 
mảnh, vội vã quay trở lại đi tìm kiếm dạ xoa chánh kiến, kể lại hết mọi diễn tiễn xảy ra 
về hành động của mình. 


Dạ xoa chánh kiến có lời khuyên nhủ: “Dandhakanunam karohi” — Người hãy 
tự thực hiện Nghiệp hành phạt đối với bề trai này, thì may ra tội lôi ở người sẽ được 
tiêu tan. ” 


Dạ xoa tà kiến có lời vấn hỏi: “Kừn karomi” — Tôi sẽ thực hiện Nghiệp hành 
phạt theo phương cách nào? ” 


Dạ xoa chánh kiến bảo rằng: “Người hãy đi vào trong cung điện của Quốc 
Vương, lấy hết tất cả những cao lương mỹ vị bỏ vào những vật chứa đựng bằng vàng 
và đem về đây để phục vụ cho bé trai này, là bằng cách tự mình thực hiện Nghiệp hành 
phạt đổi với đứa bé, rồi phải luôn ghỉ nhớ gìn giữ những vật chứa đựng bằng vàng này 
không để cho một kẻ cướp nào đến ăn cắp, và cũng không nên làm cho bé trai này bị 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 38 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





khởi sanh môi nguy hiêm nào từ trú xứ của Nhà Vua. Nêu người thực hiện được như 
thê, thì môi hiêm nguy này sẽ không còn đên với người. ” 


Dạ xoa tà kiến khi được nghe nhự thể, liền thực hiện theo mọi phương cách, 
đứng trông nom giám hộ cẩn thận tại chỗ đó cho đến trời hừng sáng và ra đi. Về phần 
đứa bé, không có mỗi nguy hiểm nào với mãnh lực của việc phát triển Tu Tiến “Namo 
Sammasambuddhassa. ” 


Với nhân như thế, bậc hữu trí là người có trí tuệ với sự mong ước sẽ làm cho 
mình được thoát khỏi những hiểm nguy bắt hạnh, nên hiểu biết với tác ý xác định theo 
phương cách của bé trai đã thực hiện “ Par/kamnabhàvanà — Chuẩn bị Tu Tiến,” thì 
dù có mối nguy hại khốn khổ có thể xảy ra thì cũng không có thể phát sanh đến với 
mình. Người có tâm suy nghĩ sẽ làm hãm hại người cũng khiến xoay lại sự việc an vui 
tiễn hóa như bé trai tà kiến đã có Chuẩn bị Tu Tiến về “Namo Sammnàsambuddhassa. ” 
Bậc trí tuệ là người tiên thiên thông tuệ một cách tốt đẹp, nên hiểu biết về việc phát 
triển 7 Tiến kết hợp với danh xưng Ân Đức Phật, không chỉ có sự tiễn hóa ngay trong 
kiếp sống hiện tại, mà sẽ có luôn cả trong thời vị lai, là được tài sản Thiên Giới, thích 
hợp với lời khải ngôn thuyết giảng của Đức Phật cho Vua Pasenadikosala với nội 
dung như sau: 


“Như vầy được nghe, vào một thời Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Tự kiễt tưởng, 
Ngài đang hướng Tâm quán xét khắp cả vạn vật vũ trụ, lúc bấy giờ trời đã gần sáng, 
vận hành Pháp Nhãn nhìn xem Chư Thiên trong Cõi Tứ Đại Thiên Vương đã có được 
tích lũy Thiện Pháp, trở thành việc khả huấn luyện của Đức Thể Tôn Buddhaveneyya. ” 
Gần đến hừng đông rạng sảng, Ngài đứng lên vận “sugatacìvara — an lạc y” cùng với 
500 vị ft} khưu Alahán du hành ngự trú trên chỗ ngồi chí thượng, và chư vị Alahán Vô 
Sinh tuân tự ngồi nơi chỗ đáng ngồi. 


“Tam sabbe devà” — Lúc bấy giờ, tất cả Chư Thiên trong Cõi Tứ Đại Thiên 
Vương luôn được vây quanh bởi những Thiên Nữ xinh đẹp, dắt dẫn nhau đến thực hiện 
lễ bái cúng dường với lễ vật tôn kính cao quý của Thiên Giới, bày tỏ sự cúi mình xuống 
lễ lạy với ngũ vật đầu địa, tuần tự đi về hướng bên phải, và ngôi xuống với chỗ thích 
hợp của từng mỗi vị. 


“Atha dhanmunam dasesi” — Ngay khi đó, Đức Thể Tôn thuyết giảng Diệu Pháp 
cho tất cả Chư Thiên. Hội chúng Thiên được lãnh hội phân thính giảng Diệu Pháp, 
khởi Tâm truy hoài niệm về những hành động đã qua (quán tiên) một cách kiên cố, và 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 39 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





thành đạt Thánh Đạo Thánh Quả. Sau đó, Đẳng Thập Lực cùng với Chư Thánh Tăng 
du hành quay trở về Cõi Nhân Loại, đi đến thành Sàvatihi để thực hiện phương tiện 
hóa duyên khất thực, và quay trở lại Kỳ Viên Tự. 


“Bhagavantam anussaramàno” — Cũng ngay trong lúc đó, Vua Pasenadikosala 
có ý truy niệm nhớ tưởng đến Đức Phật, liên đi đến Chùa Kỳ Viên cùng với đoàn tùy 
tùng, thực hiện lễ bái cúng dường hướng về bên phải, tỏ ý ngôi vào nơi thích hợp đổi 
với Đức Phật, và kính bạch vấn hỏi rằng: “Kính bạch Đức Thế Tôn, đấng giác ngô và 
trọn lành, đã vừa du hành đến quốc độ nào ?” 


“Như Lai vừa đi đến Cõi Tứ Đại Thiên Vương. ” 


“Kính bạch Đức Thế Tôn, như thế nào được trở thành tài sản trong Cõi Tứ Đại 
Thiên Vương, kính xin Thế Tôn giảng giải cho con được tường tri.” 


“Atha kho bhagavà” — Đức Thể Tôn có lời giải thích của đấng Giác Ngộ, cho 
biết tài sản Thiên Xứ của Hội Chúng Thiên trong Cối Tứ Đại Thiên Vương, có được do 
bởi nhiều phương thức, vì lòng bi mẫn thuyết giảng Diệu Pháp theo đường lối kệ ngôn 
như sau: 


“Adiccavannarn rucirarn” — Trước tiên có lời giải thích về đến đài Thiên Xứ 
của Chự Thiên trong Cõi Tứ Đại Thiên Vương có màu sắc chói sáng rực rỡ, ví tợ ánh 
sáng hào quang của thân thái dương, trang hoàng với lá cờ chiến thắng và cây lộng 
nhiêu tầng cùng với Thiên Bảo Tọa vô cùng kỳ diệu. Tuổi thọ của Chư Thiên ở Cõi Tứ 
Đại Thiên Vương ước chừng là 500 năm ở Thiên Giới thì thọ mạng diệt. 


Vua PasenadiRosala kính bạch hỏi tiếp: “Việc Thiện đã được kiến tạo trước kia 
theo phương thức nào mà được phát sanh về Cõi Tứ Đại Thiên Vương?” 


Đức Phật khải ngôn giải thích: “Này Đại Vương hãy lắng nghe, người có tâm 
tín thành và không có sự dể duôi với Ân Đức Phật là “Namo Buddhãya” như thế, khi 
thân hoại mạng chung, thì được hưởng tài sản Thiên Giới. Khi được nhìn thấy như thể 
là do phần nhiêu người không có sự dễ duôi với tâm kính tín thuần thành phát ra lời 
'Namo Buddhàya.` Không những chỉ phát sanh đến Cõi Tứ Đại Thiên Vương, mà có 
đổi khi còn được phát sanh đến Cõi Đao Lợi Thiên, là trú xứ thanh tịnh của Vua Trời 
Đề Thích. ” 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 40 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Như thế, Đắng Giáo Chủ Chỉ Tôn đã thuyết giảng làm sáng tỏ những sự thắc 
mắc của Vua Pasenadikosala theo cách giải thích hiện bày ở trên. -o 


Bậc trí tuệ không nên kết hợp với sự hoài nghi về việc phát triền 7w Tiến, chỉ 
với năm từ ngữ “NWzưmo Buddhäaya,” có mãnh lực làm cho được phát sanh về Thiên 
Giới. Không nên hiểu một cách đơn thuần như thế, với nhân của câu nói rằng, “Namo 
Buddhaya, ” được thành tựu là từ nơi việc T1 Tiến ở hàng cận sự nam, cận sự nữ đi đến 
thọ nguyện quy y Tam Bảo, thích hợp với lời trong “Mahasanayasufta — Kinh Đại 
Hội, ” có nội dung như sau: 


“YekecL Buddham saranam gatàse” — Với những người đã thọ nguyện quy y 
Phật, thì khi chấm dứt ngũ uấn thường được sanh khởi Thiên Sắc Thân một cách hoàn 
hảo, tức là sẽ được hóa sanh về Thiên Giới. Do vậy, bậc trí tuệ nên hiểu biết theo 
trường hợp, là người có được 7w Tiến “Nưmo Buddhäya” là phát ra lời trí kính lễ trong 
từng mỗi lời đối với Đức Phật. Với nhân 7iện này mới có thê dắt dẫn người 7 Tiến 
cho được phát sanh về Thiên Giới. 


Trường hợp phát triển việc 7 Tiến có được hạn định vào trong Phúc Hành 
Tông, nương vào đó làm cho chúng sanh được tiến hóa trong ngày vị lai, được liệt kê 
vào trong Tâm gọi là Tâm Thiện Dục Giới vì không tìm thấy điều tội lỗi, và chặt đứt 
mọi ác pháp, dắt dẫn chúng sanh đi đến Thiện Thú, có lời giải thích như trên. 


Kãamävacarakusalacitta Apacäyanamava 
Tâm Thiện Dục Giới - Phần Cung Kính 


“Apacayananti etattha Buddhadinam vatthinam apcItkaranam apacäyanam nãma. 
Apacayanam karonto hi sukham sabhatl. Yatha ayuvaddhanakumaro tasma 
apacayanam katabbantI.” 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo trong phần Tâm Thiện Dục 
Giới là Cung Kính Phúc Hành Tông. Khi sự việc hành động của người an trú trong sự 
cung kính, là việc kính trọng đối với Tam Bảo, với bất luận là Phật Bảo, Pháp Bảo, 
Tăng Bảo. Tâm của người hành động phối hợp với sự kính trọng, được xếp thành Tâm 
Thiện Dục Giới, được xác định vào trong Phúc Hành Tông là nơi tích lũy, là nơi khởi 
sanh của việc tạo quả phước báu. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 41 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Có lời giải thích rằng, “Apacifikaranam” — Hành động của người thực hiện việc 
kính trọng đối với Tam Bảo, có Đức Phật là chủ yếu, được xác định vào trong Cung 
Kính Phúc Hành Tông. 


“Karonfo” — VÌ người thực hiện việc cung kính tôn trọng đối với Tam Bảo, 
thường có được sự tốt đẹp trong kiếp sống hiện tại và vị lai. Bậc hữu trí là người có trí 
tuệ nên hiểu biết được rằng, lời nói “Kính Trọng” đối với Tam Bảo, là sự tôn kính 
không giống như sự kinh sợ một chúng sanh hung dữ như là răn độc. Kính trọng đối 
với Tam Bảo được hiện bày qua việc thường lui thăm viếng thân cận. Kinh sợ chúng 
sanh hung dữ dẫn đến việc xa lánh, không muốn sát cận. Kính trọng Tam Bảo thể hiện 
sự tôn kính, xá lạy hiện bày sự cung kính quý trọng, thường luôn thực hiện lễ bái cúng 
dường, cúi thấp người xuống tỏ bày sự tôn kính với cả thân, lời, ý, cùng phối hợp với 
cả ba trường hợp để thực hiện sự trí kính đối với Tam Bảo, cho dù có điều kinh sợ 
nguy hại (u»acchedaka-bhaya) sẽ đến cắt đứt mạng sống, thì cũng được diệt trừ, 
không còn trở thành mối hiểm nguy, và ngược lại tuổi thọ được tăng trưởng, bền vững 
lâu đài cho đến thọ mạng dIiỆt. 


Có một tích truyện dẫn chứng về ý nghĩa này, về tuôi thọ của bé trai Vaddhana, 
con của một bà la môn trong thành Sàywz//¡, với nội dung như sau: 


Hai vợ chồng bà la môn ăm bồng một trẻ sơ sinh đi đến trú xứ vị tướng số bà la 
môn, là một người bạn có sự hiểu biết về môn nghệ thuật này, có khả năng hiểu biết 
tuổi thọ sanh mạng của con người nội trong bảy ngày. Như thể, cả hai bà la môn này 
ấm đứa bé trai đi đến, rồi luân phiên nhau xá lạy bạn hữu. Khi người chỗng chuẩn bị 
xá lạy thì trao bé trai cho người vợ ăm bồng. Khi người vợ chuẩn bị xá lạy thì trao bé 
trai lại cho người chồng. Khi cả hai xá lạy thì đêu được vị tướng số nói rằng 
“Dìghayuko hotu” — Chắc chắn người có tuổi thọ với thời gian lâu dài. Cả hai xá lạy 
xong, thì làm cho bé trai xá lạy vị tướng số bà la môn này, tuy nhiên, vị này không nói 
lên một lời nào. Cả hai người khởi tâm hoài nghỉ: “Vì lẽ khi chúng ta xá lạy, thì 
nguyên nhân nào lại có lời chúc phúc, mà khi chúng ta cho bé trai xá lạy, thì lại không 
có được lời để cáp đến, bất luận một nguyên nhân nào, dường như sẽ có một điều bất 
tường nào sắp xảy đến đứa bé này. ” 


Cả hai vợ chẳng có lời vấn hỏi: “Trong khi cả hai chúng tôi xá lạy Ngài, thì lý 
do nào được Ngài bảo rằng, “được sống lâu mãi cho đến thọ mạng diệt, ` nhưng khi 


TÁC GIẢ NAGÄADIPA MAHA THERA TRANG 42 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





chúng tôi cho đứa bé này xá lạy Ngài, thì nguyên nhân nào, Ngài lại không thốt lên 
một điều chỉ cả?” 


Vị bà la môn trả lời răng: “Sở dĩ tôi không có lời đề cập đên như thê là vì con 
của cả hai người sẽ không có được tuôi thọ bao nhiêu, sẽ dân đên việc 
“maranabhaya ” — Bồ úy tử (chết kimmh hãi), nội trong bảy ngày này. ” 


Cả hai vợ chồng động cùng thốt lên lời hoảng hốt: “Nếu là như thể, thì chúng 
tôi sẽ phải làm như thê nào đề cho con trai của chúng tôi được sông lâu dài, không có 
xảy ra sự chết trong thời gian bảy ngày “marana-kàla” của thời cận tử. 


Có lời giải thích về đứa bé, nếu không bị tiêu hoại ngũ uẩn nội trong bảy ngày, 
nếu được thoát qua khỏi bảy ngày của bố úy tử, thì hàng phi nhân (dạ xoa) không có 
thể hãm hại được, vì bố úy tử sẽ trở thành phi thời tử “àkàlamarana” — Chết không 
đúng thời chỉ có duy nhứt là phá hủy mối kinh hãi về sự chế 
“wupacchedakamaranabhaya” thì mới có tuổi thọ được lâu dài. 


Cả hai vợ chồng có lời vấn hỏi: “Patibàhanupàydam jànamto” — Trong trường 
hợp này, Ngài là người biết phương cách để ngăn chận, cản ngăn mối hiểm nguy cho 
con trai của chúng tôi, kính xin Ngài hãy mở lòng bì mẫn cho mạng sống đến với con 
của chúng tôi. 


VỊ bà la môn tướng số trả lời: “Thật sự tôi không có sự hiểu biết phương cách 
để ngăn chận sự chết được. Người có sự hiểu biết phương cách để ngăn chán sự chết 
này, ngoại trừ duy nhứt chỉ có bậc Chánh Đăng Giác. Cả hai người nên cùng nhau đi 
đến yết kiến và câu xin sự giúp đỡ ở nơi Ngài. ” 


Thê rồi, cả hai vợ chông bà la môn dất dân nhau đi đến trú xứ của đáng Giáo 
Chủ Chí Tôn, bày tỏ sự tôn kính rồi cùng nhau tác bạch xin được biết đên phương 
cách đê ngăn chặn bô úy tử của con của hai người. 


Đức Phật mở lời khải ngôn thuyết giảng: “Sự việc ngăn chận sự chết sẽ phát 
sanh đến với chúng sanh vào lúc phi thời tử là hãy thực hiện lễ bái cúng dường đến 
Tam Bảo. Hãy đặt đứa bé nằm trong khoảng giữa rồi thỉnh Chư Tăng ngồi đoanh vây 
xung quanh để tụng kinh Parita (câu an) cùng với lễ vật cúng dường thỉnh mời Chư 
Tăng để tụng kinh câu an trọn cả bảy ngày. Như vậy, mối hiểm nguy sẽ được diệt 
mát. ” 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 43 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Cả hai vợ chồng khi đã được nghe Đức Phật khải ngôn thuyết giảng như thể, 
phát tâm hoan hỷ vui mừng, cùng nhau quay trở về nơi trú ngụ, sửa soạn bày trí vải 
màn khắp cả phòng ốc, rồi sắp đặt tọa cụ thích hợp đối với Chư Tăng sẽ ngôi để tụng 
kinh an lành, và ở khoảng giữa phòng đặt cái ghế dành cho bé trai. Sau đó, cả hai 
người cùng trở lại Kỳ Viên Tự, thỉnh mời Chư Tăng đến tụng kimh cầu an suốt trọn cả 
bảy ngày, đến ngày thứ tám thì cung thính mời chư Tỳ Khưu Tăng đến thọ thực trai 
ngọ, và ngày đó có Đức Phật cùng ngự đến với Chư Tăng. Cả hai vợ chồng bà la môn 
tạo nghỉ lễ cho bé trai bày tỏ sự tôn kính. Đức Phật khải ngôn thuyết giảng Diệu Pháp 
như sau: 


Abhivàdanasìlissa ÑIccam vuddhàpàcàyIno 
Cattàro đhammà vaddhanti Àyu vanno sukham balam. 


Có ý nghĩa là: Cattàro — Lời phúc chúc được cả bốn điêu, tuổi thọ tăng trưởng 
lâu dài mãi cho đến thọ mạng diệt, màu sắc da tốt tươi xinh đẹp, tiếng lành tăng 
trưởng mọi nơi, ân đức tỏa khắp mọi phương, sự an lạc về thân, an vui về tâm, và sức 
mạnh về thân cùng năng lực trí tuệ hằng tăng trưởng tiến hóa với người thường luôn 
có sự xá lạy tôn kính Tam Bảo với tâm không có dễ duôi, luôn tỏ bày việc cúi mình 
đảnh lễ Tam Bảo trong suốt mọi thời gian. 


Cũng nên hiểu biết, trong suốt bảy ngày đó, dạ xoa luôn đến từng mỗi ngày, 
trông đợi liên tục không giản đoạn, để hủy diệt mạng sống bé trai, nhưng không thể 
nào tiễn hành việc hãm hại được vì Chư Tt ăng thường luôn trì tụng kinh an lành, đành 
phải quay về, và không thể nào hủy diệt được sanh mạng của đứa bé. 


Cho đến về sau, Đẳng Chí Tôn hộ trì thể gian mở lời khải ngôn chúc phúc với 
cả bốn điều như trên, và như thể, dạ xoa càng không thể nào làm hãm hại được đứa 
bé, do đó, sự chết của đứa bé không còn thích hợp với thời gian. 


Sau khi Đức Giáo Chủ cùng với chư Tỳ Khưu Tăng quay trở lại Tịnh Xá, cha 
mẹ của đứa bé đặt tên cho cơn là “Àyuvaddhanakumàra” — Tăng Thọ Nam Ti. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết Cưng Kính với việc tôn kính đối với 
Tam Bảo, có năng lực ngăn chận phi thời tử. Và cũng với những duyên cớ này, dẫn 
đến hàng phi nhân, chí đến hàng Chư Thiên sẽ phải thọ mạng diệt trong bảy ngày cũng 
vẫn có khả năng ngăn chận và bảo hộ được mạng sống do nương vào việc tôn kính 
Tam Bảo. Có một mẫu tích truyện dẫn chứng, với nội dung như sau: 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 44 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Trong thời gian Đức Phát du hành ngự trú trong Cõi Đao Lợi Thiên với lòng bi 
mân thuyết giảng trọn bảy bộ Vô Tỷ Pháp. Khi đó có một Thiên Nam Tử có tên gọi là 
Suppatithita sẽ phải thọ mạng diệt trong vòng bảy ngày, có cả năm triệu chứng tiên 
tưởng đã phát sanh đến vị Thiên Nam, là Thiên Y đã mắt hết hào quang với trạng thái 
trầm cảm tu buôn, những tràng hoa thuộc Thiên Giới bằng vàng đã úa tàn không còn 
phát xuất hào quang, mô hôi thì chảy đâm đìa hai bên nách biến đổi một cách khác 
thường, bảo tọa đã từng ngồi thọ hưởng sảng khoái nay đã phát nóng lên, hào quang ở 
nơi thân thể không còn hiện bày như thời gian trước. Ngũ tiền tướng (pubbanirmitta) 
đã phát sanh, dẫn đến thọ mạng diệt cận kể, tuy nhiên, Thiên Nam Suppatitthia do 
trước kia đã có tích lũy phước báu vì diệu (punnàbhisambhàra) được tạo lên chút ít, 
do đó, không có sự hiểu biết việc cận tử lâm chung của mình. 


Một Thiên Nam có tên gọi Àkàsacàri nhìn thấy ngũ tiền tróng đang phát sanh 
đến Thiên Nam Suppatitthita, liên báo cho hay biết: “Màrisa” — Này Thiên Hữu, với 
nguyên nhân nào mà Ngài không có sự lo lắng, Ngài sắp lìa khỏi đời, sẽ lìa khỏi Thiên 
Xứ này trong vòng bảy ngày. Ngũ tiền tưởng đã phát sanh, đang hiện bày đến với 
Ngài, vậy với nguyên nhân nào, mà Ngài không được quán sát nhìn thấy?” 


Khi được nghe như thế, Thiên Nam Suppatithita phát sanh lên sự hoảng hốt 
kinh sợ với sự bồ úy tử sắp hiện bày. “Sakkassa santikam gantvà” — Liên đi đến trú xứ 
của Ngài Kim Cang Thủ Thiên Vương, bày tỏ sự tôn kính đảnh lễ Thiên Chủ và tác 
bạch: “Kính bạch Ngài, bác Thiên Vương thù thắng của hội chúng Thiên, là bậc 
Thiên Chủ tối thượng hơn tất cả Chư Thiên trong Cõi Đao Lợi Thiên. Kính xin Ngài 
hãy làm chỗ nương nhờ, trở thành nơi ngăn ngừa điều nguy hại đối với tất cả Chúng 
Thiên, tôi đã tới lúc phải cận tử, sắp lìa khỏi Thiên Giới nội trong vòng bảy ngày, và 
tôi không tìm thấy một bậc Tối Thượng nào trở thành nơi nương nhờ. Ngài là bậc 
Thiên Chủ có nhiều quyên lực phi thường, Ngài là nơi hiện bày kiết tường trong thể 
gian, Ngài là bậc sát trừ tất cả mọi điêu ác xấu thô thiển của tất cả Chư Thiên và 
Nhân Loại. Kính bạch Thiên Chủ, tôi đã không tìm thấy một trú xứ nào khả tín để quy 
phục nương nhờ, kính xin Ngài vì lòng bì mẫn hãy giúp cho tôi được ngăn chận sự bố 
úy tử sắp hiện bày. ” 


“Tadà devindo” — Lúc bấy giờ, Đề Thích Thiên Vương, bậc chúa cả Chư Thiên, 
khi được nghe Thiên Nam Suppatithita tác bạch như thể, thì khởi tâm bỉ mẫn và bảo 
răng: “Ta đây, quả thật không có sự thù thắng trong thế gian, không có quyên lực phi 
thường, và cũng không là nơi kiết tường của Thiên Giới. Ta quán xét không nhìn thấy 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 45 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





một người nào, nêu không ngoài Đáng Chí Tôn hộ trì thê gian, chính nơi đó, trở thành 
chô nương nhờ của người. 


“§abbakàruniko” — Đức Thế Tôn luôn có lòng bì mẫn đổi với tất cả chúng sanh, 
Ngài luôn tâm câu lợi ích đổi với tất cả chúng sanh, Ngài trở thành nơi nương nhờ đối 
với tất cả chúng sanh, Ngài có thể làm tiêu tan mọi điều xấu ác thô thiển của thế gian 
hữu tình, Ngài trở thành nơi nương nhờ tôi thượng đối với tất cả chúng sanh mà không 
tìm thấy nơi nương nhờ nào khác. Hãy đến với Ta, và Ta sẽ dẫn người đi đến trú xứ 
của Đức Thế Tôn, sẽ đảnh lễ Ngài và tác bạch vấn hỏi Ngài, đề được hiểu biết với 
nguyên nhân nào người sẽ tử vong, lìa khỏi Thiên Giới, Ngài sẽ bỉ mẫn giúp đỡ cho 
người có được thọ mạng miên trưởng. ” 


Thiên Nam Suppatitthita được nghe lời của Thiên Chủ, vội vàng bưng Thiên lễ 
vật tôn kính cúng dường, đi cùng với Đề Thích Thiên Vương, đến trú xử của Đức Thể 
Tôn, bày tỏ lòng tôn kinh cúng dường, và ngôi xuống một nơi thích hợp. Thiên Chủ Để 
Thích qub xuống đảnh lễ và tác bạch Đẳng Thập Lực với lời kệ rằng: 


“Bhante Bhagavà” — Kính bạch Đức Thế Tôn, bậc tiễn hóa tôi thượng, kính xin 
Ngài vì lòng bi mẫn với Thiên Nam Suppatitthita, xin hãy cứu giúp cho thọ mạng được 
lâu dài trong Thiên Giới vì điềm tướng (nimitta) đã phát sanh và sẽ tử vong, lìa khỏi 
Thiên Giới, trong vòng bảy ngày. ” 


Bậc Chánh Đăng Giác, bậc tối thượng hơn tất cả loài hữu tình, Chư Thiên và 
Nhân Loại, khi nghe lời tác bạch của Thiên Chủ Đề Thích, mở lời khải ngôn thuyết 
giảng như sau: 


“Mahàràja” — Này Đại Vương, người là bậc trở thành nơi cúng dường của tất 
cả Hội Chúng Thiên, là nơi thực hiện việc chắp fay bày tỏ sự cung kính với bậc trang 
sức vật chiến thắng, là bậc có Pháp vì diệu mà không tìm thấy Pháp nào thù thắng hơn 
nữa, có phẩm hạnh hiện hành đề cho thành sự lợi ích đối với tất cả chúng sanh và có 
thể điều chỉnh án lệnh của Vua ban, có thể ngăn chận mối hiểm nguy là phi nhân, hỏa 
tai, và các loài thú dữ. Là bậc sẽ loại trừ tất cả mọi điều tai họa về sự tử VOng VỚI sự 
diễn biến của phi thời tử, dự phòng điều trị hết tất cả tật bệnh, cho được phát sanh mọi 
điêu thích họp. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 46 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Với nhân tổ quyền lực của bậc trang sức vật chiến thắng, người được hấp thụ, 
nghĩ suy, thực hiện sự tôn kính cúng dường, lập ý duy trì gìn giữ, và phát khởi trình 
bày cho mọi người được liễu tri. 


“Àyuyaddhanam ” là nhân tô sẽ làm cho thọ mạng được miên trường, phi thời tử 
không có thể hiện bày đến người đó. Này Đại Vương, người hãy chú tâm duy trì việc 
lắng nghe này, và hãy trình bày cho tất cả Thiên Chúng được hiểu biết, tất cả mọi điều 
nguy hại rủi ro sẽ được diệt trừ. 


Dứt thời khải ngôn thuyết giảng Diệu Pháp của bậc trang sức vật chiến thắng, 
Thiên Nam Suppatithia khi được nghe Pháp Thoại với sự chú tâm ghỉ nhớ duy trì sự 
hiểu biết, tức thời dứt khỏi điêu nguy hại bố úy tử của sự tử vong trong vòng bảy ngày, 
và thọ mạng phát sanh miên trường suốt thời gian thích hợp.” 


Với nhân như thế, bậc hữu trí là người có trí tuệ nên hiểu biết rằng hành động 
của việc Kính Trọng tôn kính, thực hiện sự tôn kính cúng dường đối với Tam Bảo, có 
thê ngăn chận tất cả mọi điều nguy hại bất tường. Vì lẽ với nhân tố từ hành động của 
người tôn kính đối với Tam Bảo trở thành quý cao vi diệu, không tìm cái chi để sánh 
bằng và ngăn chận được tất cả mọi điều nguy hại, chí đến với người có lòng kính trọng 
đối với những người cao niên lớn tuổi, vẫn có sự phối hợp tiến hóa, sẽ là nhân tố cho 
được tiễn hóa trong kiếp hiện tại và vị lai, và Đức Phật hằng tán dương ngợi khen với 
câu kệ như sau: 


“Ve yuddhamapacàyamti” — Tất cả loài hữu tình thường cung kính quý trọng, 
thực hiện việc chăm nom săn sóc, bảo vệ phụng sự với lòng kính trọng, cho y áo cơm 
nước, chăn mễn đến người cao niên lớn tuổi hơn cả mình, thì “Dithi dhamme” — 
Trong kiếp sống hiện tại sẽ thọ lãnh quả phước báu được nhìn thấy rõ ràng, là trở 
thành nơi tán dương của tất cả bậc thiện trí thức, “Samparàye ca sugati” — Đến thời 
vị lai, khi thân hoại mạng chung, hoại diệt ngũ uẩn, thì sẽ được thọ sanh về Thiên 
GIới. 

Hành động của việc Kính Trọng đôi với bậc trưởng lão cao niên có ba trường 
hợp: 


1. Jàii vuddho: Bậc trưởng lão được xuất thân từ dòng tộc cao quý, như là 
dòng họ Vua Chúa vọng lộc. 
2. Vayavuddho: Bậc trưởng lão ở hạng người cao niên lớn tuổi hơn mình. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 47 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





3. Gunavuddho: Bậc trưởng lão có nhiễu giới đức. 


Với hành động của người biết tôn kính đối với những bậc trưởng lão ngay trong 
kiếp sống hiện tại, thì quả phước báu được nhìn thấy rõ ràng, đó là: Có danh vọng 
chức tước, tài sản, địa vị chức vụ. 


Hành động kính trọng đối với bậc trưởng lão vọng tộc và cao niên lớn tuổi thì 
ngay trong hiện tại được hưởng sự tán dương hoan hỷ, khi đến vị lai thì có sự tiến hóa 
tái tục vào nhàn cảnh, được đi đến Thiện Thú. 


Hành động kính trọng đối với bậc trưởng lão giới đức gồm có: Người nam 
người nữ biết kính trọng tôn kính Mẹ Cha, phụng sự với cơm nước, y áo chăn mên, và 
cho chỗ ở thích hợp; đệ tử biết tôn kính bậc Tôn Sư tế độ. Như vậy gọi là sự kính 
trọng đối với bậc trưởng lão giới đức, có được quả phước bảo hộ đến với mình. 
“Gahatthena nàma” — Hàng Phật Tử nên biết tôn kính đối với Tam Bảo, được so sánh 
ví như hàng cư sĩ ở trong châu thành Assuzaniearna, có một vùng thôn quê là địa hạt 
có Tâm không dễ duôi với Tam Bảo, có nội dung như sau: 


“Như vây được nghe, những người dân ngụ ở trong thành Assupuranigama có 
Tâm thuần tín trong Ân Đức Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, hằng luôn kính trọng Tam 
Bảo. Như môi khi được nhìn thấy, được tiếp xúc với chư tỳ khưu Tăng và sa di vừa 
mới xuất gia, cũng như là kết hợp với sự kính trọng đối với chư tỳ khưu Tăng được 
trăm tuổi Đạo. Vào mỗi buổi sáng thì lo chuẩn bị sắp đặt chỗ ngôi và quét dọn phòng 
ăn cho chư tỳ khưu ngồi, rồi dáng cúng cơm cháo vật thực, thỉnh mời cho thọ thực theo 
sự hoan hý duyệt ý. Khi chư tỳ khưu đã thọ dụng vật thực trở thành chất dinh dưỡng 
một cách hoàn mãn, và quay trở về Tịnh Xá, thì lúc bấy giờ mọi người rời khỏi Trai 
Đường, đi làm công việc nhà và trong rừng. 'Khettam arannam và' — Đi đến đồng 
ruộng hoặc rừng già, làm công việc bắt luận tại chỗ nào cũng thường luôn tắn dương 
ân đức của chư tỳ khưu Tăng, khi đi đến chỗ làm việc và cho đến quay trở về nhà, chỉ 
nói với nhau lời tản dương chư tỳ khưu Tăng, không xao láng trong cả hai thời, ngày 
và đêm. “Nipaccakàram disvà' — Đức Thế Tôn thấu rõ những phẩm hạnh tôn kính của 
người dân ở thành Assupuranigama, đã du hành đến khải thuyết Diệu Pháp. ” 


Hành động có Tâm kính trọng tôn kính Tam Bảo, Cha Mẹ, và Thầy Tế Độ, được 
gọi là Cung Kính Phúc Hành Tông, có nội dung tóm lược như vừa giải thích ở trên. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 48 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Kãmävacarakusalacitta Veyyävaccamaya 
Tâm Thiện Dục Giới - Phần Phụng Hành 


“Yam veyyävaccapunnakiriyävatthuvasena pavattam kaãmavacarakusalacittam hou. 
Tam sukhadhivaham dibbasukhasampattinca mamussasampattinca avasane nibbanäva- 
ham hoi. ” 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo trong phần Tâm Thiện Dục 
Giới là Phụng Hành Phúc Hành Tông. Tiến hành sự việc là Tâm thường hiện hành với 
năng lực của Phụng Hành Phúc Hành Tông, Tầm đó được gọi là Tâm Thiện Dục Giới. 
lâm Thiện Dục Giới hiện hành với năng lực của Phụng Hành Nghiệp 
“Swkhàdhivàham” thường dẫn đến tài sản Nhân Loại, tài sản Thiên Giới, và trong kiếp 
cuối cùng thường dẫn đến trạng thái bất sanh bắt tử đại Níp Bàn. 


Có lời của bậc Thầy chú giải đề cập thành câu phương ngôn xác nhận giữ lấy, 
đó là: “Vyvwzfassa bhàyo veyyàvaccam”— Thực tính của người thực hành một cách 
tỉnh cần, gọi là Phụng Hành. 


Như vậy, Phụng Hành với sở nguyện thực hành tính cần trong việc làm Thiện 
“VWanaropaàrvàmaropàdi” như là hành động của người gieo trồng vườn hoa để dâng 
cúng lễ vật cũng dường trong Tịnh Xá, ngay cả việc gieo trồng công viên để dâng cúng 
đến chư Tăng với đức tin, như thế, cũng gọi là Phụng Hành Nghiệp. 


“Annesam pesanakamnam” — Có người thực hiện Nghiệp Thiện và lại đi giúp 
đỡ trong Thiện Nghiệp đó, cũng gọi là Phụng Hành Nghiệp, là một trạng thái thực tính 
của người nỗ lực thực hành thì việc nỗ lực tinh cần trong hành động Thiện đó thường 
thành tựu quả phước báu, gọi là trở thành nơi tích lũy, trở thành nơi nương sanh của 
hành động tạo tác quả phước báu. 


Với nhân như thế, Phụng Hành Nghiệp được gọi là Phúc Hành Tông. 


Phụng Hành Phúc Hành Tông, nêu đã có ở trong tâm tánh của người thì cũng sẽ 
làm duyên cho người thành đạt được cả ba loại tài sản, tài sản Nhân Loại, tài sản Thiên 
Giới, và tài sản Níp Bàn, như tích truyện tiền thân của trưởng lão Aøuzuddha có nội 
dung như sau: 


“Kira”— Như vẫy được nghe, từ khoảng trồng thời gian của Phật Giáo, thời 
gian đó là thời giáo lý của tất cả chư Phật Độc Giác đến giáo huấn. “Ananbhàro 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 49 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





nàma”— Khi đó, có một nam nô bộc tên là Ananbhàra, và người gia chủ thì không rõ 
danh xưng. Một buổi sáng, cả hai, người gia chủ và nam nô bộc, rời khỏi nhà và đang 
bước đi dọc theo con đường. Người gia chủ được nhìn thấy vị Phật Đóc Giác, khởi 
Tâm tín thành đi đến vấn hỏi: 


“Kính bạch bậc Thượng Tôn, Ngài đi trì bình khất thực và Ngài đã có vật thực 
hay là có trường hợp khác?” Đức Phát Độc Giác trả lôi: “Bắn đạo đi vào và đi ra.” 


Người gia chủ có sự hiểu biết vị Phật Độc Giác này trì bình vẫn chưa có vật 
thực, nhưng lại không dám đón nhận bình bát của Ngài vì không được hiểu biết trong 
nhà hiện đang có vật thực hay là không, tuy nhiên, bất luận trường hợp nào, người gia 
chủ cũng tỏ bày với Phật Độc Giác: “Kính xim thính mời bậc Thượng Tôn hãy nán lại, 
xin hãy tạm ngừng nghỉ một chốc lát và không nên bỏ đi. ” 


Vừa dứt lời, quay lại bảo nam nô bộc chạy trở về nhà xem coi vật thực trong 
nhà đã có hay chưa. Người nô bộc tiếp nhận lời, liễn chạy một cách mau lẹ và hăng 
hái về đến nhà, kêu hỏi mọi người trong nhà là vật thực đã được nấu chín hay là 
trường hợp như thế nào. Mọi người đêu trả lời là vật thực đã được nấu xong. Nam nô 
bộc được nghe như thể, tức thời chạy trở lại đến báo cho người gia chủ biết rằng vát 
thực đã được sắp đặt sẵn sàng trong mọi trường hợp. Khi rõ biết được mọi việc đã 
sẵn sàng, người gia chủ ra lệnh cho nô bộc Ananbhàra đến đón nhận bình bát của 
Phật Đóc Giác, chạy trở về nhà, làm cho bình bát có được đây đủ vật thực. Sau đó, 
ôm bình bát chạy trở lại và giao đến tận tay của người gia chủ. Đón nhận bình bát 
trong tay, người gia chủ bảo nô bộc với lời từ ái: “Ngươi hãy mang bình bát đến dâng 
lên cúng dường vị Phật Độc Giác này, Ta cho phân phước này đến ngươi vì Ta đã 
cúng dường khát thực Thí ngay hiện tại. ” 


“§Somanassapaffo hufvà” — Người nô bộc hoan hỷ đón nhận bình bát từ tay của 
gia Chủ Với sự thuần tín duyệt ý, đi đến đặt bình bát trong bàn tay của Phát Đóc Giác, 
và an trí lập nguyện sở cầu như sau: 


“Iiminà punnakammena”— Với nhân của Nghiệp Thiện và quả phước báu mà tôi 
đã mang quả bát đến, với việc chạy đi chạy lại nhiều lần về nhà một cách mau lẹ hãng 
hái, lại nữa, quả phước người chủ của tôi chia phần Nghiệp Thiện trong việc cúng 
dường vát thực, xin cho tôi: 


— Sanh khởi trong kiếp sống nào, ở Cảnh giới nào cũng được tốt đẹp. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 50 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





— Không có gặp nạn đói và khó khăn về vật thực. 

— Thêm một trường hợp nữa, không bao giờ nghe đên lời nói răng, “Không được có.” 

— Uóc mong sự việc nào cũng cho được thành tựu sở cầu sở HguyỆn trong mọi trưởng 
họp. 


“Evam hotùti vatvà” — Phật Độc Giác đón nhận bình bái, thực hiện việc hoan 
hỷ thọ lãnh và tùy hỷ (anumnodanà): “Xin cho Tâm sở cầu sở nguyện của người được 
mau thành tựu đến người.” Thực hiện sự hoan hỷ thọ lãnh và phúc chúc tùy hỷ xong, 
Phật Độc Giác bay liệng trên hư không và đi đến dãy núi Gandhamàdana (thuộc Hy 
Mã Lạp Sơn). 


Về phân nam nô bộc Ananbhàra làm xong việc động áng, quay trở về nhà, duy 
trì thọ mạng lâu đài cho đến thời gian thích hợp, diệt tắt ngũ uấn được thọ sanh về 
Thiên Giới thọ hưởng tài sản Thiên Giới suốt thời gian thích hợp, tử biệt Thiên Xứ lại 
thọ sanh ở Nhân Loại, hết thọ mạng ở Nhân Loại đi thọ sanh về Thiên Giới. 


“Devarmanussesu samsaranto” — Chỉ là dụ hành ở trong hai Cõi Nhân-Thiên 
với hạn định thời gian rát lâu đài. 


“Imasmim buddhuppàde” - Đến thời kỳ Giáo Pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca 
của chúng ta, tử biệt Thiên Giới, hạ xuống tái tục vào thai bào của một nữ nhân dòng 
Thích Ca (Sakyàm) là dòng tộc cao quý của Đáng Chánh Đăng Giác, an trí đầu tiên 
chỉ là hiểu biết của sự đi đến, không thể hiểu biết về việc “không được có, ” và cũng 
chưa được nghe biết về điễu đó. Với nhân đó, Nam Vương lộc và Nữ thuộc dòng 
Thích ca cùng với vị bà la môn quân sư bày tỏ lời chúc tụng danh xưng là hoàng tử 
Anuruddha. Tuổi thọ tăng trưởng theo năm tháng, hoàng tử đi chơi đánh cuộc với trò 
chơi chọi quả bóng tròn cùng với thân tộc là hoàng tử Kimbila và hoàng tử Bhagu. 
Trò chơi đảnh cuộc thọ dụng bánh kẹo, ai thua phải đem bảnh kẹo đến trả cuộc cá với 
nhau. 


Hoàng tử Anuruddha chọi thua và bảo quan thân tín đi về trú xử của người Mẹ 
xin bánh kẹo. Người Mẹ đem bánh kẹo ra và bảo đem đi cho. Hoàng tử Anuruddha 
luôn bị chọi thua và lại bảo quan thân tín đi đến trú xứ của người Mẹ để đem bánh kẹo 
ra biểu tặng. Người Mẹ nói với quan thân tín: 


“Ngươi hãy mau đi báo với con trai của Ta là bánh kẹo không còn có nữa.” 
Quan thân tín nhận lời, quay trở ra, đi đến thưa với hoàng tử Anuruddha rằng Mẫu 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 51 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Hậu không còn có bánh kẹo nữa. Hoàng tử Anuruddha được nghe như thế, bảo rằng: 
“Ngươi hãy đi thưa với Mẫu Hậu của ta, là đưa bảnh kẹo 'không có' đến đây!” 


Quan thân tín quay trở về hoàng cung, thưa lại với đức Hoàng Hậu: “Muôn tâu 
Hoàng Hậu, Hoàng Nam của lệnh bà có truyền lệnh cho hạ thần là hãy đem bảnh kẹo 
'không có' đến đây để biếu tặng.” Hoàng Hậu liên đem đến một cái khay vàng dát 
mỏng rồi bao phủ kín xuống một cái khay vàng dát mỏng khác, đưa đến cho quan thân 
tín và truyền bảo: “Ngươi hãy đem đến cho con trai của ta và bảo rằng chính cái này 
gọi là bánh kẹo “không có. `” 


Quan thân tín nhận cái khay trống rổng rôi bước ra đi. “Tadà 
nagarapariggàhakà ” — Ngay khi đó, tất cả Chư Thiên đang hộ trì thành phố có sự suy 
nghĩ: “Nếu là như thế, vị quan thân tin đem cái khay trồng rồng đi dâng đến hoàng tử 
Anuruddha. Khi hoàng tử nhìn thấy chỉ là một cái khay trồng rồng thì tất cả chúng ta 
cũng không có thể đi vào hội chúng của Chư Thiên được.” Suy nghĩ như thế xong, 
Chư Thiên đem bánh kẹo của Thiên Giới bỏ vào trong cái khay vàng với năng lực của 
Chư Thiên. 


Khi quan thân tín đem đến dâng cho hoàng tử Anuruddha, đặt khay vàng xuống 
giữa khoảng giữa sân chơi, chính tay Hoàng Tử mở nắp khay vàng ở trên ra, mùi thơm 
thoát ra tỏa khắp cùng thành phố Kapilavatthu. Cả ba vị hoàng tử cùng nhau thọ 
dụng như mọi khi, nhưng lần này, vị của bánh kẹo đó thấm vào khắp cơ thể và truyền 
đi vào khắp mọi tẾ bào, thành tựu việc thọ nhận chất bổ của vật thực. Hoàng tử 
Anuruddha cùng với hai vị hoàng tử thọ thực có mùi vị thơm ngon khác thường hơn 
mọi khi. Hoàng Tử nhận xét và nói rằng: “Bánh kẹo 'không có' này có vị thơm ngon 
lạ thường, không có thể tìm kiếm vật chỉ để so sánh được. Nguyên nhân nào mà trước 
đây, Mẫu Hậu không có cho đem đến cho chúng ta? Vậy kể từ ngày này trở đi, ngươi 
hãy thưa với Mẫu Hậu rằng chúng ta chỉ muốn thọ thực loại bánh 'không có' này. ” 


Về phần quan thân tín cũng đi thưa lại với Hoàng Hậu theo mệnh lệnh, và từ đó, 
Hoàng Hậu cũng thực hiện theo cách thức đó mỗi ngày. Mãi cho đến thời gian về sau, 
hoàng tử Anuruddha xuất gia tu hành với đẳng Thiên Nhân Sư và được chứng đắc Đạo 
Quả. Đức Phật thuyết giảng trong những Pháp Thoại có đề cập đến Trưởng Lão 
Anuruddha có năng khiếu đặc biệt phi thường, bên phía chư tỳ khưu Tăng, là chứng 
đắc Thiên Nhãn Tuệ. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 52 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ, nên hiểu biết Trưởng Lão 
Anuruddha hưởng quả phước báu về những lời nói “không có” là do nương vào Png 
Hành Thiện đã được thực hiện gìn giữ từ khi còn làm người nam nô bộc đối với người 
gia chủ, và có được thiết lập chí nguyện gìn giữ sở cầu khi hãy còn là nô bộc 
Ananbhàra theo hỗ trợ cho quả trô sanh vào thời Giáo Pháp hiện tại. 


Số lượng việc Thiện trong khi thực hành tinh cần Phụng Hành Phúc Hành Tông, 
không phải chỉ là có bấy nhiêu, ví như người thợ mạng vá nghèo khó không có vật chi 
để xả thí cúng dường, nhưng có Tâm thuần tín câu hành Hỷ và tương ưng Trí vô dẫn, 
là có Tâm hoan hỷ và nhìn thấy rõ ràng là việc 7/ện sẽ dắt dẫn cho được đi đến Thiện 
Thú. Và như thế, tự khởi lên tư duy đi đến thực hiện việc 7!iện, không cần có người 
đến dìu dắt hoặc khuyến dụ, có nội dung tích truyện như sau: 


Người thợ mạng vá nghèo khổ, sống nương nhờ ở đầu đường, ngỏ vào căn nhà 
của trưởng giả Asayha (cự phú). Trưởng giả Asayha là người có đức tin và mỗi ngày 
thường luôn bố thí. “Ye ajànantà” — Tất cả mọi người ăn xin đi đến viện tế bần của 
trưởng giả, nêu không có sự hiểu biết đường dẫn vào viện tế bản, thì các người ăn xin 
thường đi tìm người thợ mạng vá để được chỉ con đường đi đến. “Hanham 
ukkhipivà” — Người thợ mạng vá có tâm trong sạch và nhìn thấy với trí tuệ vỀ sự 
thành tựu của việc làm Thiện, do đó, thường luôn chỉ dẫn đường cho mọi người tìm 
đến viện tế bần của trưởng giả Asayha, đề được đón nhận sự giúp đõ. Chỉ dẫn cho tất 
cả mọi người ăn xin rằng, “Người hãy đi theo lối này, viện tế bần của trưởng giả 
Asayha ở chỗ đăng đó. Các người hãy đi theo con đường này này.” Mọi người ăn xin 
đêu hoan hỷ duyệt ý và đi đến viện tế bân của trưởng giả Asayha với tâm mong mỏi 
được đón nhận sự bố thí. 


“Yàyatàyukamthatvà” — Người thợ mạng vá duy trì mạng sống cho đến hết tuổi 
thọ, tục sanh thành Rukkhadevatà (mộc thần) với ngón tay bằng kim cương, ở trong 
một cổ thụ tương tự như một loại cây ở Thiên Cung. Khi khởi tâm mong ước điều chỉ, 
chỉ cần đưa ngón tay lên thì sẽ thành tựu mọi trường hợp. Cây đa này mọc ở gần một 
lộ đường nguy hiểm, ven rừng già, rất nguy hiểm cho việc đi lại vào ban đêm, chỉ toàn 
là một bóng tối dây đặc. Lúc bấy giở, có một vị hoàng tử tên gọi là Ankura dẫn 500 vị 
thương buôn đi đến ven rừng già, ngay con đường hiểm nguy vào lúc chiêu tối, buộc 
phải dừng đoàn xe chở hàng hóa để nghỉ ngơi chờ thời gian về đêm rôi sẽ đi lại. 
Hoàng Tử ra lệnh cho người và bò được thọ thực, giúp cho thân và tâm được nhẹ 
nhàng thoái mái. Cho đến khi mặt trời tắt ánh sáng, liền cùng rủ nhau bàn tính về con 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 53 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





đường phía trước: “Đêm nay chúng ta sẽ phải đi vào độc lộ, con đường duy nhất dẫn 
vào ngỏ chính của rừng già phía trước mặt. Xe bò của chúng ta sẽ rất vất vả khi vận 
chuyển nước uống và củi lửa, không thể nào đi nhanh được, thì sẽ không kịp để vượt 
qua con đường này. Như thể chúng ta hãy trút bỏ nước, quăng bỏ củi lửa để cho xe bò 
đi được nhẹ và sẽ đi được mau lẹ. ” 


Tất cả người thương buôn động ý với hoàng tử Ankura cùng nhau trút bỏ hết 
nước và quăng bỏ củi lửa, rồi đánh xe bò đi vào bìa rừng. Người đánh xe bò do lơ 
đãng, không chú tâm để ý dẫn đoàn xe, lại ngả người xuống đi tìm giấc ngủ say, nên 
tất cả con bò ẩi loanh quanh lần quản, quay trở lại ngay chính cửa rừng già là cũng 
vừa tảng sáng. Tất cả đoàn thương buôn đêu lạc đường, hết nước uống, củi lửa và 
thức ăn, cùng rủ nhau vào nương nảu ở phía dưới bóng cổ thụ to lớn, là chỗ trú ngụ 
của mộc thân, rồi cùng rủ nhau khóc tức tưới. 


Hoàng Tử Ankura quan sát nhìn xem cổ thụ, thẩm định ở nội tâm, nghĩ suy cổ 
thụ này có thể là Thiên Cung của một Thiên Tứ có nhiễu thân lực. Sau khi suy nghĩ 
như thể, liền thốt ra lời: “Mahesakkho” - Nếu Chư Thiên ngụ trong cổ thụ này là vị 
có nhiêu thân lực, kính xin hãy từ bì bố thí nước cho chúng tôi, hãy cho vật thực và 
làm giảm nhẹ điều lo sợ hiểm nguy sẽ xảy đến trên đường đi. 


“Tasmin adhivathà” — Về phần Thiên Tử trú ngụ trong cổ thụ, loại cây của 
Thiên Cung, được nghe Hoàng Tử nói như thế, cũng hòa hợp với sự bì mân, liễn đưa 
ngón tay chỉ vào nhánh cây, chẳng cần hiển lộ Thiên Tướng, tức thì nước từ nhánh cây 
tuôn chảy ra, làm cho đoàn thương buôn được tắm rửa và uống thỏa thích. Hoàng Tử 
Ankura tiếp tục nghĩ suy: “Vị Thiên Tử này đã làm cho chúng ta được thành tựu mọi 
ước nguyện, như sở câu về nước uống và đã có được nước uống, vậy kính xin hãy có 
lòng bi mẫn cho thức ăn vật thực để cứu mạng sống chúng ta cho thoát khỏi điểu nguy 
hại. ” 


“Adhippàydm nanvà” — Mộc thân có sự hiểu biết tỏ tường nỗi niềm mong ước 
của hoàng tử Ankura, đưa ngón tay chỉ lên, tức thì vật thực bánh trái được phát sanh 
với năng lực của mộc thân. Tất cả thương buôn lại được thọ thực qua việc thành tựu 
mọi sở cầu sở nguyện với mọi trường hợp. 


Tiếp theo đó, hoàng tử Ankura lại nghĩ suy thêm: “Ta nghĩ tưởng điều chỉ cũng 
đều được thành tựu tất cả. Bây giờ chúng ta muốn được nhìn thấy bậc có đại quyền 
lực. Kính xin Ngài hãy hiển lộ Thiên Tướng cho tất cả mọi người trong đoàn chúng tôi 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 54 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





1” 


được nhìn thấy.” Lời nguyện câu tức thời được đáp ứng, khi hoàng tử Ankura được 
diện kiến mộc thản, có lời vấn hỏi: “Ngài được kết hợp với hào quang tốt đẹp, có 
ngón tay bằng kim cương, chỉ xuống tức thời thành tựu được mọi ước nguyện. Vậy 


kính xin Ngài cho được hiểu biết Ngài đã tạo việc Thiện nào trong tiền kiếp vậy ?” 


Mộc Thần đáp lời “Tunnavàyohutvyà” — Từ trong quá khứ, tôi được sanh làm 
người thợ mạng vá, có được tạo việc Thiện phước là chỉ đường cho những người ăn 
xin đi đến viện tế bần của trưởng giả Asayha với Tâm tín thành, người hãy nên hiểu 
biết theo như phân đã trình bày này. 


Hành động thực hiện việc Phụng Hành là sự thực hành tinh cần trong việc 
Thiện, thường sẽ cho quả phước báu thành tựu như phần trên. Với nhân như thế, việc 
Thiện này được hạn định vào trong Tâm Thiện Dục Giới, xếp thành Phúc Hành Tông 
như đã được giải thích ở phần trên vậy. 


Kãmävacarakusalacitta Pattidanamaya 
Tâm Thiện Dục Giới - Phần Hỏi Hướng Công Đức 


“Yam pattidanapunnakrriyavatthuvasena pavatam tam kamavacarakusalaciIttam 
uppannam hoi. Patiyà dãnam patidãanam paresanca patfänumodanavhayam 
punnakiri-yam Janentena kulaputtena pete udissadanam katabbamevätI.” 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo trong phần Tâm Thiện Dục 
Giới là Hồi Hướng Công Đức Phúc Hành Tông. 


“Yam kusalacitamn”— Tâm Thiện nào thường lui tới, hiện hành trong Cối Dục 
Giới và hiện hành với năng lực của Hồi Hướng Công Đức Phúc Hành Tông, thì Tâm 
Thiện Dục Giới đó được xếp thành Tâm Thiện Dục Giới vô dẫn. Hiện hành với năng 
lực của Hồi Hướng Phúc Hành Tông, Tâm Thiện Dục Giới này là Tâm trở thành nơi 
tích lũy, nơi sản sanh của việc thực hiện quả phước báu là xđ £h phước báu đến cho 
người. 


Có lời giải thích rằng, “Punnakiriyam upacinantena” — Khi người đã tích lũy 
phước báu do đã thực hiện tạo tác các việc 7Ù/ện, như là xả thí, trì giới, chú tâm lắng 
nghe thuyết Pháp, phát triển tu tiến Từ Ái, v. v... lại đem hồi hướng việc Thiện này đến 
cho hàng ngạ quỷ, là Mẹ và thân bằng quyền thuộc, quan hệ thân tộc, và lại xđ /£hí 
phước báu đến cho tất cả mọi người, truyền rải khắp cùng mọi nơi bất tuyển trạch. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 55 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Trước là hổi hướng phước báu, kê từ A Tỳ địa ngục cho thấu đến cùng tột là Phạm 
Thiên, và truyền rải tỏa cùng khắp cả vạn vật vũ trụ. 


Việc Thiện được tải truyền hổi hướng quả phước báu lại có rất nhiều quả phước 
rộng lớn phát sanh, được ví như cây đèn người đang có và lại có người đến xin thắp 
sáng đề tùy tiện sử dụng thông thường, thì đầu tiên chỉ có duy nhất một cây đèn, nhưng 
sau có người đến thắp đốt thành ra rất nhiều và tỏa rộng ra, từ đó, có rất nhiều như thế 
nào, thì cũng vậy việc 7/ện, dù người thực hiện tạo tác ít o1, nhưng lại đem tâm hồi 
hướng phước báu đến cho người, thì cũng được tỏa rộng lớn ra nhiều, có được tỷ giảo 
như thê. 


Hành động tạo tác việc Thiện nhưng lại không truyền rải quả phước báu và có 
tâm suy nghĩ tiếc nuối, thì sẽ gặt hái quả phước báu ít oi và không thê tìm kiếm được 
sự thanh cao. 


Hành động tạo tác việc Thiện lại đem hồi hướng phước báu đến cho Mẹ Cha và 
thân tộc thường sẽ thành tựu được ước nguyện mong ước của Mẹ Cha và thân tộc đang 
phải bị thọ sanh trong Cảnh giới của Ngạ Quỷ, gọi là Parzadarrùpajìvì (sống do nương 
nhờ vào sự xả thí của người), lẫy mẫu điển hành qua tích truyện của Vua Bửwbisàra 
(Bình Sa Vương) với nội dung như sau: 


“Tất cả thân tộc của Bình Sa Vương trở thành hàng ngạ quỷ do sự tạo tác của 
ba vị hoàng tử từ thời Giáo Pháp của Đức Chánh Đăng Giác tên gọi là Pussa, vì lẽ 
những vật thực của những cận sự nam lập tâm xả thí cúng dường, lại đi ăn trước khi 
được cúng dường đến Chư Tăng. Sau khi thân hoại mạng chung, những thân quyến 
này bị đọa xuống địa ngục thọ khổ rất lâu dài. Về sau đi tục sanh vào hàng ngạ quỷ 
phải chịu đói khát trải qua nhiều thời kỳ Giáo Pháp Đức Phật (Buddhamtara), từ thời 
Đức Chánh Đăng Giác Kakusandho thọ sanh được sáng tỏ với đức tính giác ngộ cao 
quý, tới thời Đức Chánh Đăng Giác Konàgamana, và Đức Chánh Đăng Giác Kassapa 
được sáng tỏ với sự khai mở tuệ giác ngộ cao quý (Abhisekasambodhinàna), tất cả 
hàng ngạ quỷ này đêu đi đến đảnh lễ và tác bạch hỏi Chư Phật: 'Kismim kàle` — Vào 
thời gian nào, hàng chúng con được thọ dụng vật thực?” 


Tất cả Chư Phật, có Đức Chánh Đẳng Giác Kakusandho là vị thượng thủ khải 
ngôn dạy bảo: “Tất cả các ngươi vẫn chưa được thọ dụng vật thực trong thời Giáo 
Pháp của Như Lai. ” 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 56 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Tuy nhiên, Đức Chánh Đăng Giác Kassapa khải ngôn dạy bảo xác định thời 
gian: “Vào thời của Đức Chánh Đăng Giác hiệu Gotama Thích Ca Mâu Ni đến thọ 
sanh và làm sáng tỏ Chánh Pháp trong thể gian này, cũng trong thời đó sẽ có một vị 
Vua cao quý tên gọi là Bình Sa Vương sẽ dâng cúng Tứ Vật Dụng đến Đức Thể Tôn và 
chư tb khưu Tăng, và sẽ hôi hướng quả phước bảu đến cho tắt cả các ngươi, thì tất cả 
sẽ được thọ dụng vật thực trong thời Giáo Pháp của Đức Chánh Đẳng Giác Œotama. ” 


Chúng ngạ quỷ khi được nghe như thế, thì rất hoan hỷ thỏa thích tương tự như 
Sẽ được thọ thực vào ngày mai vậy. 


“Amhàkamn Buddhassa kàle” — Khi hết thời Giáo Pháp của Đức Chánh Đăng 
Giác Kassapa thì đến thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta. Bình Sa Vương xả 
thí cúng dường đến Chư tăng và có Đức Phật làm vị thượng thủ, nhưng lại không hồi 
hướng quả phước bảu đến cho hàng ngạ quỷ. Do đó, chúng ngạ quỷ không được thọ 
lãnh phân quả phước báu qua việc cúng dường của Bình Sa Vương, nên vào lúc màn 
đêm buông xuống, thì đồng phát lên những âm thanh vô cùng kỳ quái, khóc la rên 
thảm, khiến Bình Sa Vương giựt mình kinh hãi ở nội tâm. 


“Arunugeamane” — Vào sảng ngay mái, Bình Sa Vương tức tốc du hành đến nơi 
trú ngụ của bậc Thầy Giáo Chủ cao quý, bày tỏ sự tôn kính qua việc đảnh lễ, rôi ngôi 
Xung nơi thích hợp, và tác bạch vấn hỏi: “Kính bạch Đức Thế Tôn, vào đêm hôm 
qua, khi thời gian gân đến rạng đông, Trâm được nghe âm thanh rất kỳ quái, nhân quả 
như thế nào, hay là sẽ có bố úy tử phát sanh đến Trâm, hay là sẽ phát sanh đến quốc 
dân ở vùng biên cương, ảnh hưởng đến tài sản và Vương Quốc?” 


Tiếp theo đó, Đức Thế Tôn có lời giải thích: “Mahàràja” — Này Đại Vương, 
người được nghe âm thanh, đó là âm thanh của tất cả hàng ngạ quỷ, là thân tộc của 
Đại Vương đã trông đợi để sẽ được hoan hỷ thọ lãnh việc Thiện mà Đại Vương sẽ hôi 
hướng quả phước bảu, nhưng khi Đại Vương thực hiện việc cúng dường được hoàn 
mãn, lại không có hôi hướng truyên rải quả phước báu ra cho tất cả. Khi tất cả hàng 
ngạ quỷ không được thành tựu sự ước nguyện, mới tạo ra các âm thanh vô cùng kỳ 
quái cho hiện bày đến Đại Vương. Như vậy, không có điều nguy hại nào sẽ xảy đến 
cho Đại Vương cũng như là tài sản và vương vị. 


Sau khi được nghe lời giải thích tường tận làm tiêu tan bao điều kinh hãi ở nội 
tâm, Bình Sa Vương tiếp tục vấn hỏi Đức Thể Tôn: “Kính bạch Đức Thế Tôn, bậc có 
ân đức thanh cao, khi Trâm thực hiện sự cúng dường và hồi hướng quả phước báu đến 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 57 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





cho tất cả hàng ngạ quỷ thì tất cả những chúng sanh đó có được thọ lãnh quả phước 
Thiện đó hay là có trưởng hợp nào khác ?” 


Đức Phật có lời giải thích: “Khi Đại Vương làm cho thành tựu viên mãn việc 
cúng dường, lại đem hồi hướng quả phước báu đến cho tất cả hàng ngạ quỷ, thì chúng 
ngạ quỷ đó đêu được đón nhận tất cả. ” 


Qua lời giải thích mọi vấn đề một cách rõ ràng của Đức Phật, Bình Sa Vương 
diệt trừ hoài nghỉ, phát tâm cúng dường to lớn, là dâng cúng Tứ Vật Dụng đến Đức 
Phật và Chư Tăng, đào hỗ ao, xây dựng liêu cóc, lại đem hôi hướng quả Phước Thiện 
đến cho thân quyến đang làm hàng ngạ quỷ. Khi việc cúng dường vật thực để bát 
hoàn mãn, tức thời hồi hướng quả phước báu đến chúng ngạ quỷ, thì tất cả đều được 
ăn mặc vận phục và trang sức Thiên Giới. Khi đào ao hồ xong, tức thời hồi hướng 
quả phước báu đến hàng ngạ quỷ, thì hồ hoa sen phát sanh đến chúng ngạ quỷ. Khi 
xây dựng liêu cốc lại đem hồi hướng quả phước báu đến hàng ngạ quỷ, thì tức thời tất 
cả đêu được hưởng cung điện Thiên Giới. 


Với nhân như thế, tất cả bậc trí tuệ nên có tác ý thầm định duy trì trong Tâm qua 
việc thực hiện tạo tác việc Thiện lại đem hồi hướng quả phước báu đến cho tất cả thân 
bằng quyến thuộc đang là hàng ngạ quý, thì sẽ được thọ lãnh quả Phước Thiện an vui 
lâu dài, tương tự như tích truyện của thân bằng quyến thuộc của Bình Sa Vương thọ 
sanh làm hàng ngạ quỷ. 


Hành động tạo ra việc Thiện lại đem hồi hướng quả phước báu đến tất cả chúng 
sanh là tục lệ của Chư Phật, khi các Ngài đang còn là bậc Giác Hữu Tình (b5odi saffa 
— bồ tát), có tác ý kiến tạo Pháp Độ. Khi hoàn mãn việc 7Hiện lại đem hồi hướng quả 
phước báu đến tất cả chúng sanh không có sự tuyển trạch trước, ví như Đức Phật của 
chúng ta, khi Ngài đang còn là kiếp sống của một Giác Hữu Tình, Ngài là một vị 
hoàng đề có danh xưng là Đức Vua TilokavÙaya (chiến thắng Tam Giới), có nội dung 
như sau: 


“So kira samàdapento” — Như vẫy được nghe, đức vua Tilokavijaya, bậc hoàng 
đê cao quý, Ngài thưởng luôn làm cho thành tựu viên mãn sự bô thí, xong rôi hồi 
hướng quả phước báu đến tất cả chúng sanh với câu kệ như sau: 


“Yam kinci kusalam kammam kattabbam kiriyam mama” — Với Thiện Nghiệp 
nào mà tôi đã có được tạo ra do bởi thân, lời, và ý. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 58 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Tidase sugatamn katarmr” — Và việc Thiện nào mà tôi thực hiện thích hợp cho 
việc phát sanh về Thiện Thú là Cõi Đao Lợi Thiên. 


“Ve satà” — Tất cả chúng sanh là hữu tưởng và vô tưởng. 


“Sabbe bhàgì” — Tất cả chúng sanh đỏ, hãy hưởng được phần quả Thiện mà tôi 
đã thực hiện, gìn giữ một cách trọn vẹn đến mọi chúng sanh. 


“Dinnam punnaphalamn mayà” — Quả phước mà tôi đem hôi hướng rải truyền, 
hạng chúng sanh nào được hay biết, với mất được trông thây, với tai được nghe biết, 
tất cả chúng sanh đó hãy hưởng phần Thiện mà tôi hồi hưởng quả phước ra cho. 


“Ve ca tanha na jànamti” — Và tất cả chủng sanh nào không được thấy, không 
được nghe, và không được hay biết. 


“Devà gantvà nivedayum” — Tất cả Chư Thiên hãy mách bảo với tất cả chúng 
sanh đó răng. 


“Asuko itthannànam katvà” — Người có danh tánh đẳng kia thực hiện việc Thiện 
này và đã đem quả phước cho đến người. Tất cả Chư Thiên hãy mách bảo đến tất cả 
chúng sanh chưa được hiểu biết, xin cho được hiểu biết răng, tôi có danh tánh này, ở 
trong nhà này, thành phố, kinh thành, làng quê này, có được tạo ra việc Thiện và hôi 
hướng quả phước báu rải truyền đến cho. 


“Sabbe lokambi ye sadà” — Tất cả chúng sanh trong khắp cả thế gian đang 
được duy trì bảo hộ sanh mạng do bởi vật thực. 


“Sabbe labhantu” — Tất cả chúng sanh đó, hãy hưởng quả phước báu mà tôi hồi 
hướng trở thành vật thực khả ý với tâm thành đức trạch chỉ quả. 


Hành động tạo tác việc Thiện lại đem rải truyền quả Phước Thiện đến cho tất cả 
chúng sanh, gọi là thực hành đúng Pháp theo kiểu mẫu của Đức Phật khi hãy còn là 
bậc Giác Hữu Tình (bả /ái) kiến tạo Pháp Độ, để tầm cầu Tuệ giác ngộ, được thấy như 
Đức Vua 7i!okavijaya với tích truyện vừa kể trên. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ, khi kiến tạo xây 
dựng bất luận việc 7hiện nào, cũng nên rải truyền quả Phước Thiện, hồi hướng phước 
báu đến cho tất cả chúng sanh, cũng được gọi là thực hành theo kiểu mẫu của Chư 


Phật. Hành động tạo tác việc Thiện và rải truyền quả phước báu đến Chư Thiên, được 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 59 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





gọi là thực hành theo dòng thuyết giảng Phật ngôn mà Đức Thé Tôn có tác ý Pháp Thí 
đặt để như sau: 


“Vam yam padesam bhajati” — Người biết phối hợp với trí tuệ, thường năng lui 
tới quốc độ nào, trú ngụ trong thành thị hoặc nương nắu trong nhà nào, và thường 
xuyên thực hiện việc Thiện, lại đem truyền rải quả phước đến cho tất cả Chư Thiên, thì 
Chư Thiên thường luôn bảo hộ trợ giúp gìn giữ. 


“Màtà puftamwa orasam” — Sánh tợ nhự người Mẹ đi theo giữ gìn đứa con 
chính mình sanh ra, và người đã thực hiện việc Thiện lại đem truyễn rải hồi hướng 
quả phước báu đến tất cả Chư Thiên cho dù sắp khởi sanh điều nguy hại, thì tất cả 
Chư Thiên sẽ ngăn chận gìn giữ không cho khởi sanh lên. 


“Antamaso” — Một cách xác định, cho đên tận cùng như có người đên cướp 
đoạt tài vật, đem vứt bỏ cả thảy xuông nước, thì Chư Thiên cũng bảo hộ gìn giữ và 
khiên cho có người đem đên tận nhà với năng lực của Chư Thiên. 


Dẫn chứng tích truyện ⁄acchadànaJàtaka (tác sanh truyện bố thí đến loài cá) 
để trình bày cho được nhìn thấy sự việc Hồi Hướng Phước Thí Phúc Hành Tông là nơi 
tích lũy của việc thực hiện Thiện Phước và truyền rải quả Phước đến cho tất cả Chư 
Thiên và thường luôn được Chư Thiên hộ trì bảo hộ, có nội dung như sau: 


“Afife kàle” — Vào thời quá khứ đang trải qua, khi Đức Phật của chúng ta thọ 
lãnh kiếp sống là một bậc Giác Hữu Tình (bồ tát), còn lang thang trong vòng sanh tử 
luân hồi, kiến tạo Pháp Độ, tâm cầu tuệ giác ngộ. 


“Kutunbikassa gehà nibbamnti” — Sanh trong căn nhà của người gia trưởng tại 
bến đồ thuyên của nhóm người thương buôn, gọi là thôn Suppàraka, bô tát có người 
em trai. Đến lứa tuổi phát triển thích hợp để nhận lãnh trách nhiệm người gia trưởng, 
cha mẹ Ngài mới thực hiện lỄ cưới và nhận lãnh vị trí gia trưởng. Về phần Cha Mẹ 
đến tuổi thọ thích hợp với thời gian, thì tiêu hoại ngũ uẩn và đi thọ sanh vào cảnh giới 
thích hợp với Nghiệp đã tạo tác hiện bày. 


“Sarìram jhàpetvà” — Bồ tát cùng với người em trai thực hiện lễ hỏa táng Cha 
Mẹ một cách thành kính, tiếp đến bô tát đi đòi nợ một thân quyền đã vay mượn của 
Cha Mẹ Ngài, số nợ ước độ một ngàn đồng kahàpana (tiền Ấn). Sau đó, bảo với người 
vợ làm một cái bao bỏ tiên vào cất giữ, ngay trước mặt người em trai, và bàn tính với 
người em là sẽ đi đến thành Suvannabhùmi, buôn hàng hóa mang về đây, để bán lại 
TÁC GIÁ NAGÄDIPA MAHÄ THERA TRANG 60 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





kiếm lợi nhiêu ít bao nhiêu, sẽ phân chia cho người em trai về sau. Riêng về người em, 
khi được nghe như thể khởi tâm vui thích và suy nghĩ: “Ta sẽ trở về nhà, lập mưu 
khiến cho tài sản đó trở thành của riêng ta, đi tìm kiếm vải có màu sắc tương tự, cho 
làm thành cái bao như cái bao của bô tát và bỏ đây sạn sỏi, rồi đem đi cấu giấu giữ 
lấy.” 


“Bodhisattopi” — Sau khi đi tìm kiếm có được thuyền buôm để chuyên chở hàng 
hóa, bồ tát cùng với người em thọ thực vào một buổi sáng trước khi rời khỏi bến tàu. 
San khi thọ thực xong, bô tát đem rải vật thực còn dự thừa để bố thí cho loài cá trong 
một vũng nước ngay cạnh tại bải biển. Bồ thí vật thực cho cá ăn được hoàn mãn, bô 
tát hôi hướng quả phước báu đến cho tắt cả Chư Thiên đang bảo hộ đại dương, trở lại 
thuyên bô tát trao cải bao đựng tiên đưa cho em trai giữ lấy, và bỏ đi năm ngủ. 


“KanitthopL”— Người em lây cải bao đựng sỏi đả đã cát giâu, cho đặt đê gân kê 
nhau trong thuyên, lập tâm chủ ý sẽ quăng cái bao đựng sỏi đá, và sẽ giữ lại cái bao 
tiên. Việc làm này vô cùng bí mật, và không một ai hiệu biệt được nỘi tình. 


Giác ngủ đã trọn, bô tát lái thuyên rời khỏi bến đậu và ra biển khơi. Ngay khi 
đó, người em chọc thủng tắm ván dưới sàn thuyên vừa đủ cho nước lọt vào với sự lập 
tâm chủ ý tạo cảnh giựt mình để chụp lấy bao tiền đem cất giấu, và sẽ quăng cái bao 
sỏi đá xuống biển rồi nói với bô tát đề thành đạt ý định tráo đổi. Tuy nhiên, lại khiến 
cho việc bắt lấy bị sai trật, thay vì lấy bao đựng sỏi nhưng người em với tâm gian tà, 
lại chụp lấy bao đựng tiên quăng xuống biển mà không hay biết. Làm xong ÿ định, 
người em đi đến nói với bô tát, “Vì bị giựt mình, nên đã quăng bao tiên xuống dưới 
biển!” Bồ tát vẫn giữ niêm thản nhiên, biết được không còn vốn để đi buôn, do đó, 
cho thuyên quay trở về lại bến đậu. 


“Devatà paftim labhifvà” — Tất cả Chư Thiên được thọ lãnh quả Phước Thiện 
mới khiến cho có cá to lớn đến nuốt cái bao tiễn và bảo hộ lấy. Bồ tát lái thuyễn về 
đến bến đậu, lòng vẫn chưa muốn về, còn người em với lòng tự phụ nghĩ rằng đã có 
được bao tiễn, nên thuyên vừa cặp bến đậu thì bỏ đi về nhà, vội vàng mở dây cột bao 
ra, nhìn thấy chỉ toàn là sỏi đá, khởi tâm buồn phiên tiếc nuối, không còn ưa thích thọ 
thực và ngã bệnh. Bồ tát đi đến thăm và đoán biết được em trai đã thọ bệnh cảm sốt 
nặng. 


Phân Chư Thiên khiến xui cho có một ngư phú tung lưới chài bắt được con cá 
đó, lại đem bán cho người vợ của bê tát. Khi mổ bụng con cá ra, người vợ nhìn thấy 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 61 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





cái bao tiên liên báo cho bồ tát đến nhìn xem, bô tát hiệu biệt được năng lực của Chư 
Thiên. 


Người đã tạo ra việc Thiện và đem hồi hướng quả phước báu đên Chư Thiên, thì 
cho dù tài sản có bị thật thoát, rơi xuống biến, cũng vẫn được có lại như mẫu tích 
truyện điên hình trên. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ phát tâm làm việc 7//¿n, nên hiểu biết việc hổi 
hướng quả phước báu đến tất cả Chư Thiên, và Chư Thiên sẽ ngăn ngừa điều nguy hại, 
dẫn dắt điều an lành ngay hiện tại và trong thời vị lai như đã được giải thích như trên. 


Kàmàvacarakusalacitta Pattànumodànamaya 
Tâm Thiên Dục Giới - Phần Tùy Hỷ Công Đức 


“Yam pattànumodànapunnakiriyàvatthuvasena pavattam tam kàmàvacarakusalam 
nàma. Yo karotI tassattho nipphàdeti hitasukham ca tassamàpI pandito poso parassa 
đà-ne anumodanà kàtabbàt.”” 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo trong phần Tâm Thiện Dục 
Giới là Tày Hỷ Công Đức Phúc Hành Tông, là sự hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh việc Thiện 
mà người khác đã thực hiện. 


“Yam pavaffam ” — Tâm nào hiện hành theo năng lực của sự hoan hỷ duyệt ý thọ 
lãnh quả phước, Tâm đó gọi là Tâm Thiện Dục Giới vì dẫn đến thành tựu quả VỊ an vui. 


“Yo karofr” — Người thực hiện việc Phúc Hành Tông với sự hoan hỷ duyệt ý thọ 
lãnh việc 7ện ở người khác, thường là phối hợp với sự ích lợi và sự an vui cho được 
phát triển, xác định duyên theo bậc thấp cũng là được phát sanh đến hàng ngạ quỷ. 
Khi có người tạo việc 7J/ện lại đem hồi hướng quả phước báu ra cho, có thực hiện 
việc hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh, thì thông thường cũng được thoát khỏi sự đau khổ ngay 
trong kiếp sống đang làm ngạ quỷ. 


Nguyên nhân được đón nhận sự hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh từ việc 7Thzện của thân 
bằng quyến thuộc đã thực hiện lại đem hồi hướng quả phước báu cho ra từ cõi Nhân 
Loại, ví như câu chuyện của nữ ngạ quý Serzzì dẫn chứng làm kiểu mẫu, có nội dung 
như sau: 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 62 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Savafthìnaga re ekà seranì nàma” — Một người con gái làm kỹ nữ có tên gọi 
là Seranì, có tâm bắt hoan hỷ với Phật Pháp, là người không có tìm thấy đức tin, có 
tâm dính mắc với lòng bỏn sẻn ương ngạnh, nhìn thấy người dâng cúng lễ vật thí đến 
Chư lăng thì có sự ganh ghét. Thường khi nàng Seranì hỏi mọi người: “Các người 
đang làm việc chỉ vậy?” Mọi người vui vẻ trả lời: “Chúng tôi dâng cúng lễ vật cúng 
dường đến chư tỳ khưu Tăng, xin người hãy hoan hỷ thọ lãnh quả phước báu mà 
chúng tôi chia đến cho người.” Nàng Seranì đáp trả lại: “Tôi không có sự hoan hỷ 
duyệt ý trong quả phước mà tất cả các người chia đến cho tôi. Chẳng mong cầu việc 
chỉ với sự bố thí đến các Sa Môn có thân tướng trọc đầu.” Nàng kỹ nữ Seranì nói lên 
những điều thô tục rôi bỏ đi. Những người thí chủ thực hiện việc bố thí cúng dường, 
thọ trì bát quan trai giới, hoàn mãn việc Thiện tại nơi Tịnh xá, và quay trở về nhà. 


Trải qua một thời gian lâu dài, nàng kỹ nữ Seranì với tuổi thọ thích hợp trong 
kiếp sống, đi tục sanh làm hàng ngạ quỷ, sống bên mép cái mương của vùng thôn quê 
ngoại ô thành phố của mình đã sống. Lúc bấy giờ, có một cận sự nam ở trong thành 
Sàvafthi, là một thương buôn đi đến ngoại thành đó đề buôn bán. 


“Tam disvà sanjànivà” — Nữ ngạ quỷ Seranì nhìn thấy người thương buôn đỏ, 
liền nhận ra ngay. Vừa bước vào đêm, cận sự nam đi nghỉ ngơi, làm cho tấm thân 
được êm dịu, rồi đi ra sau cái ương để thực hiện việc phải làm. Nữ ngạ quỷ được 
nhìn thấy người thương buôn, liên bước đến gần, làm cho thân hình hiển lộ, đứng 
thăng trước mặt, với dáng hình dị thường hiện bày loã thể, không có một mảnh vải che 
thân, đáng nhờm gớm ghê tởm, với thân hình gây ôm da bọc xương nhìn trông rất 
thảm hại. Người thương buôn nhìn thấy ngạ quỷ nữ đứng thắng trước mặt, bèn hỏi: 


“Naggà dubbannarùpà” — Này người có thân hình loã thể, có sắc thân xấu xa 
gây ốm, da bọc xương đáng thương hại, dính đây bụi bặm, đến đứng tại đây để mong 
cầu sự việc chỉ, hãy nói cho tôi được rõ biết. 


Nữ ngạ quỷ nói lên việc bắt thiện đã tạo với lời tỏ bày nỗi đau khổ: “Cầu xin sự 
tiễn hóa hằng đến với Ngài, tôi đây trong kiếp trước là một người con gái có tâm ác 
độc ty liệt, đã nói những lời thô tục đến chư tỳ khưu Tăng với tâm đồ ky, nay phải đi 
tục sanh làm hàng ngạ quỷ). Tôi là một nữ nhân ngu dối, có tâm tánh thật bỏn sẻn, tài 
sản gốm tiên và vàng có rất nhiêu, nhưng lại không có lòng biết xả ly để đem ra phân 
phát bô thí đến một người nào cả, không có cúng dường đến Ân Đức Phật, Pháp, 
Tăng, do vậy, phải bị tục sanh làm ngạ quỷ, chịu thọ nhận cảm thọ vô cùng đau đớn. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 63 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Mỗi khi khát nước, đi đến con sông thì con sông phát sanh sự dị thường. Nước sông 
đang trong sạch tỉnh khiết mát mẻ thì trở nên hoàn toàn khô cạn hết và biến đổi thành 
sa mạc. Tôi không có được thọ nhận một án đức nào ban cho, khi nóng nực thì đi đến 
nương nhờ ở dưới tàng cây nào thì ánh sáng của mặt trời cũng rọi chiếu khốc liệt. Khi 
giỏ đang thổi lông lộng thì đụng phải vào thân thể của tôi cũng trở thành ngọn lửa 
thiêu đốt thân tôi. Từ đó, tôi thọ lãnh khổ đau lâu dài ở tại đây. 


Kính bạch Ngài là người tiễn hóa, nếu Ngài quay trở lại nhà trong thành 
Sàwafthi, xin Ngài hãy mở lòng bỉ mẫn cứu giúp tôi, hãy giúp đỡ nói lên ý chính câu 
chuyện này đến với người Mẹ của tôi, rằng tài sản của tôi còn đang cất giấu ở phía 
dưới cải giường mà tôi đã từng nằm ngủ. Xin người Mẹ của tôi hãy lấy đem đi bố thí 
cũng được, hay là dùng để dưỡng nuôi sanh mạng cũng được. Khi thực hiện việc bố 
thí cho được hoàn mãn, thì xin hôi hưởng quả phước báu rải truyền đến cho tôi, tôi sẽ 
được thoát khổ, được đón nhận sự an vui, thành tựu được ước nguyện. 


“Sarmpaficchitvà ” — Người cận sự nam tiếp nhận lời của nữ ngạ quỷ, khi quay 
trở lại thành Sàvafthi, liên đi báo với người Mẹ của nữ ngạ quỳ, rôi chỉ dán tài sản của 
ngạ quỷ đã cát giâu giữ lây như lời đã căn dặn. 


Người Mẹ của nữ ngạ quỷ đi thảo gỡ phản tài sản đó, tiến hành việc dâng cúng 
lễ vật đến chư tỳ khưu Tăng. Hoàn mãn Thiện Sự, lại đem hôi hướng quả phước báu 
đến người con gái mình đang bị sanh trong hàng ngạ quỷ, với lời nói trong sạch thanh 
tịnh: “Do quả bố thí mà tôi đang thực hiện tại đáy, xin cho thành tựu kịp thời đến con 
gải tôi đang bị sanh trong hàng ngạ quỷ, xin cho được thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ. ” 


Tức thời ngay lúc đó, nữ ngạ quỷ được đón nhận quả phước báu, có được Thiên 
Sắc của Thiên Giới, được trang điểm với vật trang sức của Thiên Giới, vận trang phục 
đây đủ Thiên Y, có Thiên Sắc kết hợp với hào quang. Được như thể là do có sự hoan 
hý duyệt ý thọ lãnh phần Thiện Sự ở người Mẹ thực hiện, rồi đem hồi hướng quả 
phước báu đến cho mình, do vậy, Thiên Nữ hiển lộ thân hình đến cho người Mẹ lúc 
trời đã về đêm. Người Mẹ khi nhìn thấy, liên hỏi: 


“Người được kết hợp với thân hình xinh đẹp và hòa hợp với hào quang, điểm tô 
với vật trang sức không thể có được ở trong nhân loại, y phục cũng xinh đẹp không thể 
nào tìm kiếm vật chỉ sánh bằng, hào quang lại chói sáng hết cả bốn hướng. Người đến 
đáy để Imong câu sự việc chỉ, với nhân như thế nào để tôi sẽ được hiểu biết về HGƯUỜI, 
xin người hãy chỉ bảo cho tôi được thông suốt. ” 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 64 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Thiên Nữ thưa rằng: “Con là con gái của Mẹ, bị thọ sanh trong hàng ngạ quỷ, 
được Mẹ thực hiện việc bố thí cúng dường và hôi hướng quả phước báu của Thiện Sự 
đã làm, do vậy, nay con mới có được tài sản của Thiên Giới như được nhìn thấy như 
vây. Xin Mẹ chớ nên dễ duôi, hãy cô găng tạo nhiễu việc Thiện, sẽ trở thành tư lương 
để dành trong ngày vị lai. Hãy cô gắng diệt trừ tâm đồ ky, ganh ty, bỏn sẻn, và ương 
ngạnh, hãy nên làm cho thành tựu việc tôn kính cúng dường Tam Bảo.” Thiên Nữ cho 
lời khuyến cáo đến với người Mẹ với trạng thái như thể, liền quay trở về Thiên Cung 
được phát sanh với việc Phước Thiện mà người Mẹ đã thực hiện lại đem hôi hướng 
quả phước báu cho thọ hưởng. 


Vào buổi sáng, người Mẹ đi đến Tịnh Xá, đem kế lại trường hợp trên cho chư tỳ 
khưu Tăng, và chư Tăng đến tác bạch lại với bậc Thây Siêu Lý tôn kính. Ngài đem 
tích truyện này thuyết giảng Diệu Pháp đến Tứ Hội Chúng, khi chấm dứt bài Pháp 
Thoại, tất cả hội chúng đêu chứng đắc Thánh Đạo Thánh Quả tùy theo chúng tử Thiện 
đã được trau giỗi tích lũy, thuyết Pháp kết hợp với sự lợi ích của hội chúng đã đến, với 
trường hợp như trên. 


Hành động của người hoan hý duyệt ý thọ lãnh phần 7iện Phước của người 
khác đã thực hiện, lại đem hồi hướng quả phước báu, sẽ được thành tựu tài sản an lạc, 
không chỉ là ở tích truyện của nữ ngạ quỷ Sezzzì bấy nhiêu đó, thường là có nhiều, 
nhiều hơn nữa, và có luôn cả ở nhân loại đem hồi hướng quả phước báu thì cũng có thê 
ngăn ngừa điều nguy hại Ý nghĩa chính này có ở trong túc sanh truyện 
Sìlanisansajaftaka, thuộc Phẩm Thứ Tư (cziiha vaøgøa) của Tiểu Bộ Kinh 
Dukanipàra, có nội dung như sau: 


“Kira” — Như vây được nghe, vào thời gian của Giáo Pháp của bậc Chánh 
Đăng Giác Kassapa. 


“Eko sotàpanno ” — Có một cận sự nam đắc quả Vị Thất Lai (bác Tu Đà Hướởn), 
là bạn của người thợ hớt tóc có nhiễu tài sản, đi buôn bản với nhau bằng thuyên buẩm. 
“Saftarne divase” — Thuyên của cả hai người ấi được trong đại dương bảy ngày, thì bị 
bể vỡ bởi sức gió và nước. Cận sự nam cùng với người thợ hớt tóc nằm trên một tắm 
ván với nhau, bơi vượt qua đại dương, xé dòng nước đến được một cái đảo ở khoảng 
giữa đại dương, vào trú ngụ nghỉ ở nơi đỏ. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 65 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Nahàp1o sakune màretvà” — Thợ hớt tóc không thấy được điều hồ thẹn (vô 
tàm) với tội lỗi, đi sát hại chim ImuÔng, rồi nổi lửa lên nướng cho chín để thọ thực, và 
đem đến chia sẻ với bạn. Tì uy nhiên, người cận sự nam không có thọ dụng những vật 
thực đó với sự nghĩ suy, “Quả thật không thích hợp để thọ thực, chỉ có Tam Quy và 
Giới Luật. Ngoài đó ra, các sự việc khác không thể nào trở thành nơi nương nhở đối 
với ta được. ” Sau khi xác định như vậy, cận sự nam phát triển việc quản tưởng đến Ân 
Đức Tam Bảo, lấy ân đức Phật, Pháp, Tăng, làm đối tượng để tu tiễn, chế ngự tâm 
không còn tán loạn điện đảo. 


“Tasmmm dìpe nàgaràJà” — Trong khi đó, Long Vương đang ở tại hòn đảo đó, 
tạo ra mỘI thuyền buôm chở thất bảo (bảy vật báu), rồi cho Chư Thiên hộ trì đại 
dương làm thuyễn trưởng, đứng thẳng trước thuyên réo gọi: “Người nào muốn đi 
Nam Thiện Bộ Châu, thì hãy đến đi cùng với tôi. ” 


Cận sự nam được nghe như thể, mới bảo rằng: “Xin người hãy có lòng bỉ mẫn 
cho tôi được đi cùng.” Chư Thiên liền cho thuyền buôm ghé vào đón tiếp cán sự nam, 
nhưng lại không đón tiếp người thợ hớt tóc đề được đi theo. Cận sự nam réo gọi 
người thợ hớt tóc để cùng lên thuyên buôm đi với nhau. Chư Thiên ngỏ lời với cận sự 
nam: 


“Etassa nafthi” — Giới luật và đức hạnh của người thợ hót tóc này không được 
nhìn thấy, “Na yutto” — Không tìm thấy sự xứng đáng để cùng ấi với tôi trong chiếc 
thuyền buôm này. Cận sự nam VỘI vã quay lại nói với người bạn: 


“Tôi đã có kiến tạo việc Thiện về xả ly bố thí, trì giới, fu tiễn với ân Đức Tam 
Bảo. Tôi xin chia phân phước báu đến người thợ hớt tóc là bạn hữu của tôi, xin người 
hãy nên hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh quả phước báu này. ” 


“Tam suivà” — Thợ hớt tóc được nghe bạn chia quả phước báu đến cho mình, 
chú tâm hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh, do vậy, Chư Thiên cũng phải tiếp nhận đón thợ hớt 
tóc chở về đến nhà. 


Hành động của Chư Thiên tiếp đón thợ hớt tóc như thế, với năng lực của thợ hớt 
tóc có sự hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh việc Phước Thiện của cận sự nam đã chia sẻ phước 
báu cho mình. Và với người đã có sự hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh quả phước báu, cho dù 
thuyền buồm có bị đắm chìm và không được nhìn thấy hướng bờ để đi, nếu có người 
chia sẻ quả phước của việc Thiện ra cho, và mình lại thực hiện sự hoan hỷ duyệt ý thọ 


TÁC GIẢ NAGÄADIPA MAHA THERA TRANG 66 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





lãnh, thì cũng có Chư Thiên tạo ra thuyên vàng đên tiêp rước đưa đi theo sở câu, cũng 
không phải chỉ có một câu chuyện về nữ nøạ quỷ Sezaz và cầu chuyện của thợ hớt tóc, 
mà còn có nhiêu, rât nhiêu tích truyện tương tự như trên. 


Ví như câu chuyện về một nam nhân là người nô bộc của bồ tát (riển thân của 
Đức Phật) có tên gọi là Sankharnànava, là một thương buôn hàng hải. Do nhờ Ngài đã 
chia sẻ quả phước báu của Thiện Sự được kiến tạo đến cho nam nhân phục dịch, làm 
cho được thoát khỏi bố úy tử, sẽ dẫn chứng tích truyện này để nhìn thấy vừa khéo 
trang điểm Niệm Tuệ, với nội dung như sau: 


“Kira”— Như vây được nghe, trong thời quá khứ của Đức Phật chúng ta, khi 
Ngài vẫn còn thọ lãnh kiếp sống bậc bô tát, đang còn lang thang ở trong vòng luân hồi 
đi tìm kiếm Tuệ Giác Ngộ, đang kiến tạo Pháp Độ ở trong thành Moliya. 


“Ekastmin samaye”— Ngay thời gian đó, bô tát đang chuẩn bị đi buôn đến 
thành phố Suvannabhùmi, có bàn tính với người phục dịch và rất nhiễu thương buôn 
khác. Việc bàn tính đó đã lôi kéo rất nhiều thương buôn đi cùng, mới vận chuyển tài 
vật và hàng hóa thích hợp với việc đi buôn rời khỏi nhà đi đến nơi thuyên buôm. 


“Paccekabuddham disvà” — Bồ tắt nhìn thấy một vị Đóc Giác Phát đang đi trên 
đường lộ, phát khởi tâm với đức tin đi đến dâng cúng một đôi dép và cây dù cho vị 
Phật Đóc Giác, bày tỏ việc tôn kính đánh lễ, hoàn mãn Thiện Sự liên dắt dẫn nam 
nhân phục dịch cùng các vị thương buôn đi xuống thuyên buôm, lái thuyên rời khỏi 
bến đậu và ra khơi. Thuyền chạy trong đại dương được bảy ngày thì phát sanh giông 
gió nổi lên, khiến cho thuyên không có thể chạy được với sức gió và sóng to như vũ 
bão, và rồi thuyền buôm bị bể vỡ, chìm vào trong đại dương. Bồ tát vớ được một tắm 
ván, trèo lên đó, và bơi theo dòng sóng của đại dương cùng với nam nhân phục dịch. 
Trải qua được sáu ngày và đến ngày thứ bảy, Thiên Nữ Manimekhalà từ hội chúng 
Thiên quay trở lại đại dương và quán sát nhìn thấy bậc đại nhân cùng với người nam 
phục dịch đang bơi ngang qua đại dương, thọ lãnh muôn vàn vất vả khổ sở và chỉ còn 
đi đến phân bồ úy tử, mới khởi tâm suy nghĩ: “Nếu ta chỉ giữ lấy sự lặng thỉnh để cho 
chẳm dứt sanh mạng của bậc đại nhân, thì sự việc sai lâm có thể xảy ra, ta sẽ không 
thể nào đi đến hội chúng Thiên được.” Dứt thời suy nghĩ, Thiên Nữ thị hiện một 
thuyên vàng to lớn đến đón tiếp bồ tát cho lên thuyên buôm an lành. Được như thế, bồ 
tát réo gọi người nam phục dịch: “Ehi abhiruyha” — Người hãy từ bỏ tắm ván đi và 
hãy cùng lên thuyền với ta. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 67 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Thiên Nữ thốt lên lời cản ngăn từ chối: “Người nam phục dịch của Ngài không 
có thọ trì giới luật, việc f tiễn cũng không có được phát triển, người khác thực hiện 
việc Thiện, thì cũng không có được sự hoan hỷ duyệt ý, một việc Thiện Phước nào 
cũng không có được, do vậy, tôi không muốn cho người này lên thuyên của tôi. ” 


Bồ tát vội vã quay lạt nói với người phục dịch: “Này người nam, là bạn của bậc 
tiễn hóa hãy lắng nghe, trước khi đi xuống thuyền tôi có được dâng cúng dù và đôi đép 
đến vị Phật Độc Giác. Một trường hợp nữa, việc Thiện nào mà tôi đã có thực hiện để 
dành từ trước kia, dù ít hay nhiễu, tôi chia quả Thiện Phước đến cho người, xin người 
hãy vui lòng hoan hỷ thọ lãnh. ” 


Người nam phục dịch nghe như thế, bày tỏ sự hoan hỷ duyệt ý, đưa cánh tay lên 
thực hiện việc đảnh lễ, thể hiện sự tôn kính và nói lên lời: “Tôi xin hoan hỷ duyệt ý 
với quả phước xả thí cúng dường của Ngài đã thực hiện và lại chỉa sẻ đến cho tôi.” 
Vừa dứt lời hoan hỷ thỏa thích, Thiên Nữ Manimekhalà cũng hoan hỷ vui thích đón 
rước và đưa cả hai về đến trước bến đậu, nơi nhà ở của bồ tát. 


Bậc trí tuệ là người có tài trí nên suy nghiệm việc Tùy Hỷ Công Đức Phúc Hành 
Tông thường trổ sanh quả phước báu ngay trong kiếp hiện tiền, thọ lãnh hiện thực như 
phần đã được giảng giải ở trên. 


Có những hạng chúng sanh chỉ trích rằng không có trổ sanh quả phước về việc 
aI cho phần phước cũng sẽ được thọ lãnh sự hoan hỷ duyệt ý. Mọi khi không có đón 
nhận sự chúc phúc, nhưng họ chỉ nói chia quả báu một cách đơn thuần, thì cũng cần 
phải có sự thọ lãnh hoan hỷ duyệt ý. Việc không có thọ lãnh quả phước trong kiếp 
sống này, thì cũng sẽ cho thấy quả trổ trong kiếp vị lai, với miệng khi mở ra sẽ có mùi 
thơm như hoa sen nở. Và sự việc không được thành tựu quả phước như nhìn thấy một 
cách chắc thật, vì chỉ nói ra sự hoan hỷ duyệt ý bằng miệng cùng với thân, không phải 
tự nơi tâm, do vậy, bậc trí tuệ nên hiểu biết theo như phần này. 


Kãmävacarakusalacitta Dhammadesanämaya 
Tâm Thiên Dục Giới - Phần Thuyết Pháp 


“Dhammadesanapunnakiriyavatthuvasena pavattam tam kamavacarakusalam nã-ma. 
Dhammam desetI etenati dhammadesanam yassa santane pavattam hitasukhava-ham.” 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 68 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo trong phần Tâm Thiện Dục 
Giới, được chia ra tiếp theo với năng lực của phần Thuyết Pháp Phúc Hành Tông, với 
ý nghĩa là Tâm tu tập hiện hành với năng lực của Phúc Hành Tông, là trình bày Phật 
Pháp, Tâm đó được gọi là Tâm Thiện Dục Giới. Có cầu phân tích Tâm Thiện Dục 
Giới về phần này, như sau: 


“Dhammam deseti etena” — Người trình bày Giáo Pháp, cái Tâm lắng nghe điều 
âm thanh nảo, chính cái âm thanh đó được gọi là Thuyết Pháp. Thuyết Pháp là trình 
bày pháp môn tu tập hiện hành trong tâm tánh của người, cũng thường dẫn đến sự lợi 
ích và sự an lạc đến cho nĐƯỜI. 


Có lời giải thích về việc thực hiện thuyết giảng Giáo Pháp, chính việc đó gọi là 
Pháp Thí. Ví như người có tâm phối hợp với đức tin, nhưng lại không có trí tuệ, 
không có được sự học hỏi Giáo Pháp, lại nữa, không có được sự ghi nhớ những điều đã 
được học hỏi, thì không thể tự trình bày cho chính mình, và có được kiến tạo Giáo Lý 
của Đức Phật qua việc gìn giữ Tam Tạng. 


Nhưng trái lại, khi được nghe Diệu Pháp, có được sự ghi nhớ chín chắn, đem kể 
lại cho người khác nghe, nói rằng bậc Đạo Sư đã có thuyết giảng ở bộ Kinh này, có nội 
dung chính như vây, như thế, cũng được gọi là Pháp Thí vậy. 


Một trường hợp khác nữa là, người có tâm tín thành đi thỉnh mời chư tỳ khưu 
Tăng và Sa Di đến thuyết giảng Giáo Pháp, nếu không là như thế, đi thỉnh mời cận sự 
nam và cận sự nữ đã tiếp thọ Diệu Pháp được duy trì sự ghi nhớ chín chăn, cho đến 
trình bày Diệu Pháp, như vậy, cũng được gọi là Pháp Thứ. 


Bậc trí tuệ nên suy nghiệm, hiểu biết, thực hiện việc trình bày Giáo Pháp, sẽ đặc 
biệt chỉ dành riêng cho một loại đối tượng, là vị tỳ khưu này hay vị sa đi nọ mới là 
được thuyết giảng, quả thật không phải như thế, chí đến một cách chắc thật, chỉ là 
người có được sự ghi nhớ theo sự việc thích hợp, cho đến việc đi thỉnh mời cận sự nam 
và cận sự nữ để trình bảy Giáo Pháp cũng không có điều trở ngại. 


Trong Kinh Pháp Cú có đề cập đến nàng K//⁄àrà, một cận sự nữ khéo thuyết 
giảng, được thỉnh mời bởi hoàng hậu Szzzàvaí¡, đã làm cho hoàng hậu cùng với 500 
vị nữ tỳ được thành tựu quả vị Thất Lai (Sơ Quả) do được nghe Diệu Pháp khéo thuyết 
giảng từ nơi nàng K//„zàrà, là một nữ nô tỳ. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 69 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Sự việc như vậy là thường xảy ra, khi bậc Đại Bi vẫn còn thọ cực hình trong đời 
sông niên linh (luân hồi), với nhân như thê, người có trí tuệ không nên có hạn định một 
cách đặc biệt về việc thuyệt giảng, chỉ là được ở một đôi tượng nào. 


“Sarnàpatipattin kathetvà” — Các bậc trưởng lão Pháp Sư thuyết giảng về việc 
hành đạo, đều là nhân là duyên sẽ cho được Níp Bàn, như vậy, cũng gọi là Pháp Thứ. 


Bậc Thầy Chú Giải đề cập trong bộ chú giải Phật Thuyết Như Vấy (Athaka - 
thàitivuttaka) với lời giải thích như sau: “Hành động thuyết giảng cho con người kinh 
sợ ở nơi Cõi Địa Ngục, vui thích trong Cối Thiên Giới và Níp Bàn, là tất cả Pháp Bắt 
Thiện được nhìn thấy thực tính tương tự như thể. Cá nhân người nào vui thích chấp 
cứng (thủ) cho thành viên mãn trong tâm tánh, cũng hiện hành để dân đến sự khổ đau 
suốt thời gian lâu đài, là sự việc mà tất cả bậc trí tuệ với Đức Phật là bậc tối thượng, 
thường hay chỉ trích, sẽ không có được sự thanh cao, hiện hành cho dẫn đến phát sanh 
trong cả Tứ Khổ Thú. ” 


“Ime dhammà kusalà” — Tất cả Pháp gọi là Thiện, có quả đem đến sự an lạc. 
Người nào thực hiện thì sẽ hiện hành làm cho được thọ lãnh sự an lạc, là sự việc mà 
tất cả bậc trí tuệ đều ngợi khen. 


“Hành động thuyết giảng như thế, là chỉ vạch con đường đi đến Thiên Giới và 
đi vào Địa Ngục, là chỉ cho thấy quả báo của việc Thiện và Bất Thiện, cũng gọi là 
Pháp Thí. ” 


“Làm cho con người biết việc tu học, thọ trì Giới, xả thí, v.v..., hoặc làm cho 


⁄Z 1) 
ỉ 


con người biết từ bỏ việc Bất Thiện, cũng gọi là Pháp Thứ. 


“Dwìsu dànesu”— Có hai phương cách xả thí cao thượng, đó là Tài Thí và Pháp 
Thí. Pháp Thí là xả thí sự thanh cao, là xả thí điểu cao thượng, là xả thí điêu tối 
thượng, là nhân sẽ làm cho người đi đến Níp Bàn. 


“Dhammadànam hí nissàya”— Quả thật vậy, người sẽ thoát khỏi mọi khổ đau, 
là khổ Sanh, khổ Già, khổ Bệnh, khổ Chết, cũng do nương vào việc Pháp Thứ. 


“§abbesam nidànam” — Pháp Thí trở thành nơi tích lũy của hết thảy việc xả thí, 
là căn gốc nguồn cội của hết tất cả tài sản, là nơi của Hiệp Thê và Siêu Thể. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 70 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Có lời giải thích về người sẽ thực hiện việc 7hiện trong mỗi lúc mỗi nơi là cũng 
do nương vào kề từ khi được nghe thuyết giảng Giáo Pháp, nếu không có được nghe 
Giáo Pháp thì sẽ dẫn đến việc thực hiện các việc 7"zện một cách chậm chạp và luI sụt 
hơn nữa. Việc cố găng làm việc 7ên cho được thành tựu một cách thường luôn trong 
từng mỗi ngày là cũng do nương vào việc được nghe thuyết giảng. Thực hiện việc 
Thiện không có chán nản cũng bởi vững niềm tin trong luồng Phật ngôn khéo giảng 
giải. Cũng do nương vào việc được nghe thuyết Pháp, được biết đã có người thực hiện 
việc Thiện được đến Thiên Giới và Níp Bàn. Với khuynh hướng được lắng nghe 
thuyết Pháp qua việc dẫn chứng nhiều tích truyện, nhiều câu chuyện, có nhìn thấy sự 
thật trong mọi sự việc, không còn có sự chán ngán, khởi tâm phát nguyện là mỗi ngày 
phải thực hiện việc 7iện cho nhiều thêm lên. 


Với nhân như thế, nói rằng Pháp Thí có quả phước báu thanh cao, là có quả tối 
thượng, thích hợp luồng Phật ngôn giảng giải với lòng bi mẫn bố thí Diệu Pháp đến 
Ngài Đề Thích Thiên Vương rằng: “Sabbadànam dhammadànam jinàn” — Pháp Thí 
thù thắng hơn tất cả những thể gian thí. 


Có lời giải thích rằng, “Søce hi dadeyya” — Nếu là như vậy, người có đức tin sẽ 
nên dâng cúng Tứ Vật Dụng, Tam Y, đều toàn là vật tốt đẹp ví như ngọn cây chuối 
nương từ cái cuống trổ sanh. Bậc trí tuệ thường thọ thực ở vật thực không phạm tội, 
khéo lựa chọn những vật thực loại cứng loại mềm hoàn toàn tốt đẹp. Chỗ ở và thuốc 
chữa bệnh cùng các vật phụ khác cũng thực hiện một cách tương tự như vậy. 


Việc cúng dường Tứ Vật Dụng đầy đủ mọi sự vật, không có điều chỉ thiếu thốn, 
kính dâng lên bậc Chánh Đăng Giác, Phật Độc Giác, và tất cả Chư Thinh Văn Giác, 
khi đi vào hội chúng trong Giảng Đường, ở khắp cả thế gian này với vật dụng bồ thí 
đầy đủ đến mọi vị, thì quả phước từ việc xả thí cúng dường Tứ Vật Dụng sẽ được so 
sánh chỉ bằng một phần tư của Pháp Thứ. Điều phân chia hạn định của bậc Thầy Chú 
Giải ra làm 16 phần, 16 lần là không phải như thế được. 


“Evam dhamnadesanàp¿i” — Việc thuyết giảng và chỉ dạy Giáo Pháp, quả thật 
vậy, có quả phước to lớn đến cho người thực hiện việc Thiện này. 


“Amtamaso catuppàdikàya” — Pháp Thí không thê ước chừng nhiều hay ít, theo 
hạn định tận cùng từ việc hoan hỷ thọ lãnh tùy hỷ (zzzođanà), từ một bài kệ bốn câu 
32 chữ, cũng vẫn thanh cao hơn Tài Thứ. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 71 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Kữm kàranà” — Với nhân như thế nào? Vì mọi người khi thực hiện việc 7Zệên 
là do thường được nghe Diệu Pháp mới thực hiện được. Nếu như không có được nghe 
thuyết Diệu Pháp, thì không có thể thực hiện được và không thấy được quả phước vì 
không có được nghe Diệu Pháp một cách xác thực. Nếu như người không có được 
nghe thuyết Diệu Pháp, cho dù chỉ là bánh bột lọc ngâm trong nước và cơm trắng 
khoảng chừng muỗng canh, cũng không có thê xả thí cho được. 


Với nhân như thế, nói rằng Pháp Thí có quả thanh cao hơn tất cả mọi thí. Quả 
thật vậy, Chư Thinh Văn đệ tử Phật, như Ngài trưởng lão Sàzi:a, cũng không thể 
thành đạt Thánh Đạo Thánh Quả theo tự khả năng được, phải do kết hợp với việc nghe 
Diệu Pháp được thuyết từ nơi trưởng lão Assz/¡, mới thành đạt quả vị Thất Lai, đến về 
sau được nghe thuyết Diệu Pháp nơi Đắng Thập Lực và được thành tựu quả Vô Sinh. 
Với nhân như thế, bậc Giáo Chủ mới khải thuyết rằng Pháp Thí thù thắng hơn tắt cả 
Thí. 


Sự việc thuyết giảng và chỉ dạy Giáo Pháp một cách tốt đẹp, gọi là cho Pháp 
thành xả thí. Việc xả thí này hiện hành để làm cho Phật Pháp được bên vững lâu dài, 
thích hợp luồng Phật ngôn giảng giải với lòng bi mẫn xả thí Diệu Pháp thuyết đến chư 
tỳ khưu Tăng: “Pancne bhikkhave” — Này chư tỳ khưu, có năm điều thường huân tập 
hiện hành để làm cho Giáo Pháp của Như Lai được bên vững. Và cả năm điêu huân 
tập hiện hành để làm cho Giáo Pháp được bến vững là những điều chỉ? 


Vừa dứt khải thuyết vấn hỏi như thế, Ngài liên thuyết giảng như sau: “Này chư 
ft} khưu trong Giáo Pháp có chín chỉ phân trong việc học Pháp Học 
(Pariyattidhamma), đó là: (l) Kinh điển (Sutta), (2) Trùng tụng (Geyy4), (3) Văn 
Pháp (Vey-yàkarana), (4) Kệ cú (Gàthà), (5) Tự Thuyết (Udàna), (6) Phật thuyết như 
vầy (Iivuttaka), (7) Túc sanh truyện (JatakRa), (8) Vị Tằng Hữu (Abbhùtadhamma), và 
(9) Phương quảng (Vedal-la). Tất cả những điều này được xếp thành chỉ pháp thứ 
nhất sẽ làm cho Giáo Pháp được bên vững lâu dài. 


Lại nữa, tất cả chư tỳ khưu Tăng trong Giáo Pháp này, hãy thuyết giảng một 
cách rộng rãi đến cho mọi người, thích hợp với Diệu Pháp mà mình đã được tu học, 
vấn hỏi, và lắng nghe một cách trân trọng, như vậy, điểu này được xếp thành chỉ pháp 
thứ hai sẽ làm cho Giáo Pháp được bên vững lâu dài. 


Lại nữa, tất cả chư tỳ khưu Tăng trong Giáo Pháp này, có được sự tu học và sự 
ghỉ nhớ Diệu Pháp, đem ra dạy bảo, chỉ dạy, giảng giải một cách rộng rãi đến cho mọi 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 72 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





người, theo như phân mình đã được học hỏi và nghe đến, như vậy, điểu này được xếp 
thành chỉ pháp thứ ba sẽ làm cho Giáo Pháp được bên vững lâu dài. 


Lại nữa, tất cả chư tỳ khưu Tăng trong Giáo Pháp này, có được tụng đọc Diệu 
Pháp một cách rộng rãi, như vậy, điều này được xếp thành chỉ pháp thứ tư sẽ làm cho 
Giáo Pháp được bên vững lâu dài. 


Lại nữa, tất cả chư t khưu Tăng trong Giáo Pháp này, hãy năng quán xét về 
Pháp Học và xác định cú pháp trong Diệu Pháp với Tâm, như thế, điểu này xếp thành 
chỉ pháp thứ năm sẽ làm cho Giáo Pháp được bên vững lâu dài. ” 


Như thế, bậc Thầy Giáo Chủ bi mẫn bồ thí Diệu Pháp thuyết đến chư tỳ khưu, 
tất cả bậc trí tuệ nên hiểu biết, là Ngài không chỉ thuyết đặc biệt dành riêng cho chư tỳ 
khưu. Việc khải thuyết đến chư tỳ khưu để xuất danh xưng ø1kkhave là vì chư tỳ 
khưu thường ở gần kề bên Đức Phật. Ngay cả cận sự nam cận sự nữ cũng không có 
điều chi trở ngại trong việc thực hành theo Phật ngôn đã được giảng giải là: Tu học, 
chỉ dạy, nói đến, đọc tụng, và suy niệm ở nơi tâm. Như vậy, bất luận người nào 
thực hành theo năm chi pháp trên, thì được gọi là làm cho Phật Pháp được bền vững 
lâu dài. 


“S§ayanamaftampi” — Sự việc người được lăng nghe Diệu Pháp, cho dù chỉ lắng 
nghe một cách kính trọng, là có sự chú tâm ghi nhớ được những phận sự phải thực 
hành Đạo Pháp, cũng được gọi là làm cho Phật Pháp được phát triển bền vững lâu dài, 
và hành động làm cho Diệu Pháp được thuyết giảng cũng được gọi là cho thành việc 
Pháp Thí. Việc làm cho thành Pháp Thí, theo bậc Thây Chú Giải có lời giải thích như 
sau: 


“Amatando” — Là cho Níp Bàn làm thành việc Pháp Thí, ví như tuyển trạch Níp 
Bàn ra phán tích đến tất cả bậc đại nhân đang lắng nghe Diệu Pháp được khéo thuyẾI, 
làm cho thành hạnh vận Pháp Độ đang vẫn còn mêm yếu cho được khởi lên mạnh mẽ, 
làm cho phúc thiện đã được kiến tạo thích hợp duy trì sẽ được sâu rộng, kiếp sống cuối 
cùng sẽ trở thành bác Vô Sinh, bởi do nhân được nghe Diệu Pháp trở thành bản tánh. 

Người đi loan báo để đến nghe Diệu Pháp được khéo thuyết giảng, ví tợ như yêu 
thỉnh người có đức tin đi đến Thiên Giới và Níp Bàn. Việc làm thành Pháp Thí có 
nhiều quả phước không thể nào ước đoán được, sẽ là người xiên dương Phật Pháp 


cũng phải vì lẽ người có trí tuệ sẽ có sở câu được thực hành Đạo Pháp. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 73 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Việc không hiểu biết rõ ràng, nghe không được trọn vẹn, ghi nhớ không được 
vững chắc, rơi rớt sai trật, không có thể xác định được, vẫn còn có sự nghi ngờ trong 
những điều thuộc chức năng hành đạo, thì khi có được nghe Diệu Pháp, được khéo 
thuyết giảng một cách thường luôn, cũng có được sự hiểu biết phân biệt, như thực 
hành theo cách thức này là saI, chấm dứt sanh mạng, rồi sẽ dẫn đi Địa Ngục, như thực 
hành theo cách thức này là đúng, quả phước đem lại an vui. 


Đức Phật có những Phật ngôn giảng giải xả thí Diệu Pháp khéo thuyết giảng 
trong những bộ Kinh do chính Ngài đã thuyết giảng. Khi có được nghe Diệu Pháp như 
thế, thì sanh khởi sự hiểu biết một cách rõ ràng, rồi cô găng thực hành việc 7hiềện, sẽ 
làm nhân cho được nương nhờ đi trong các cảnh giới vị lai. 


Ngay cả khi thực hiện việc 7hzện cũng có sự chú tâm sở cầu về Níp Bàn, vì nếu 
không được lắng nghe Diệu Pháp khéo thuyết, thì sẽ thấy Níp Bàn là không có, không 
hiện hữu tôn tại, thực hiện bất luận việc 7Zện nào cũng chỉ biết mong cầu thọ hưởng 
tài sản Nhân Thiên, và như thế, sẽ phải lang thang ở trong vòng sanh tử luân hồi trong 
suốt thời gian lâu dài. 

Do đó, khi được lắng nghe Diệu Pháp được khéo thuyết giảng một cách thường 
luôn, thì sẽ có sở cầu Níp Bàn. Khi đầy đủ về số lượng thời gian, thì sẽ được thành tựu 
căn nguyên sở nguyện tập tục Chư Thánh. 

Với nhân như thế, nói rằng Thuyết Pháp là trình bày Diệu Pháp, làm cho Phật 
Pháp được bền vững lâu dài, và gọi Níp Bàn là thành quả phước báu Pháp Thí thù 
thắng hơn tất cả Thế Thí, Pháp Thí thanh cao hơn Tài Thí. 

Việc giải thích những việc Thiện làm theo phần Thuyết Pháp Phúc Hành Tông 
có được sự giảng giải một cách khái lược theo sự trình bày như trên và được kết thúc 
chỉ có bấy nhiêu. 


Kãmävacarakusalacitta Dhammasavanamaya 
Tâm Thiên Dục Giới - Phần Thính Pháp 


“Dhammasavanapunnakiriyävatthuvasena pavattam tam kãmävacarakusalacittam hoti. 
'Yassa santane pavattam tam Idhalokasukhavaham avasane nibbanam ãvahafII.” 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 74 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo trong phần Tâm Thiện Dục 
Giới, được chia ra tiếp theo với năng lực của phần Thứnh Pháp Phúc Hành Tông. Tâm 
nào hiện hành với năng lực của Thính Pháp Phúc Hành Tông, thì Tầm đó gọi là Tâm 
Thiện Dục Giới, và Tâm này được huân tập trong tâm tánh của người nào, thì thường 
dẫn đến sự an lạc trong kiếp hiện tại và vị lai. 


“Ayasàne nibbànam” — Khi đến kiếp sống cuối cùng, thì thường dẫn đến Níp 
Bàn. Từ ngữ “Szvzzz” là lắng nghe và không phải là sẽ mong muốn được lăng nghe 
tất cả các loại âm thanh, mà chỉ muốn được lắng nghe phần thuyết Diệu Pháp. Hành 
động nơi người lắng nghe T”ính Pháp, được tính vào trong Phúc Hành Tông, là sẽ 
thành nền tảng của mọi phước báu Hành động của việc Thính Pháp 
“Caturànisamsàdhigamahefu ” là nhần sẽ cho được bốn hoặc năm loại quả phước báu. 


Bốn loại quả phước báu từ nơi việc 7Thứnh Pháp là khi diệt mất ngũ uân trong 
Cõi Nhân Loại, thì đi thọ sanh trong Thiên Giới, và có được thọ hưởng: 


1. Sẽ thuyết giảng Phật Pháp cho Chư Thiên nghe. 

2. Nếu bản thân có quên điều học, thì có Chư Thiên đến trình bày Pháp Cú đề 
cảnh tỉnh và sẽ được nhớ lại. 

3. Nếu không là như thế, có một Trưởng Lão ở Cõi Nhân Loại đi đến Thiên 
Giới thuyết giảng Pháp Cú, thì sẽ được nhớ lại ngay tức thời. 

4. Nếu không là như thế, có một vị Thiên Tử đến thuyết giảng, thì sẽ được nhớ 
lại và trình bày lại được tức thời. 


Năm loại quả phước báu từ nơi việc Thính Pháp gồm có: 


. Pháp nảo chưa từng được nghe, thì sẽ được nghe. 

. Pháp nào đã được nghe, thì sẽ được ghi nhớ. 

.. Sẽ vượt qua hết mọi nghi ngờ thắc mắc. 

.. Sẽ chặt đứt tà kiến cho trở thành chánh kiến. 

. Tâm của người được Thứnh Pháp sẽ thuần tín Ân Đức Tam Bảo và thực hiện 


{‹ẻ+> C)  = 


thọ trì giới, xả thí, các việc 7hiện. 


“Dhammmam suívà” — Người được Thính Pháp sẽ thành tựu diệt trừ Ái Dục, 
thành tựu bậc Vô Sinh bất khả hạn định. Với nhân như thế, cá nhân người không nên 
có sự giải đãi lười biếng trong việc Tính Pháp, và như vậy, có phương cách sống 
thích nghi trong việc Tính Pháp. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 75 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Kiccham saddhammasavanam” — Vì lẽ Diệu Pháp thật khó để được lăng nghe, 
sẽ không thể nào dễ dàng được lắng nghe, sẽ đến thời gian đi tìm kiếm không thể có 
được cho dù chỉ là bốn câu kệ cũng không có được, ví như Giáo Pháp của Đức Phật 
chúng ta, khi đến thời kỳ suy sụp hoại diệt, có phần Pàlì giải thích ở trong Wgñ Thất 
Khư (Pancaantaradhàna) như sau: 


“Tasmim kàle” — Đến thời kỳ Giáo Pháp gần bị hoại diệt, Vua Khaffiyàdhipafì 
(Thủ Lãnh Sát Đề Ly), người bảo trì Vương Quốc Nam Thiện Bộ Châu (Án Độ). 


“Hatthikhandhe thapervà” — Cho đùng một cái bao đựng tài sản đeo vào cô con 
voi, rồi cho đánh cái trống chiến thắng đề loan báo: 


“Người nào có sự hiểu biết một câu kệ chỉ chừng là bốn câu, hãy đến nhận lãnh 
phần tài sản này.” Và cũng không có được một người nào hiểu biết để đến nhận lãnh 
phần tài sản đó, vị quan cận thần phải đem cái bao tài sản quay trở về Hoàng Cung. 
Về sau, chí đến Đức Vua bồ thí đến cả thành thị ruộng vườn, cũng vẫn không có được 
một người đi đến để xác nhận: “7ôi là người hiểu biết Phật Pháp.” 


Khi đến lúc phát sanh thời kỳ sát hại lẫn nhau (/bởi trung cổ), có sự hạn định 
thấp cùng tột, chỉ là người sẽ nói được: “Wô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã,” cũng vẫn 
không có được một người hiểu biết câu Pháp này. Và câu Pháp này chỉ đến khi Đức 
Phật hiện hữu khải thuyết, Ngài là bậc Vô Sinh Chánh Đăng Giác, và bố thí thuyết 
Diệu Pháp để duy trì, với người hữu duyên có được sanh ra hội ngộ Giáo Pháp, thì sẽ 
được nghe Pháp Thoại này. 


Với nhân như thế, hành động của việc sẽ được Thính Pháp, với người có trí tuệ 
không nên giải đãi lười biếng, ví như tỳ khưu ở trong đại tịnh xá 77ss¿ được hiểu biết 
về Trưởng Lão M⁄ahàjàtakabhànaka thuyết giảng Diệu Pháp một 1000 câu kệ 
MahàVes-sanfara, vị tỳ khưu này đã cô gắng đi bộ cả một ngày để được đến Thứnh 
Pháp. 


Một trường hợp khác nữa là, không nên lười biếng trong việc Thính Pháp, ví 
như phương cách của một phụ nữ ở vùng thôn quê U/lankolikanni, được nghe Trưởng 
Lão Mahàabhaya tuyên thuyết lại nguyên trọn Trường Bộ Kinh, trình bày việc thực 
hành Thánh Tộc. Phụ nữ này phát tâm hoan hỷ trong việc đi 7h Pháp, đường đi xa 
đến 500 do tuần, mà vẫn cố găng bồng bé trai của mình để đi Thứnh Pháp, không có sự 
lười biếng. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 76 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Tích truyện của cả hai người, vị tỳ khưu trẻ và người phụ nữ, là những người 
không có sự biếng nhác, đã cố gắng đi Thứnh Pháp trên dặm đường xa, có trong phần 
Chú Giải của Kính Xá Thí (Dàna Sa) trong bài thứ 51 (pafhamapannàsaka), thuộc 
phần ba chi Pháp (7ikaanguffara), dẫn đến giải thích một cách tóm lược vừa đủ đề 
thấy làm kiêu mẫu về thời quá khứ, với khoảng đường vạn dặm xa xôi như vậy, vẫn có 
người đi Thính Pháp, không một chút lười biếng. 


“Ekaccopi ayam gambhìro” — Một vài nhóm người có nhận định trong tâm 
rằng, vị Pháp Sư này thuyết Pháp không có được uyên thâm trong mọi lãnh vực. Do 
được nghe, có sự hiểu biết Pháp Thoại không được sâu sắc, không có nội dung chính, 
khi nghĩ như vậy, tức thời không muốn tiếp tục Thính Pháp. “Tadayuiam” — Sự suy 
nghĩ như thế, quả thật không thích hợp. 


“Gambhìropi sotabho eva” — Đã gọi là Pháp, thì cho dù như thế nảo, cũng vẫn 
ghi nhớ là phải lắng nghe, cho dù là có từ ngữ Pàlì, không có nội dung chính, cũng vẫn 
nhắc nhở rằng, phải biết lắng nghe, chính điều đó là điều thích hợp vì lẽ hành động 
lắng nghe Pháp Thoại Pàlì dù không có nội dung chính, cũng vẫn có được tiền hạnh 
vận trong thời vị lai khi vẫn còn luân hồi trong vòng sanh tử, sẽ ngăn không cho đi đến 
Khổ Thú cả một trăm ngàn đại kiếp, thích hợp luồng Phật ngôn giảng giải ở trong lời 
Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát Giới như sau: 


“Saddhammassavanam sutvà Sabbasmim Jinasàsane 
Kappàm! satasahassànI DuggatIm so na gacchat.” 


Người được lắng nghe Diệu Pháp trong Giáo Pháp của bậc Chiến Thắng Ma 
Vương, Chánh Đăng Giác. Như thế, người đó không có đi đến khổ thú, sẽ vượt qua 
hết mọi khổ đau cho đến một trăm ngàn đại kiếp. 


Với nhân như thế, nói rằng có người đến trình bày Pàlì Diệu Pháp cho dù không 
có được nội dung chính, cũng vẫn nên 7hính Pháp bởi vì sẽ vượt qua khỏi Tứ Khổ Thú 
đến một trăm ngàn đại kiếp. Khi đến kiếp cuối cùng, thì sẽ thành tựu quả vị Vô Sinh 
cùng với Tứ Vô Ngại Giải uyên thâm. 


Điều được 7hứnh Pháp từ ngữ Pàlì và có được tiền hạnh vận, ví như Trưởng Lão 
Janussoni, Trưởng Lão ÑI Sưznanà, và cả 500 vị tỳ khưu được Thính Pháp Tạng Vô 
Tỷ Pháp trong Giáo Pháp này lần đầu tiên, cũng là được 7hứnh Pháp từ Mẫu Đề Pàh 
cho dù cũng không được Thính Pháp với nội dung chính, nhưng lại có tâm tín thành 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 77 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





từ thời Giáo Pháp của Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, và khi đi đến thời Giáo Pháp 
của Đức Phật chúng ta, việc 7Tện từ nơi được lắng nghe Diệu Pháp làm thành cận y 
cho thành tựu bậc Vô S¡nh. 


Tích truyện Trưởng Lão J4⁄sson¡ ở trong Phụ Chú Giải Đại Tông (Tìkàmahà- 
wasz), tích truyện Trưởng Lão NI Szzanà ở trong bộ Kinh Pháp Cú, tích truyện 500 
vị tỳ khưu ở trong Chú Giải A/hasalinì. Và như thế, có rất nhiều đại trưởng lão, đại 
trưởng lão n1, cận sự nam, và cận sự nữ đã được lắng nghe Diệu Pháp cho thành tiền 
hạnh vận. 


Ví như Trưởng Lão Kàlabuddharakkhita được Thính Pháp, lúc bấy giờ là tín đồ 
y chỉ chí thành của ngoại đạo Migazha. Trưởng Lão Janussoni được Thính Pháp từ 
thời Giáo Pháp của Đắng Thập Lực Kassapa, lúc bấy giờ hãy còn là mãng xà. Trưởng 
Lão Ni S%anà được Thính Pháp từ thời Giáo Pháp của Đức Chánh Đăng Giác 
Kakusandho. Năm trăm vị tỳ khưu được Thính Pháp lúc bấy giờ hãy còn là loài dơi. 
Không thể tính đếm số lượng chúng sanh được 7ứuh Pháp, ví như Thiên Nam 
Manduka trước kia là một con ếch và có tâm tín thành trong Diệu Pháp, khi diệt mất 
ngũ uẫn, thì đi thọ sanh về Thiên Giới, thọ hưởng tài sản Thiên Giới, có trong Chú 
Giải Thiên Cung Sự theo phân giải rộng. 


Tiếp theo, sẽ dẫn chứng tích truyện của Trưởng Lão Ni Sanà để trình bày 
phần Thứnh Pháp Phúc Hành Tông theo phần kệ tóm lược, có nội dung như sau: 


“Kakusandhassa bhagavato kira kàle” — Như vây được nghe, trong thời Giáo 
Pháp của Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Giác có danh xưng là Kakusandho. “Ekà 
kukkutì” — Khi đó có một con gà mái nương nhờ ở gần bên Trai Đường. Một ngày, gà 
mái được nghe âm thanh của một vị tÈ khưu tiễn hóa Nghiệp Xứ là “Rù-pam aniccam 
- Sắc là vô thường,” gà mái xác định trong tâm rằng, “Eso dhammo” — Đây là Pháp, 
duy trì lấy thực tướng. 


“Ekena senena màrità” — Lúc bấy giò, có một chỉm diễu hâu bay đến sát hại gà 
mái, làm chấm dứt sanh mạng, cấp tha đem đi làm miếng môi để ăn. Gà mái khi tiêu 
hoại ngũ uấn, thì đi tục sanh làm một nàng Sát Để Ly, có danh xưng chế định là Công 
Chúa Ubbarì Paribbàjikàya pabbajji, đến khi tuổi tác được phát triển, đi xuất gia 
trong chỗ trú ngụ của nữ du sĩ lang thang. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 78 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Aparabhàge” — Trải qua một thời gian, nữ dụ sĩ Ubbarì đi đến nhà vệ sinh, 
nhìn thấy vô số loài giòi đang ở phía dưới nhà cẩu, phát tâm quán tưởng loài giòi 
được chứng đắc Sơ Thiên. Như thế, vẫn tiễn hóa tầng Thiên đó không cho hoại diệt, 
cho mãi đến thời gian thích hợp. “Tato cutà” — Khi hoại diệt kiếp sống đó, được thọ 
sanh về Phạm Thiên Giới, và tử tại Cõi Trời Phạm Thiên, lại tiếp tục đi thọ sanh về 
Cõi Nhân Loại làm con gái của một trưởng giả. Khi hoại diệt kiếp sống làm con gái 
của vị trưởng giả, đến thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, phải đi thọ sanh làm 
heo cái sống ở gần lộ đường. Khi Đức Phật nhìn thấy heo cải theo đường lộ, liễn tỏ ý 
hé mỉm miệng. Trưởng Lão Ànanda vội vấn hỏi đề được thấu hiểu rõ nguyên nhân ý 
chính của việc hé mỉm miệng, Với lời hỏi: 


“Bhante Bhasavà” — Kính bạch Đức Thê Tôn, như vậy ở nơi con kêt hợp với sự 
thắc mắc, với nhân nào Đức Thê Tôn lại tỏ ý hé mừn miệng, và con được nhìn tháy 
như thể? 


Có lời của bậc Thầy Chú Giải đê cập giải thích, “Na nivatfati” — Đức Thế Tôn 
không cần phải xoay trở lại rôi hiện bày hé mỉm miệng, ngay khi đang tiễn hành như 
thế nào thì vẫn bước đi theo lẽ thường. Khi Ngài tỏ ý hé mửn miệng là sẽ đổi sắc diện, 
không cần phải xoay trở lại, và đặc biệt chỉ có Trưởng Lão Ànanda đi theo thường 
nhiên mà vẫn được nhìn thấy. Điêu này gọi là năng lực của Đức Phật, năng lực này 
cũng được hạn định vào trong nhân tổ bất khả tư nghì (Acinteyyahetu), là nhân tổ mà 
con người không có khả năng để có thể suy nghĩ được, nếu người có sự suy nghĩ về 
điều này, thì thường làm cho cái tâm bị tán loạn. 


Khi Trưởng Lão Ànanda vấn hỏi như vậy, Đức Thể Tôn khải thuyết giải thích: 
“Con heo này sẽ được làm vợ của vị quan thừa tướng, rồi sẽ xin xuất gia làm mỘt vị fÈ 
khưu mỉ, sau đó thành đạt bậc Vô Sinh ngay trong Giáo Pháp của Như Lai.” (Bác trí 
tuệ nên ước đoán nội dung chính của câu chuyện này có ở trong phần Chú Giải rộng 
của bộ Kinh Pháp Cú). Bậc Thầy Giáo Chủ vừa dứt lời khải thuyết cho Trưởng Lão 
Ànanda thì du hành quay trở về Kỳ Viên Tịnh Xá. 


Vẻ phần con heo cái, khi đến hạn định của sanh mạng, thì đi tục sinh làm Công 
Chúa của Đức Vua cai quản tài sản vương quốc kinh thành Suyannabhùmì. Tử trong 
kiếp sống làm Công Chúa, đi tục sinh làm con gái của một kỹ nữ. Tử trong kiếp sống 
này, đi tục sinh làm Công Chúa của Đức Vua Bànarasì. Tử trong kiếp sống làm Công 
Chúa, đi tục sinh làm con gái của chủ lái ngựa có nhà ở gần bến cảng tên gọi là 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 79 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Suppàraka. Tử trong kiếp sống này, đi tục sinh làm con gái của chủ thuyên buôm ở 
gân bến cảng Gàvira. Tử trong sống kiếp này, đi tục sinh làm con gái của người có 
chức trọng trong thành phố Anuràdha. Tử trong kiếp sống này, đi tục sinh làm con gái 
của gia trưởng Suumnana trong làng Bhekhatta, nằm bên cạnh hướng nam của thành 
phố Anuràdha. 


“Kukkutakabhàvanà” — Tính từ kiếp sống thọ sinh làm con gà mái cho đến làm 
con gái của gia trưởng Suumana là mười hai kiếp sống. Đến tuổi phát triển trưởng 
thành, con gái của gia trưởng Sumana được sánh duyên kết hôn với quan Thừa Tướng 
tên gọi là LakuntakaatImbara đưới thời Đức Vua DutthagàmaHi. 


“Tadà mahàatulathero” — Lúc bấy giờ, Trưởng Lão Mahàatula trú ngụ tại đại 
tịnh xá Kotapabbara, đang đi bộ trì bình khất thực cùng với chư tỳ khưu, nhìn thấy 
nàng Suunanà, tỏ ý hé mửn miệng cho hiện bày đến chư tỳ khưu. Được nhìn thấy như 
thế, Chư Tăng vấn hỏi: “Với nguyên nhân nào, Ngài hé mỉm miệng như thế, với nhân 
duyên sẽ là trường hợp như thể nào?” 


Trưởng Lão Mahàatula có lời giải thích: “Ayam sùkarapotikà” — Con heo sửa 
xưa kia, nay đã được làm vợ của đại Thừa Tưởng Lakuntakaatimbara. Do nhân này, 
tôi hé mm miệng khi tôi được nhìn thấy. 


“Tam suwà” — Nàng Sumanà được nghe Trưởng Lão Mahàatuila để cập như 
thế, cũng quán xét với trí tuệ. 


“Jàtisaranànam ” — Tận tường về bản chất của Uấn trong kiếp quá khứ, sự quán 
tưởng phát sanh sự động tâm chản ngán trong đời sống cư sĩ, xin với người chỗng 
được xuất gia, đến trú ngụ trong trú xứ hàng tỳ khưu nỉ. Hội túc duyên khi được lắng 
nghe kinh Tứ Niệm Xứ, thành đạt quả vị Thất Lai, trải qua thời gian dài lại được lắng 
nghe bài kinh Àsìvisùpama, thành tựu quả vị Vô Sinh, sát trừ tuyệt phiên não. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên suy niệm về hành động của việc lắng nghe 
Diệu Pháp khéo thuyết giảng trong Giáo Pháp do có sự cận y, thì sẽ thành đạt được tập 
tục của bậc Thánh Nhân. Nếu không có sự cận y, thì cũng sẽ làm cho thành tiền hạnh 
vận trong thời vị lai, tương tự như Trưởng Lão Ni S⁄za»à chứng đạt thành tựu Tuệ 
Quả Vô Sinh do y chỉ vào việc Tính Diệu Pháp từ thời Giáo Pháp của Đức Phật 
Kakusandho, lúc bẫy giờ làm gà mái nương ở gần bên Trai Đường. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 80 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Người lắng nghe Diệu Pháp một cách kính trọng, gọi là làm cho Phật Pháp được 
bền vững cho đến tròn đủ 5000 năm. Người lắng nghe một cách kính trọng, gọi là chú 
tâm suy nghĩ cho được ghi nhớ. Người có được sự ghi nhớ, chính như vậy, gọi là lắng 
nghe Diệu Pháp một cách kính trọng. 


Có nhiều trường hợp hiện bày ra tội lỗi khi đang lắng nghe Diệu Pháp, là việc 
duỗi thăng bàn chân ra khi nghe Pháp và nói chuyện với nhau trong trạng thái lơ đãng, 
không chú tâm /ăng nghe, có lời phi báng Diệu Pháp. Trạng thái duỗi chân ra khi nghe 
Pháp có quả báo là sẽ có bàn chân mục thúi. Nói chuyện vô ích với nhau trong khi 
nghe Pháp có quả báo là sẽ làm nhân cho phát sanh việc nói sàm sảng, lịu lọ. Phỉ báng 
Diệu Pháp có quả báo là sẽ làm cho có miệng hôi thúi nồng nặc, ví như hầm cầu với 
đầy đủ nước tiêu và phân người. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên lắng nghe Diệu Pháp một cách kính trọng, là 
một việc Thiện phát sanh nhiều quả phước báu, được xếp vảo trong khu vườn của Thập 
Phúc Hành Tông, sẽ xoay chuyển cho thành đạt ba loại tài sản là Nhân Loại, Thiên 
Giới, và Níp Bàn như đã được giảng giải ở phần trên. 


Kãmävacarakusalacitta Di(thujukammamaya 
Tâm Thiên Dục Giới - Phần Chân Tri Chước Kiến 


“DitthuJukammapunnakiriyävatthuvasena pavattam tam kamävacarakusalam nã-ma. 
Tam yassa santane pavattam so niyatagatlko hot patthanaya niyatä vivatfasseva 
pavattatI.” 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo trong phần Tâm Thiện Dục 
Giới là Chân Tri Chước Kiến Phúc Hành Tông, tiễn hành sự việc là: 


“Yam pavaffamn” — Tâm nào hiện hành theo năng lực huân tập của Chân Tri 
Chước Kiến Phúc Hành Tông, Tâm đó gọi là Tâm Thiện Dục Giới vì làm cho dẫn đến 
thành tựu quả vị an vui. 7m Thiện Dục Giới được huân tập hiện hành trong tâm tánh 
của người nào, thì người đó có được hai trường hợp quả phước báu: 


1. Có được cảnh giới đúng đăn. 
2. Có được sở câu đúng đăn. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 81 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Có lời vẫn hỏi, “Kữn niyzià gari” — Trường hợp như thế nào gọi là có cảnh giới 
đúng đắn? Trường hợp như thế nào gọi là có sở cầu đúng đắn? 


Lời giải thích trình bày như sau: 


I. Có cảnh giới đúng đắn là khởi nguyên từ nơi tái tục. Người kết hợp với 
Chân Tri Chước Kiến Phúc Hành Tông có được sự khởi nguyên từ nơi tái tục 
một cách đúng đăn, là khi diệt mất ngũ uân, thì có Thiên Giới là nơi sẽ đến 
trong ngày vị lai. Có ý nghĩa là khi chấm dứt sanh mạng ngay kiếp hiện tại, 
thì có sự xác định là sẽ được đi đến Thiên Giới, ví như cảnh giới của bậc 
Thất Lai, và như thế gọi là có cảnh giới đúng đắn. 


2. Có sở cầu đúng đắn, là có sự mong ước ở nơi nảo, kế từ lãnh thổ Phật địa 
(buddhabhù-mi) trở đi, thì cũng sẽ thành đạt theo sở cầu. “Vivwaffasseva” — 
Hiện hành cho đến thành đạt Níp Bàn một cách xác thực, là có sự xác định 
một cách kiên cố về sở cầu không mong quay trở lại thế gian. 


Như thế, sự việc gọi là Chân Trỉ Chước Kiến, tức là thực hiện việc uốn năn tri 
kiến cho đúng đắn ngay thắng, là thực hiện điều chỉnh sự việc sai lỗi cho trở lại đúng 
đắn tốt đẹp. Việc thấy sai gọi là Tà Kiến. Việc thấy đúng gọi là Chánh Kiến. Thực 
hiện việc thấy sai cho trở thành thấy đúng, gọi là sữa đối tri kiến chân chánh. Có tất cả 
62 trường hợp thấy sai (rờ kiến), còn gọi là 62 Tà Kiến. 


“Amfamaso” — Theo sự xác định cho tới tận cùng, là nhận thấy Níp Bàn diệt 
mất, rỗng không, không có sự an lạc, do đó, khi thực hiện việc Thiện cũng không có sự 
mong cầu Níp Bàn, chỉ ước nguyện được hưởng hai loại tài sản, đó là Nhân sản và 
Thiên sản. Như vậy, gọi là tà kiến, là có sự thấy sai, không có để tâm mong cầu giải 
thoát Níp Bàn. 


Một cách xác thực, người thực hiện nhiều việc 7iện với sự mong cầu tài sản 
nhân loại thì cũng thành đạt ước nguyện, nhưng không có sự mong cầu Níp Bàn, thì sẽ 
đi loanh quanh lần quân ở trong vòng sanh tử luân hồi, không xác định thời gian nhiều 
hay Ít để chấm dứt khổ đau. Với nhân như thế, nói rằng thực hiện việc 77ên mà 
không có sự mong cầu giải thoát Níp Bàn, là có kiến chấp sai lầm. Thực hiện việc 
Thiện lại có sự mong cầu giải thoát Níp Bàn, gọi là tạo tác tri kiến chân chánh vì việc 
Thiện đó sẽ làm thành cận y, khi viên mãn cội căn của sở nguyện, thì cũng vượt qua 
hết mọi khổ đau trong kiếp sống. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 82 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Có ba ước nguyện để trở thành bậc Chánh Đắng Giác, tiễn hành thực hiện làm 
nên tảng của mỗi hạnh nguyện: 


I. Với hạnh nguyện của bậc Trí Tuệ, là 4 A Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp. 

2. Với hạnh nguyện của bậc Đức Tìn, là § A Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp. 

3. Với hạnh nguyện của bậc Tĩnh Tắn, là 1ó A Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại 
kiệp. 


Với ước nguyện được làm một trong hai vị Tả Hữu Chí Thượng Thỉnh Văn, 
có lãnh vực siêu quần về Trí Tuệ và Thắng Trí, có hạn định là một A Tăng Kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp. 


Với ước nguyện được làm Cha Mẹ của Phật, Thị Giả của Phật, Vợ Con của 
Phật, Đại Thinh Văn, và Thinh Văn tầm thường, có hạn định ước chừng vào khoảng 
một trăm ngàn đại kiếp. 


Thực hiện việc Thiện với sở nguyện được giải thoát Níp Bàn cùng với sự xác 
định về thời gian sẽ châm dứt khô đau phiên não như đã được giải thích ở trên. 


Với nhân như thế, nói rằng người thực hiện việc Tiện lại có sở nguyện giải 
thoát Níp Bàn, là có tri kiến tốt đẹp, tri kiến chân chánh. Người có thực hiện việc 
Thiện lại không có sở nguyện giải thoát Níp Bàn, được ví như mũi tên với người bẵn đi 
không có mục tiêu, cũng sẽ rớt xuống trong một chỗ nào, không tìm cầu sự lợi ích cao 
thượng, chỉ được xem như một vật dụng của chúng sanh. 


Người có thực hiện việc 7/ên lại có sở nguyện giải thoát Níp Bàn, được ví như 
mũi tên với người bắn đi có mục tiêu làm dấu hiệu đến, dù cho tên bắn đi có bị sai 
chạy, có bị trật mục tiêu, có thể chỉ là ở gần cạnh mục tiêu cũng đáng thích hợp một 
cách chắc thật. 


Với nhân như thế, nói rằng người có thực hiện việc 7n lại không có sở 
nguyện giải thoát Níp Bàn, gọi là Tà Kiến. Người có thực hiện việc Thiện lại có sở 
nguyện giải thoát Níp Bàn, gọi là Chánh Kiến. Hành động tạo tác tri kiến cho được 
chân chánh, gọi là thực hiện tri kiến từ chỗ sai trật cho trở thành đúng đắn. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 83 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Tà Kiến làm nhân sẽ tạo cho chúng sanh đi loanh quanh lần quân, bơi lội trong 
vòng luân hồi. Chánh Kiến làm nhân sẽ tạo cho chúng sanh được giải thoát Níp Bàn, 
thoát khỏi mọi khổ đau. 


Có tất cả 62 tri kiến sai lỗi, gọi là Tà Kiến, bao gồm: 


I. 4 Thường Trú Kiến (Szsszfadirh¡), chấp vào sự thường tồn trong thế gian 
2. 4 Thường Trú Vô Thường Trú Kiến (Ekaccasassafadirhi), chấp rằng 
thường tồn cũng phải và không thường tồn cũng phải trong thế gian 

4 Hữu Biên Vô Biên Kiến (Azànaniikaditthi) 

4 Ngụy Biện Kiến (Amaràvikkhepaditthi) 

2 Vô Nhân Kiến (Adhiccasamuppaditthi) 

16 Hữu Tưởng Kiến (Sannìvàdadinthi) 

8 Vô Tưởng Kiến (Asannìvàdaditthi) 

8 Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Kiến (Nevasannìnàsannìvàdaditthi) 

7 Đoạn Kiến (Ucchedaditthi) 

10, 5 Hiện Tại Níp Bàn Kiến (DithidhammanibbànadevadiHhi) 


Đ œ@ mỚ B6 


Tất cả cùng kết hợp với nhau làm thành 62 Tà Kiến, sắp đặt thành Thường 
Kiến, được phân tích ra làm ba trường hợp sai khác như sau: 


1. Vô Hành Kiến (Akiiyàditthi) 
2. Vô Hữu Kiến (Nafhikaditthi) 
3. Vô Nhân Kiến (Ahetukadirthi) 


Ba trường hợp Tà Kiến này cản ngăn con đường đến Thiên Giới và Níp Bàn, 
được xếp thành Tà Kiến thực thụ, là xác thực sẽ đi đến Địa Ngục. Sự việc sẽ được 
tuần tự đi đến Thiên Giới và Níp Bàn trong kiếp hiện tại là không thê có được bởi vì cả 
ba loại Tà Kiến này ngăn cản Thiên Giới và luôn cả Níp Bàn. 

Tà Kiến cũng có nhiều loại, có những Tà Kiến chỉ cản ngăn Níp Bàn và không 
có cản ngăn về Thiên Giới. Có những Tà Kiến cản ngăn về Thiên Giới nhưng không 
có cản ngăn Níp Bàn. Có những Tà Kiến không có cản ngăn cả hai trường hợp, đó là 
Thiên Giới và Níp Bàn. 

Tà Kiến cản ngăn cả Thiên Giới và Níp Bàn, đó là người có Tà Kiến chấp rằng 
không có Thiên Giới và Địa Ngục, không có Mẹ và Cha, không có việc Thiện và Bất 


TÁC GIẢ NAGÄADIPA MAHA THERA TRANG §4 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Thiện, không có quả từ nơi Thiện Nghiệp và Bất Thiện Nghiệp. Hành động được thấy 
như vậy, ví như cả sáu vị ngoại đạo, có Pàranakassapa. 


Tà Kiến chỉ cản ngăn về Thiên Giới, ví như Devadafa và Vua Àjafasdftu, sau 
khi diệt mất ngũ uấn, thì phải thọ sanh trong Địa Ngục, hạn định ước chừng một đại 
kiếp. Khi hết một đại kiếp, thì được tái tục về Cõi Nhân Loại và được tu chứng đắc 
đến Tuệ Độc Giác. /evøzdzra có danh xưng là Độc Giác Phật A//issara, và Vua 
Àjafasafiu có danh xưng là Độc Giác Phật Jìwifawisesa. 


Tà Kiên không có cản ngăn vê Thiên Giới và Níp Bàn, nghĩa là người không có 
tạo tác việc Ác, chỉ lo thực hiện việc 7ên có nhiêu phước báu, nhưng lại không có tin 
nghiệp tin quả. 


Tà Kiến cản ngăn cả Thiên Giới và Níp Bàn, ví như Vua Suakkhaffalicchavì, là 
một vị vua được xếp vào trong dòng L/cchzx đến 7 ngàn 7 trăm 7 vị, luân chuyển thay 
đổi bàn giao để thọ hưởng Vương Quyền. Khi bản giao đến vị nào thọ hưởng tài sản, 
thì vị đó được gọi là Quốc Sư, cũng được ở trong Nội Điện Hoàng Cung, không phải 
đi chầu kiến. Trước kia, Vua //cchavì kính trọng ngoại đạo Wà/alipuíía của đạo 
Nigantha. Đến sau, phát tâm quy ngưỡng Tam Bảo, đi đến xuất gia trong Giáo Pháp, 
phát triển tu tiến Nghiệp Xứ, chứng đắc Thiên Nhãn Thắng Trí, và lại khởi tâm ước 
muốn có được Thiên Nhĩ Thắng Trí. Tuy nhiên, sau ba năm phát triển tu tiến về Thiên 
Nhĩ Thắng Trí, nhưng vẫn không thành đạt sở nguyện. Tỳ khưu Szakkhaffalicchavì 
khởi tâm suy nghĩ: 


“Chắc có lẽ bậc Thầy Sa Môn Gotarna chỉ có hiểu biết về Thiên Nhãn Thắng Trí 
và không có sự hiểu biết về Thiên Nhĩ Thắng Trí. Khi ta phát triển tu tiến về Thiên 
Nhãn Thắng Trí thì Thầy Gotama tức thời có lời chỉ dạy phương thức tu tiễn về lãnh 
vực này. Khi ta phát triển tu tiễn về Thiên Nhĩ Tì hẳng Trí, lại không có được một lời 
chỉ bảo nào. Cho dù Sa Môn Gotama có sự hiểu biết rành rẽ ở trong Tâm, cũng nên 
giới thiệu và đê cập đến lời tày tiện đàm thuyết dù chỉ là loại Quang Tướng mà cũng 
không có đê cập đến. Dường như Thầy Sa Môn Gotama không có được sự hiểu biết 
nào hơn ngoài Thiên Nhãn Thắng Trí này.” 


Với sự suy nghĩ Tà Kiến như vậy, tỳ khưu Sưzakkhaftalicchavì đi đến quyết 
định từ bỏ tu học, từ bỏ hạnh nguyện xuất gia, hoàn tục, đi làm hàng cư sĩ, rồi trở lại 
thực hành theo Pháp Môn trong trú xứ của Wà/alipuffaniganfha như xưa kia. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 85 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Bậc Thây Giáo Chủ có câm chê điêu luật vê việc thọ Cụ Túc Giới trong kiêp 
sông hiện tại như sau: 


“Ÿo kulaputto” — Bất luận người nam cư sĩ thuộc dòng họ nào, khi đã xuất gia 
trong Giáo Pháp nhưng lại hoàn tục, từ bỏ hạnh tỳ khưu, đến ở trong trú xứ của người 
ngoại đạo, chấp giữ theo giáo lý của người ngoại đạo, thấy răng thực hành thanh cao 
tốt đẹp hơn trong Giáo Pháp. Tuy nhiên một thời gian sau, cho dù khởi tâm muốn 
quay trở lại xin được xuất gia, thì sẽ không thành tựu vị tỳ khưu. Vì lễ người nam này 
đã gọi là thành người ngoại đạo, không thể xuất gia trở thành vị tỳ khưu. Vì lẽ đã đứt 
la Tam Báo, xin thọ Tam Quy không thành tựu. 


Tà Kiến chấp sai như vậy, gọi là cản ngăn con đường Thiên Giới và Níp Bàn. 
Sau khi diệt tắt ngũ uẩn, sẽ bị thiêu đốt trong lửa Địa Ngục với thời gian lâu dài, bất 
khả hạn định về thời gian lìa khỏi Địa Ngục. 


Tà Kiến loại thấp, là thực hiện việc Tiện và không có sở cầu giải thoát Níp 
Bàn, như thế được tính vào trong loại Tà Kiến này, và loại Tà Kiến này sẽ không cản 
ngăn về Thiên Giới, chỉ là ngăn cản việc giải thoát Níp Bàn bởi do không có sở 
nguyện. 


Một trường hợp khác là khi có sự hiểu biết về Pháp Bắt Thiện lại cho là tốt đẹp, 
như nghĩ suy thực hiện việc sát đạo thường làm cho có được nhiều tài sản giàu có, như 
thế, cũng xếp là Tà Kiến. 


Bậc trí tuệ nên suy nghiệm hiệu biết: 


“Vam kinci dithi gatam” — Hành động trong việc thấy sai chấp lâm những lời 
giáo huấn của Đức Phật, chỉ có bấy nhiêu, cũng được xếp là Tà Kiến. 


“Tam dithujukammnam” — Chân Trì Chưóc Kiến là uốn nắn trì kiến cho trở 
thành đúng đăn chân chánh, tránh xa các loại Tà Kiến, làm cho được hiện hữu trong 
Chánh Kiến dù chỉ là một khởi niệm nhỏ bé, như là “Hôm nay, ta đã có thực hiện việc 
Thiện và có được Thính Diệu Pháp khéo thuyết giảng, sẽ cho ta có được nhiều quả 
phước báu.” Sự suy nghiệm như thể, cũng gọi là có tri kiến chân chánh, làm cho có 
được Chánh Kiến, và Chánh Kiến này được tính vào trong Tâm Thiện Dục GIỚI. 


Trong luồng Phật ngôn giảng giải của Đắng Thập Lực đã bi mẫn xả thí thuyết 
Diệu Pháp về 8 Tâm Thiện Dục Giới được xếp thành như sau: 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG §ó6 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Một Tâm câu hành Hỷ Tương Ưng Trí Vô Dẫn 
Một Tâm Hữu Dẫn 

Một Tâm câu hành Hỷ Bắt Tương Ưng Trí Vô Dẫn 
Một Tâm Hữu Dẫn 

Một Tâm câu hành Xả Tương Ưng Trí Vô Dẫn 
Một Tâm Hữu Dẫn 

Một Tâm câu hành Xả Bất Tương Ưng Trí Vô Dẫn 
Một Tâm Hữu Dẫn 


sp n p v 


Tâm gọi là câu hành Hỷ, nghĩa là hiện hành cùng sanh cùng diệt và có sự hòa 
trộn với Hy thọ, thực tính của người có Tâm tốt đẹp. 


Tâm gọi là Tương Ưng Trí, nghĩa là phối hợp với Trí Tuệ, quán xét thấy rằng, 
quả phước báu đã được thực hiện việc 7//ện là sẽ được thọ lãnh sự an lạc, lây Giới để 
làm cầu, lấy Xả Thí để làm lan can cho bước đi đến Thiên Giới và Níp Bàn. Xả Thí sẽ 
làm thành thực phẩm tư lương, làm bạn hữu đi trong Đạo. 


Tâm gọi là Vô Dẫn, là tự suy nghĩ nhận biết, tự thực hiện, không tìm thấy có 
người đến khuyến dụ hay chỉ dạy đề thực hiện. 


Tâm gọi là Hữu Dẫn, là có người đến khuyến dụ và có ý kiến cho sự thực hiện, 
thì mới thực hiện được. 


Tâm gọi là Bất Tương Ưng Trí, là xa lìa trí tuệ. 


Tâm gọi là cầu hành Xả, là hiện hành cùng sanh cùng diệt và có sự hòa trộn với 
Xả thọ, hiện bày sự bình thản, thanh thản, không tìm thấy sự vui tươi hoan hỷ hoặc sự 
ưu sầu buồn khô. 


Kết thúc nội dung trong phần 7âm Thiện Dục Giới một cách tóm lược chỉ có bấy 
nhiêu. 


“Tao dasseivà” — Đức Thê Tôn khải thuyết vừa dứt phần Tân Thiện Dục Giới, 
tuần tự tiếp theo khải thuyết phần Tâm Sắc Giới. 


“Pannaraso pabhedà” - Có năm Tâm Sắc Giới ở hàng đâu, kê theo là năm 
Tâm Quả DỊ Thục Sắc Giới, và năm Tâm Duy Tác Sắc Giới. Kêt hợp vào nhau có 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 87 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





được 15 Tâm. Tâm Sắc Giới sắp đặt với khả năng của Tâm tiến tu năm tầng Thiền, 
gồm có: Sơ Thiên, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, và Ngũ Thiên. 


Có bốn Tâm Vô Sắc Giới ở hàng đầu, kế theo là bốn Tâm Quả Vô Sắc Giới và 
bốn Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới. Kết hợp vào nhau có được 12 Tâm. Bốn Tâm Thiện 
Vô Sắc Giới gồm có: 


Tâm Thiện Thiền Không Vô Biên Xứ 

Tâm Thiện Thiền Thức Vô Biên Xứ 

Tâm Thiện Thiền Vô Sở Hữu Xứ 

Tâm Thiện Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 


TH nên 


Có bốn Tâm Thiện Siêu Thế, đó là một Tâm Đạo Thất Lai, một Tâm Đạo Nhất 
Lai, một Tâm Đạo Bất Lai, và một Tâm Đạo Vô Sinh. Được phân chia với khả năng 
trồ sanh Quả cũng có bốn Tâm Quả Siêu Thế, đó là một Tâm Quả Thất Lai, một Tâm 
Quả Nhất Lai, một Tâm Quả Bắt Lai, và một Tâm Quả Vô Sinh. Kết hợp lại thành tám 
Tâm Siêu Thế. 


Tất cả những Tâm Thiện vừa kế trên, Đức Thế Tôn khải thuyết để trong câu 
“Kusalà dhammà — Pháp Thiện” được kết thúc tại đây. 


Kế tiếp theo sau, Đức Thế Tôn khải thuyết tuần tự tiếp nối là “Akusalà dhammà 
— Pháp Bất Thiện.” Tâm Bắt Thiện là Tâm có sự thành tựu kết quả đem đến sự khổ 
đau, kết hợp với tội lỗi, trở thành nơi đáng chỉ trích của bậc trí tuệ, có Đức Phật làm 
chủ vỊ. 


Có 12 Tâm Bắt Thiện: § Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Si, kết hợp 
lại thành 12 Tâm Bắt Thiện. 


Kế tiếp theo sau, Đức Thế Tôn khải thuyết tuần tự tiếp nỗi là “Abyàkørà dham 
mà — Pháp Vô Ký,” là Tâm không được xếp vào phần Pháp Thiện. 


Đắng Thập Lực bi mẫn xả thí Diệu Pháp kết thúc phần 7m Đề Thiện, tuần tự 
khải thuyết tất cả Tam Đề theo thứ tự cho đến 7zm Đề Hữu Kiến là Tam Đề cuối cùng, 
và châm dứt nội dung một cách tóm lược bộ Pháp Tụ. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 88 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


Khi Đức Thế Tôn khải thuyết bộ Pháp Tự này suốt 12 ngày thì dứt, tất cả Chư 
Thiên được chứng đắc Đạo và Quả theo tập tục của bậc Thánh là bảy triệu (Kø//) Chư 
Thiên. 


Tại đây, bộ Chú Giải Pháp Tụ được chấm dứt, sự giả định chấm dứt chỉ là bấy 
nhiêu với trường hợp trình bày như trên. 


KẾT THÚC BỘ CHÚ GIẢI PHÁP TỤ 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 89 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


ABHIDHAMMA PITAKA 
VÔ TỶ PHÁP TẠNG 
BỘ SÁCH CHÚ GIẢI 
PHAN TICH 
(VIBHANGA) 

Tác Giả 
NAGADIPA MAHA THERA 


Dịch Giả 
Bhikkhu PASÄDO Sán Nhiên 


Biên Soạn: P.L. 2540 —- D.L. 1996 
Hiệu Đính: P.L. 2556 —- D.L. 2012 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHAÄ THERA TRANG 90 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


LỜI MỞ ĐẦU 





Tiếp theo bộ chú giải thứ nhất của Tạng Vô Tỷ Pháp là bộ Vibhanga (Phân 
Tích). Bộ này được chia ra làm 18 tiết mục. Ba tiết mục đầu tiên, quan trọng hơn tất 
cả, đề cập đến Khandha (Uần), Ayatana (Xứ), và Dhãtu (Giới). 


Các tiết mục khác lần lượt được đề cập đến, gồm có: Sacca (Đề), Indiya 
(Quyền), Paccayakara (Duyên Khởi), Satipatthana (Niệm Xứ), Sammappadhana 
(Chánh Cần), Iddhipada (Thần Túc), Bojjhanga (Giác Chi), Jhãna (Thiền Na), 
Appamamna (Vô Lượng), Magga (Đồ Đạo), Sikkhapada (Điều Học — Giới Luật), 
Patisambhidã (Vô Ngại Giải), Nãna (Trí Tuệ), Khuddakavatthu (Tiểu Vật - đề mục 
phụ thuộc), và Dhammahadaya (Pháp Ý). 


Phần lớn những tiết mục này gồm có ba phần: Giải thích theo Kinh Tạng, giải 
thích theo Vô Tỷ Pháp Tạng, và vẫn đáp (Panhãpucchaka). 


Bộ sách này cũng chú giải theo lối cô điển và giảng rộng theo hướng giải thích 
của Kinh Tạng, gồm luôn cả phần dẫn chứng những tích truyện. 


Với sự cố găng dịch thuật trung thực theo nghĩa văn và nội dung chính của bộ 
Kinh — những lời dạy của Đức Từ Phụ — ngõ hầu đóng góp một phần nhỏ trong kho 
tàng Pháp Bảo của nước nhà. 


Ngưỡng mong công đức phiên dịch này kết thành quả phước thanh cao và xin 
thành kính dâng lên hương linh bậc Thầy khả kính là Ngài Trưởng Lão TỊNH SỰ 
(Santakicco Mahã Thera), Ngài Trưởng Lão SIÊU VIỆT (Ularo Mahã Thera), đến 
Song Thân kính yêu, đến Cô Tư —- Tu Nữ Phạm Thị Yên, đến tất cả Chư Thiên hộ trì 
Chánh Pháp, đến những bậc hữu ân đã ủng hộ cho việc phát hành toàn bộ chú giải của 
Vô Tỷ Pháp Tạng, và đến toàn thể quý Phật Tử luôn được an vui trong Cảnh Quả 
Phước như ý nguyện mong câu. 

Với tâm lòng Từ Ái, 

Mettaparamatthaparami, 


Sadhu! Sadhu! Sãdhu! 


Dịch Giả - Bhikhhu PASADO Sán Nhiên 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 91 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


VIBHANGA - PHẦN TÍCH 


Namatthu Sugatassa — Cung Kính Đức Thiện Thệ 


KHANDHAVIBHANGA - UẦN PHẦN TÍCH 





Rũpakhandhaniddesa - Sắc Uẫn Xiến Minh 


Catusaccadaso nãtho Catudha dhammasanganim 
PakasayItva sambuddho Tasseva samananfaram 
Upeto Buddhammehi AttharasahI nayako 
Attharasanna khandati Vibhangaganam vasena yam 
Vibhangam desay! satthãa  Tassa samvannanã ayantI. 


Nguyên câu này sẽ được giải thích trong bộ Phân Tích, tiễn hành sự việc là: 


“Sawmwbuddho” — Bậc Chánh Đăng Giác giác ngộ lãnh vực truyền thống của Pháp 
Độ Ba La Mật, ở nơi Ngài không tìm thấy một vị nào làm Thầy hoặc làm bậc A-xà-lê 
để chỉ dạy giáo huấn. 


“Cafusaccadaso” — Ngài toàn tri cả bốn trường hợp của Tứ Thánh Đé, đó là 
Khổ Thánh Đế, Tập Thánh Đé, Diệt Thánh Đề, và Đạo Thánh Đé. 


“Sarià” — Bậc Thầy Giáo Chủ là vị Thầy tối thượng siêu xuất thế gian, là vị 
Thầy chỉ dạy cho tất cả chúng sanh. 


“Catudhà Dhammasanganimn pakàsayinà sambuddho” — Ngài khải thuyết vừa 
dứt bộ Pháp Tụ với cả bốn phần, thì tiếp theo bộ Pháp Tụ, là Ngài thuyết giảng bộ 
Phân Tích với năng lực phân chia ra thành 18 thể loại, như phần Uẩn Phân Tích, v.v... 


“eo” — Đâng Thập Lực dắt dẫn chúng sanh ra khỏi Cảnh giới đáng thương, 
theo lẽ thường nhiên của Chư Phật, việc thuyết giảng bộ Phân Tích kết hợp với cả 18 
thê loại, trước tiên là phần Uẩn Phân Tích sẽ được thuyết giảng. Và trong Uẩn Phân 
Tích là việc phân chia Uẫn ra làm năm, đó là Sắc Uẩấn, Thọ Uấn, Tưởng Uẫn, Hành 
Uẩấn, và Thức Uẫn. 


Trong Sắc Uân, có Phật ngôn giảng giải, đê cập việc muôn vân hỏi răng: 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 92 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Katarno rùpakhandho ” — Trường hợp như thế nào gọi là Sốc Uẩn? Thuyết giải 
là: “Yam kinci rùpam afìtànàgafapaccuppannam” — Một loại Sắc nào là Sắc trong quá 
khứ, Sắc hiện hành trong vị lai và Sắc hiện hành rõ ràng trong hiện tại. 


“Ajjhatfam và” — Sắc đó là Sắc nội phần hay Sắc ngoại phần cũng phải, Sắc thô 
hay Sắc tế, Sắc xâu hay Sắc tốt, Sắc có trong chỗ gần hay Sắc ở chỗ xa. 


“Tadekajjham abhisannuhinà” — Như Lai kết hợp lại tất cả và để vào nhau 
trong một chỗ, gọi là Sắc Uẩn, phân chia ra được 28 loại, đó là Tứ Sắc Đại Hiển và 24 
Sắc Y Sinh. Tứ Sắc Đại Hiển gồm có một Địa giới, một Thủy giới, một Hỏa giới, và 
một Phong giới. Hai mươi bốn Sắc Y Sinh gồm có năm Sắc Thanh Triệt, v.v... 


“Tattha kenatthena rùpam” — Có lời nghi vẫn trong câu hỏi: “Ràpzm” — Với 
nhân nào mà Pháp đó được gọi là Sắc? Có lời giải thích rằng: “#uppanafthena 
rùpam” — Gọi là Sắc do bởi bị tiêu hoại đổi thay. 


“Tena vuftam” — Với nhân như thế, Đức Thế Tôn mới có Phật ngôn giảng giải, 
bố thí Diệu Pháp đến tất cả chư tỳ khưu như sau: 


“Kinei bhikkhave” — Này chư tỳ khưu, với nhân như thế nào, mọi người gọi đó là 
Sắc? “Ruppatìi kho bhikkhave” — Này chư tỳ khưu, Pháp gọi là Sắc do bởi nương vào 
sự tiêu hoại đôi thay, tức là sanh lên, rồi lại thường bị tiêu hoại đi, sẽ không thể nào có 
được sự bền vững tôn tại lâu dài, có sự điêu tàn hoại tan là lẽ thường, với nhân như thé, 
mới gọi là Sắc. 


“Kena ruppafi” — Với sự vật như thế nào gọi là Sắc bị tiêu hoại? Sắc bị tiêu 
hoại do bởi nhiều loại nguyên nhân. “%/eøz ruppaíi” — Đức Thế Tôn có lời khải 
thuyết là Sắc bị tiêu hoại do bởi lạnh cũng có, bị tiêu hoại do bởi nóng cũng có, bị tiêu 
hoại do bởi bụng đói cũng có. Cũng có nơi Sắc bị tiêu hoại do bởi sự xúc chạm của 
con ruôi trâu và con muỗi, do bởi ø1Ó Và nẵng, do bởi xúc chạm ở loại răn lớn và răn 
nhỏ, v.V... 


Nhà chú giải, người hiểu biết lời giảng dạy của Đức Phật, có lời đề cập thêm đối 
với lời chú giải Phật ngôn răng: 

“S)tena ruppannarn” — Hành động của sự tiêu hoại do bởi lạnh, là có ở trong A 
Tỳ địa ngục, một địa ngục thường hiện bày ở trong khoảng giữa của Tam Giới. Ở đó, 
có trạng thái như lửa lò, A Tỳ địa ngục ở trong khoảng giữa của núi Thiết Vi. A Tỳ 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 93 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





địa ngục có khoảng chừng tám vạn do tuân, ở phân phía dưới không có đât, ở phía trên 
không có mặt trăng mặt trời, thường luôn tôi tăm, bởi do không có mặt trăng mặt trời, 
không có ánh sáng của ngọn đèn, không có ánh sáng từ nơi ngọc MamI. 


“7jeàyuio” — Sắc thân của chúng sanh thọ hình trong A Tỳ địa ngục có chiều 
cao khoảng chừng ba gờw⁄øz (một gày/a bằng 1⁄4 do tuần). 


“VWagguliyo viya” — Tất cả chúng sanh ở trong A Tỳ địa ngục, bị móc dính vào 
chân của núi Thiết Vi với móng tay đang treo lơ lửng, ví như con dơi có cái đầu treo 
ngược xuống phía dưới, đến tụ hội vào rồi bắt lấy tay nhau với ý nghĩa là sẽ có được 
vật thực để ăn, túm bắt lẫn nhau, tìm kiếm để căn ăn lẫn nhau, và rớt xuống ở trong 
nước gần mặt đất, sắc thân bị đứt lìa ra với năng lực của nước cường toan, sắc thân bị 
tan nát và bê vụn ra như bị nghiền nát bởi tảng đá. 


“Evam pàka†am ” — Sắc bị tiêu hoại do bởi sự rét lạnh, thường hiện bày trong A 
Tỳ địa ngục với trường hợp như vây. 


“Unhena ruppannam” — Sắc bị tiêu hoại do bởi đốt nóng, có hiện bày trong Vô 
Gián địa ngục, vì lẽ lửa trong Vô Gián địa ngục là thường luôn sáng ngời, không tìm 
thấy được khoảng giữa, với nền nhà hình thành bởi kim loại sắt sáng ngời và chiếu 
sáng rực rỡ. Tất cả Chúa ngục thường xích trói hành tội đối với những chúng sanh ở 
địa ngục với đủ loại hình thức saI khác. 


“Pancavidhabandhanàdikaranakàle” — Trong thời gian hành tội có năm trường 
hợp cột trói v.v... 


“Mahàdukkham anubhavanii” — Tất cả chúng sanh ở địa ngục bị thọ lãnh rất 
nhiều đau khô, không thể nào ước đoán, đếm được số lượng thời gian sẽ chấm dứt việc 
thọ lãnh khổ đau. 


“Jjeacchàya ruppannarn” — Sắc bị tiêu hoại do bởi bụng đói, có trong hàng ngạ 
quỷ. “Dubbhikkhakàle pàkatam” — Sự việc người hiện bày sự tử vong chết ở Cõi 
Nhân loại do kết hợp với cơ hoang (dubbhikkhabhaya — nạn bỏ đói) là cơm gạo khó 
khăn, không có được vật thực để thọ dụng, rồi thường dẫn đến hiện bày sự tử vong 
“Pjfivisayasmmim hỉ saità” một cách chắc thật. Tất cả chúng sanh ngạ quỷ đó, có vài 
nhóm không hắn được thọ dụng vật thực, có khi trải qua đến hai ba đời Đức Phật 
(Buddhanrara) hiện hữu trong thế gian, lửa phát cháy trong nội phân, ví như lửa cháy ở 
trong ruột thân cây. Tất cả ngạ quỷ đó không được thọ dụng vật thực, với trường hợp 
TÁC GIÁ NAGÄDIPA MAHÄ THERA TRANG 94 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





như thế, rồi cũng quay trở lại hiện bày sự tử vong, và tái sanh trở lại nữa, tiếp tục chịu 
thọ lãnh khổ đau cho đến hết Nghiệp Bắt Thiện. 


“Kàlakanjikàdìsu pàkatam ” — Sắc bị tiêu hoại do bởi sự khát nước, thường hiện 
bày trong hàng Atula địa (Kàlakanjikàsùra). “Tartha nibbartà” — Tất cả chúng sanh đi 
tục sanh trong hàng Atula địa, có vài nhóm bị thọ hình khổ đau từ Nghiệp Bắt Thiện, 
từ dòng nước sẽ được nhiễu xuống cho đụng vào đầu chót lưỡi để cho được ướt một 
chút ít cũng không thể nảo có được, và phải chịu trải qua hai ba đời Đức Phật hiện hữu 
trong thế gian. Vài nhóm Atula địa trông thấy nước ở ao, hỗ, giếng, và đại dương, thì 
vui mừng thích thú vì nghĩ răng sẽ được uống nước, liền đi đến nơi bến nước, tức thời 
dòng nước cũng biến mất, không còn hiện bày. Cát ở dưới đáy nước quay trở lại thành 
lửa, cháy phực lên chói sáng rực rỡ. Khi đi đến đại dương, thì đại dương cũng khiến 
trở thành tảng đá. 


“9ssanfà” — Tất cả Atula địa có tâm bị khô héo, thọ lãnh khổ đau mãnh liệt, do 
xâm hại nghiệp cản ngăn không cho được uống nước, thọ lãnh rất nhiều đau khổ hơn 
nữa với sự khát nước, sẽ chấm dứt quả báo của Nghiệp Bất Thiện mà bản thân đã tạo 
ra trong thời vị lai. 


Nhà chú giải dẫn đến một tích truyện để trình bày cho thấy sự việc của Atula địa 
phải bị thọ lãnh khổ đau về sự khát nước, rồi hiện bày sự tử vong chết đi sống lại, có 
trong bộ Kinh Sazznohavinodanìkathà (Kệ làm tiêu tan sỉ mê), với nội dung như sau: 


“EKko kira” — Như vầy được nghe, có một Atula địa không thể nhân nại với sự 
khát nước, đi đến một đại dương sâu rộng được xác định là một do tuần, thì dòng nước 
trong đại dương cũng không có hiện bày đến Atula. Khi Atula nghe được âm thanh 
của nước, liên bước đến, về đêm cũng như lúc rạng đông, tại nơi đại dương đó đã phát 
sanh thành khói, Atula buóc đi như là bước trên một tảng đá mà lửa đang thiêu đối. 


“Pàtova”— Lúc bấy giờ vào buổi sáng, chư tỳ khưu với khoảng 30 vị đi trì bình 
khất thực đang bước đi cạnh bến nước của một con sông. “Nam disvà” — Trông thấy 
Atula địa này, ngỏ lời vấn hỏi: “Ko nàma tam” — Người này là ai? Với nhân nào mà 
người đi đến ở nơi cạnh bờ sông như thế? Atula địa tức thời trả lời: “Tôi đây là hàng 
ngạ quỷ, đến đứng ở chỗ này là do muốn được uống nước, khi xuống tới bến nước này, 
thì nước đã không còn, và từ khi tôi bị khát nước đến nay đã trải qua một thời gian rất 
lâu dài. ” 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 95 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Tất cả chư tỳ khưu đồng thanh hỏi lại: “Ayam paripunnà” — Nước tại đây đây 
tràn, cớ sao người không được thấy?” Ngạ Quỷ trả lời rằng: “Quả thật vậy, tôi có 
thấy nước từ đàng xa, tuy nhiên, khi tôi tới gần bến nước này, thì tất cả đêu biến mất. 
Chỉ thấy toàn là ngọn lứa chói sáng rực rỡ, và sự mong cẩu được thành tựu ước 
nguyện không thể đến với tôi. Khi tôi đi đến chỗ nào cũng hiện bày cùng một thể loại 
này, cho dù sẽ được uống chỉ là một giọt nước thấm ướt đầu lưỡi, cũng không thể nào 
có được. ” 


Ba mươi vị tỳ khưu mới bảo với ngạ quỷ: “Nipajjàhi” — Vậy người hãy năm 
xuống tại chỗ bến nước của con sông này, chúng tôi sẽ làm cho người được thành tựu 
ước nguyện của việc uống nước.” Ngạ quỷ nghe như thế, lấy làm vui mừng thỏa thích, 
liên nằm xuống tại chỗ, gân bờ của con sông cái, mà trước đây bờ sông này là một đôi 
cát. Tất cả 30 vị tỳ khưu lần lượt dùng ba mươi bình bát múc nước và đem đến đồ 
xuống miệng của ngạ quỷ này mãi cho đến gần thời gian phải đi khất thực. 


Chư t) khưu báo cho ngạ quỷ được biết: “Đã tới thời gian thích hợp mà chúng 
tôi phải đi trì bình khất thực, vậy nước mà chúng tôi đã múc và đồ vào miệng của 
người, thì người có uống được nước để giải khát hoặc là một trường hợp nào khác?” 


Ngạ quỷ than khóc và tuyên thệ: “Nếu tôi có uống được nước, dù chỉ là một 
nửa cái bao tay cũng quả là tốt đẹp cho tôi, thì xin cho tôi ở mãi trong sản địa của 
hàng ngạ quỷ, và nguyện cho tôi không được thoát khỏi hạng ngạ quỷ này vậy. ” 


Như thể, ngạ quỷ đó phải thọ lãnh sự đau khổ của việc khát nước, phải thọ lãnh 
đau khổ nhiều hơn nữa, rồi sẽ chấm dứt Ác Nghiệp mà ngạ quỷ đã tạo tác trong kiếp 
quá khư. 


Có lời vấn hỏi là: “Kimassa pubbakanunarm” — Ác Nghiệp nào mà ngạ quỷ đã 
tạo ra tự bản ngã trong kiếp quá khứ, là thể loại nào, và bây giờ phải bị thọ lãnh thống 
khổ như vậy?” 


Có lời giải thích như sau: “Ngạ quỷ này có danh xưng là Kàlakanjikàsùra, 
trong kiếp quá khứ đã tạo tác Ác Nghiệp trầm trọng vì đã thọ hưởng vật dụng của Chư 
Tăng do người Phát Tử tín thành cúng dường thành lệ xả thí (siêng năng) được tính 
vào phân Tăng Thí, với tâm tham không có suy nghĩ Tàm Quy đối với việc xấu ác. Khi 
trông thấy người đào ao hồ tạo giống nước cho thành việc bố thí, thì lại đi chân đường 
bít lối, không cho một ai được bước đến để IHỐng nước hoặc tắm rửa frong ao hô đó 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 96 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





với tâm tật đồ ty liệt. Sau khi diệt thân ngũ uẩn, thì liên bị rớt xuống địa ngục và bị 
đốt cháy tại đó rất lâu dài. 


“Tato cuto” — Sau khi chấm dứt thọ lãnh khổ đau tại địa ngục, thì đi tục sanh 
trong sản địa của hàng ngạ quỷ và phải chịu thọ lãnh thống khổ như được thấy ở trên, 
và phải chịu đựng khát nước trong thời gian rất lâu dài, rồi sẽ chấm dứt Ác Nghiệp do 
đã tạo tác theo nhự bóng với hình. 


Bậc trí tuệ nên hiệu biệt vê hàng ngạ quỷ này với tên gọi là Kàlakan/ikàsùra 
bị tiêu hoại với sự khát nước như vây. 


Sắc bị tiêu hoại do bởi năng lực từ gió và năng, hoặc tiêp chạm từ nơi răn nhỏ và 
răn lớn, có rât nhiêu trường hợp xảy ra trong mọi quôc độ. 


“Sanrastmmn hị vàtforogo” — Một cách xác thực, bệnh kinh phong phát sanh 
trong thân thể làm cho con người phải bị bại xụi, hoại tay hoại chân là trước tiên phải 
gọi là Sắc bị hoại do bởi gió. 


“Marukantàre pàkatam” — Sắc bị tiêu hoại do bởi ánh nắng từ mặt trời thường 
hiện bày trên con đường hẻo lánh. Nhà chú giải dẫn đến một tích truyện để trình bày 
với nội dung như sau: 


“Kìra” — Như vầy được nghe, có một phụ nữ rời khỏi nhà đi cùng với một nhóm 
rất nhiều người, với bước đi không kịp với nhóm người này, vả lại, đi trong lúc đêm 
khuya và vào đến giữa trưa, đường đi bị nóng lên dưới ánh mặt trời, cát trắng trên mặt 
đường lộ bị nóng lên như than lửa hừng. Người phụ nữ không có thể để đặt bàn chân 
xuống mặt đường lộ được, mới để cái giỏ từ trên vai xuống để làm thành đôi dép bước 
đi. Khi mặt trời càng thêm nóng lên, thì cũng không còn bước đi trong cái giỏ đó 
được, mới đặt cái áo khoác vào trong cái giỏ tạo thành đôi dép để tiếp tục đi. Khi áo 
khoác đó nóng lên, thì đến con trai của mình đang cột ở ngang thắt lưng cũng không 
còn thương tiếc, liên đặt đứa con mình cho năm tp xuống phía dưới đất, đứa bé bị sức 
nóng làm cho bị đau khổ, và người phụ nữ giảm lên đứa bé để nương nhờ đi trên con 
đường nguy hiểm hẻo lánh. Cuối cùng người phụ nữ này và đứa bé phải bị chết trên 
con đường gian khổ. 


Chính như vậy, gọi là Sắc bị tiêu hoại trên con đường hẻo lánh nguy hiếm. Bậc 
trí tuệ nên hiệu biệt về Sắc bị tiêu hoại vừa nêu trên. Nêu kêt hợp với sự bị tiêu hoại, 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 97 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





gọi là Sắc bị tiêu hoại, có rất nhiều trường hợp xảy ra, như trường hợp bị tiêu hoại do 
bởi lạnh và nóng, như vừa được giải thích. 


Vedanàkhandhaniddesa - Thọ Uẫn Xiến Minh 


“Vedanàkkhandhaniddesàdìsu hetthàvuttasadisam pahàya apubbameva vanna-yIssàma. 
Yàkàc vedanàt catubhùmikam vedanam pariyàdiyat. Sukhà vedanàfd àdìm 
atìtàdivasena nidditthavedanam sabhàvato dassetum vuttànìtI.” 


Nguyên câu này sẽ được giải thích phần Thọ Uẩn một cách tuần tự tiếp theo của 
Sắc Uấn trong phần Uẩn Phân Tích. Nhà chú giải của bộ Phân Tích giảng giải rằng: 


“Bhagavà” — Đức Thế Tôn sau khi chấm dứt khải thuyết phần Sốc Uẩn thì liền 
tiếp theo là khải thuyết phần Thọ Uẩn, với lời vẫn hỏi như sau: 


“Katarno vedanàkkhandho” — Trường hợp như thế nào gọi là Thọ Uẩn? Thuyết 
giải là: “Yàkàci vedanà” — Thọ thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Thọ thuộc nội phần 
hay Thọ ngoại phần. Thọ thô thiển hay Thọ vi tế. Thọ xấu hay Thọ tốt. Thọ trong 
chỗ gần hay Thọ trong chỗ xa. Tập hợp tất cả lại vào trong một chỗ, Như Lai gọi là 
Thọ Uán. 


Có lời giải thích là luồng Phật ngôn giảng thuyết về Thọ Uẩn, là nói tổng quát 
về Thọ trong cả Tứ Địa Giới (Bhờzzi). Đức Thế Tôn lập ý chỉ vào Lạc thọ, Khổ thọ, 
Hý thọ, Ưu thọ, và Xả thọ. Tất cả Thọ này phát sanh từ nơi xúc chạm của Nhãn Thức, 
Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, và Ý Thức. 


Nhà chú giải đề cập về Thọ với câu phân giải nắm giữ lẫy là: “Pháp thường 
nhiên nào thọ lãnh Cảnh, Pháp thường nhiên đó gọi là Thọ.” Hành động thọ lãnh 
Cảnh dẫn đến sự an lạc gọi là Thọ Lạc. Hành động thọ lãnh Cảnh dẫn đến sự khổ đau 
gọi là Thọ Khô. Hành động thọ lãnh Cảnh dẫn đến sự không khô, không lạc, không 
hy, không ưu, gọi là Thọ Xả. 


“Aithi kày¡ikà cetasikà sukhà vedanà” — Hành động thọ lãnh Cảnh dẫn đến sự an 
lạc hoặc sự khổ đau, cả hai trường hợp Thọ này kết hợp hiện hành trong Thân cũng có 
và hiện hành trong Tâm cũng có. “Adukkharmasukhàpana” — Tuy nhiên, Xả Thọ, hành 
động thọ lãnh Cảnh không thê tìm thấy được Khô Lạc nếu đề cập theo phương thức 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 98 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





nương nhờ vào các Thanh Triệt (sắc thần kinh) như có Nhãn Thanh Triệt, v.v... thì 
cũng được gọi là có được kết hợp cả về Thân và Tâm. 


“Sabbàp¡ kàyikà” — Vượt qua phần Thọ kết hợp trong Thân và trong Tâm, Thọ 
được kết hợp trong Thân là Dục Giới. Khổ Thọ kết hợp trong Tâm cũng là Dục Giới, 
nhưng Lạc Thọ kết hợp trong Tâm chung quy trong Tam Địa Giới (Bhàm¿ — Cõi) là 
Dục Giới, Sắc Giới, và Vô Sắc Giới. Xả Thọ kết hợp trong cả Tứ Địa Giới. Và Thọ 
gọi là Thọ thô thiển, là Thọ thành Bắt Thiện kết hợp với tư lự băn khoăn và có quả dẫn 
đến việc khô đau và tội lỗi. Thọ thành Thiện và Vô Ký gọi là Thọ vi tế. 


Một trường hợp khác, Khổ Thọ gọi là Thọ thô thiên vì lẽ cho quả không tốt đẹp 
và dẫn đến sự khổ đau. Lạc Thọ là hành động thọ lãnh cảnh an lạc, gọi là Thọ vi tế. 
Tương tự như thế, Xả Thọ cũng gọi là Thọ vi tế vì lẽ Xả Thọ là thọ lãnh Cảnh tốt đẹp. 


“SukhampL uppaJjamaànam” — Một cách xác thực, Lạc Thọ, sự an lạc khi phát 
sanh được so sánh ví như có người đem nước đến tưới mát mái ngói đang nóng, làm 
cho mái ngói nóng đó cũng trở lại nguội mát đi. 

Khổ Thọ, khi phát sanh được ví như có người đem bó đuốc lửa được làm bằng 
cỏ châm vào mái nhà cho cháy thành tro, sáng rực với ngọn lửa thiêu đốt tàn phá. 
Khổ Thọ gọi là Thọ ty liệt. Lạc Thọ và Xả Thọ gọi là Thọ thanh cao. Thọ Bất Thiện 
gọi là Thọ xa, Thọ Thiện gọi là Thọ gần. 


Một trường hợp khác, phân tích ra thì Thọ Bất Thiện được chia thành hai trường 
hợp: (1) Thọ Bất Thiện câu hành với Tham và (2) Thọ Bất Thiện câu hành với Sân. 
Vượt qua cả hai loại Thọ Bất Thiện, Thọ Bất Thiện câu hành với Tham, gọi là Thọ xa 
và Thọ câu hành với Sân, gọi là Thọ gần. 

Đến đây, xin được chấm dứt trong phần Thọ Uẩn xiển minh, một cách tóm lược 
chỉ có bấy nhiêu. 


Saññãkhandhaniddesa - Tưởng Uấn Xiến Minh 
Tiếp theo sẽ giảng giải một cách tuần tự phần 7ưởng Uẩn. Trong Tưởng Uẩn, 
Đức Thế Tôn thuyết giảng với lập ý vấn hỏi: 
“Katamo sannàkhandho” — Trường hợp như thế nào gọi là Tưởng Uẩn? Thuyết 


giải là: “Yàkdc¡ sannà” — Tưởng thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Tưởng thô thiên hay 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 99 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Tưởng vi tế. Tưởng ty liệt hay Tưởng thanh cao. Tưởng trong chỗ gần hay Tưởng 
trong chỗ xa. Tập hợp tất cả lại vào trong một chỗ, Như Lai gọi là Tưởng Uẩn. 


Luông Phật ngôn được thuyết giảng về 7ởng Uẩn một cách tóm lược chỉ có 
bấy nhiêu. 


Nhà chú giải, người sắp bày làm cho phá tan sự sỉ mê (Sznohavinodanì), phát 
tâm giảng giải một cách sâu rộng, khởi sự là: 


“Vàkàc¿ sannà” — Một loại Tưởng bao hàm hết tất cả, Tưởng chung quy trong 
cả Tam Địa Giới (Bhờzn — Cõi), gọi là Tưởng thuộc quá khứ, hiện tại, và vị lai. Ý 
nghĩa chính của việc khải thuyết trình bày cả ba Tưởng nhằm mục đích cho thấy ý 
chính về Tưởng, thật không phải chỉ có trong quá khứ, thường hiện bày luôn cả hiện 
tại và vị lai. Tưởng thường phát sanh từ sự xúc chạm, chăng hạn như Nhãn Xúc, có 
Vật (rú căn) tương tự với Thọ. Tưởng có sáu trường hợp, đó là Ý Thức trong Sắc, Ý 
Thức trong Thinh, Ý Thức trong Khí, Ý Thức trong Vị, Ý Thức trong Xúc, Ý Thức 
trong sự vật sẽ được hiểu biết ở trong tâm. 


Với lời nói cuối cùng, bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ, nên hiểu biết 
về Tưởng Uẩn cũng tương tự như phần đề cập đến Thọ Uẩn, và chỉ có sự sai khác là 
đổi từ ngữ giữa Thọ và Tưởng. 

Thọ được định nghĩa là thọ hưởng lấy Cảnh. Tưởng được định nghĩa là ý thức, 
nhận thức, xác định, hiểu biết lấy Cảnh, và Cảnh đó là Cảnh Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, 
và Pháp, tương tự như trong lời giải thích của Tưởng Uẩn. 


Đên đây, xin được châm dút trong phân 7Tởng Uán xiên mình, một cách tóm 
lược chỉ có bây nhiêu. 


Sankhàrakkhandhaniddesa —- Hành Uẫn Xiến Minh 


Tiếp theo sẽ giảng giải một cách tuần tự phần Hành Uẩn. Trong Hành Uẩn, 
Đức Thế Tôn thuyết giảng với lập ý vấn hỏi: 

“Katamno sankhàrakkhandho” — Trường hợp như thế nào gọi là Hành Uẩn? 
Thuyết giải là: “Ykàc¿ sannà” — Hành thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Hành thô thiên 
hay Hành vi tế. Hành ty liệt hay Hành thanh cao. Hành trong chỗ gần hay Hành trong 
chỗ xa. Tập hợp tất cả lại vào trong một chỗ, Như Lai gọi là Hành Uẩn. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 100 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Luông Phật ngôn được thuyết giảng về Hành Uẩn và đến đây, xin được chấm 
dứt trong phần Hành Uẩn xiển minh, một cách tóm lược chỉ có bấy nhiêu. 


Viññãnakkhandhaniddesa - Thức Uẫn Xiến Minh 


Tiếp theo sẽ giảng giải một cách tuần tự phần Thức Uẩn. Trong Thức Uẩn, 
Đức Thế Tôn thuyết giảng với lập ý vẫn hỏi: 


“Katadmno vinnànakkhandho” — Trường hợp như thế nào gọi là Thức Uẩn? 
Thuyết giải là: “Yzưn kinci vinnànam” — Một loại Thức được huân tập hiện hành một 
cách tốt đẹp trong Tứ Địa Giới, là Cõi Dục Giới, Cõi Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới, và 
lãnh vực Siêu Thế. Và những loại Thức có trong vị lai và hiện tại. Thức nương nhờ 
vào cả năm Thanh Triệt (rhẩn kinh), có Nhãn Thanh Triệt và Ý Thức. Với những 
Thức hiện bày như thế, tập hợp tất cả Thức một cách thích hợp vào nhau, gọi là Thức 
Uán. 


Trình bày việc giải thích trong 7c Uẩn một cách tóm lược, chung quy lại chỉ 
có bấy nhiêu, được gom vào nhau với năm trường hợp. 


Nhà chú giải có đê cập điêu tỷ dụ vê Ngũ Uân một cách rộng rãi như sau: 


“Rùpam phenupindoviya” — Sắc Uẫn được ví như bọt nước. Bọt nước rất nhanh 
bề vỡ và tiêu hoại. “®àpzzn evam eva” — Sắc Uẫn này cũng rất nhanh bể vỡ và tiêu 
hoại tương tự với tỷ dụ trên. “Yz/hà hí phenupindo” — Một cách xác thực, bọt nước 
không thể nào tìm kiếm được sự bền vững. “Nissàrzzm eva” — Sắc Uẫn này cũng 
không thê nào tìm kiếm được sự bền vững vì lẽ không có sự thường tồn, không có sự 
trường cửu, và không có thành một bản ngã như điều tỷ dụ nêu trên. 


“Yatha ca” — Một trường hợp khác, với bọt nước cho dù có người sẽ nghĩ đến 
thực hiện cho thành một vật liệu đề sử dụng vào một sự việc nào, thì cũng không thể 
thực hiện được. Bắt luận sắp đặt vào một thời gian nào cũng vẫn hiện bày trạng thái 
của sự tiêu hoại hủy diệt ngay thời điểm đó. Điều tỷ dụ như thế nào thì “Wiccam và 
dhuwam và ” ở Sắc Uẫn, cũng không thể tin rằng là thường tồn, rằng là hiện hữu, và sẽ 
chấp lấy rằng đây là Ta, là Tự Ngã, là bản thể của ta được. 


“Aniccam dukham và” — Sắc Uẫn luôn dị thường biến tướng, không thường 
hằng được bởi do theo Pháp thường nhiên, không phải là của Tự Ngã, sẽ có được sự 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 101 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





tốt đẹp cho dù chỉ là một chút ít cũng không có được. “Penupindusadisaià” — Với 
nhân như thế, thực tính của Sắc Uấn, bậc trí tuệ nên hiểu biết điều tỷ dụ Sắc Uẫn ví 
như bọt nước. 


Một trường hợp khác, bọt nước có rất nhiều loại lớn nhỏ, trở thành nơi nương 
nhờ rất nhiều đối với tất cả chúng sanh ở trong sông nước, mà không thể ước lường 
được. “Sappàdìnam àvàso” — Chắng hạn trở thành nơi nương nhờ của loài rắn độc. 
Nội phần của Sắc Uẫn trở thành nơi nương nhờ rất nhiều của loài giòi tửa sâu bọ, theo 
ước chừng của bậc Thầy Axàlê thì hạn định được 80 loại giống, có được xác định 
trong nội phần của Sắc Uấn, hiện bày tại nơi nhà vệ sinh là trú xứ sản sinh ra, là nơi 
sanh trưởng, trở thành nơi bố úy tử, là trú xứ của tật bệnh đối với tất cả mọi chúng 
sanh, thường phải bị sanh giả đau chết. Trong nội phần của Sắc Uấn, mọi chúng sanh 
sẽ không thể đi đến chỗ nào khác, thường phải nương nhờ vào, tương tự ở trong bọt 
nước. 

Đầu tiên, bọt nước có khoảng chừng bằng lá cây sơn chi rơi rụng, một cách tuần 
tự lâu đài được lớn dần lên, có đến một do tuần, hai hay ba do tuần, cho thấu đến một 
trăm do tuần là rất nhiều. Việc này có trạng thái được so sánh như thế nào, thì Sắc 
Uẫn cũng có tỷ dụ ví như bọt nước vậy. 


Một trường hợp khác, ngay cả Sắc Uấn sẽ có được bền vững, không được biết 
về bệnh tật, dẫn đến sự tử vong thích hợp với thời gian hiện hữu ước chừng một trăm 
năm vì thọ mạng diệt. Sự việc con người có được tuôi thọ nhiều hơn trăm năm, không 
biết đến bệnh tật, quả thật vậy, không thê có được nhiều. 


“Vathà pana pubbulo” — Sắc Uẫn được ví như bọt nước. Bọt nước không thê 
tìm kiếm được sự bền vững. “Agzyjpago” — Có trạng thái dẫn đến người đụng vào 
sẽ bể vỡ và tiêu hoại tức thì. Sắc thân của tất cả chúng sanh cũng được so sánh ví như 
bọt nước. “Nz ciraghaihiiiko” — Và nên ghi nhớ, bọt nước khi bị làn sóng nhồi đến, 
đụng chạm vào thì sẽ bị tiêu hoại và tan biến đi một cách mau lẹ. 


“Sannàpi marìcisadisà” — Về phần Tưởng Uấẫn được so sánh như một ảo ảnh. 
Ảo ảnh hiện bày đối với người đứng thăng ở đăng xa, nhưng khi đi đến gần, thì biến 
mất không còn hiện bày. Tưởng là hành động từ ý thức nghĩ tưởng, ví như tất cả mọi 
sự vật đều có màu xanh lá cây và thường làm cho phải cãi vã lẫn nhau. 


“Sankhàràp¡” — Về phân Hành Uân được so sánh, ví như cây chuôi vì lẽ tât cả Hành 
không được thường tôn, là sự việc dẫn đến sự đau khô và không phải là của Ta. Với 


TÁC GIÁ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 102 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





một đám đông người sẽ dẫn đến cây chuỗi với ý nghĩ răng cây chuỗi có lõi, như thế, sẽ 
làm thành cây đà, cây cột, và cái then cửa, sẽ làm được thành tựu nhiêu lợi ích đôi với 
con người, quả thật, không thê có được như vậy. 


Với việc tỷ dụ như thế, thì tắt cả Hành Uần, con người có ý nghĩ rằng được kết 
hợp với thực chất, cố gắng trang hoàng và tô điểm với y phục áo quân, với vật trang 
sức cùng với ý nghĩ rằng tất cả Hành này sẽ dẫn đến sự an lạc lâu dài. Và Hành Uấn 
cũng không thể tìm kiếm có được thực chất tương tự như điều tỷ dụ vừa nêu trên. 


“Vinnànampi” — và phần Thức Uần có được ví dụ như Hoàng Hậu Màyà, thực 
hiện hành động xử sự với Tâm Từ Ái, làm cho bao nam giới phải đem lòng mê say, và 
điều tỷ dụ về Hoàng Hậu Màyà như thế nào, thì Thức Uẫn cũng phỉnh gạt tắm lòng 
chúng sanh cho phải bị mê lầm như điều tỷ dụ vừa nêu. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên quản xét Ngũ Uấn theo trạng thái vừa được 
giảng giải trong phần Uẩn Phân Tích một cách tóm lược, chung quy lại chỉ có bấy 
nhiêu. 


ÂVYATANAVIBHANGA - XỨ PHẦN TÍCH 


dan tadanantaram äyatananiddese suttantabhãalanyam yãäva desento dvä- 
dasayatananmI cakkhvayatanam rũpãyatananti adimaha.” 


Nguyên câu này sẽ được tiếp tục giải thích trong phần Xứ Phân Tích, tiễn hành 
sự việc là “Su/anabhàjanìyam dassento” — Thầy chú giải khi trình bày phân tách câu 
trong phần Xứ xiển minh, với khả năng từ câu phân tách theo phần Kinh Tạng, đưa lên 
phần câu đầu đề là: “2uàdøsàya/anàni - Thập Nhị Xứ,” Xứ có 12 trường hợp là: 


1l. Cakkhvàyatanam — Nhãn Xứ 2._ Rùpàyatanam —- Sắc Xử 

3. Sofàyafanam — Nhĩ Xứ 4. Saddàyatanam — Thĩnh Xứ 

53. Ghànayafanam-— Tỷ Xứ 6. _ Gandhàyatanam — Khí Xứ 

7. Jivhàyatanam — Thiệt Xứ 8... RÑasàyafanam — VỊ Xứ 

9.. Kàyàyafanam — Thân Xứ 10. Phofthabbàyatanam — Xúc Xứ 
11. Manàyatanam — Ý Xứ 12. Dhammmàyatanam — Pháp Xứ 


Nhãn Xứ có thực tính việc thấy sắc. Nhĩ Xứ có thực tính việc nghe âm thanh. Gọi là 
âm thanh do bởi lời nói phát ra ở nơi người đang nói. Tỷ Xứ có thực tính việc hít ngửi 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 103 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





khí hơi, vui thích trong khí hơi, lẫy khí hơi làm Cảnh. Thiệt Xứ có sự hiểu biết các 
thực vị ở nơi cái lưỡi. Thân Xứ là thân vui thích việc xúc chạm làm đối tượng. Gọi là 
Thân bởi thành lãnh địa phát sanh, là thành nơi tích lũy của tất cả Pháp, là chỗ đáng 
phải ghét bỏ, như là sợi tóc. Ý Xứ là tên gọi của Tâm vì có sự hiểu biết tất cả Pháp 
được thọ ý giữ lẫy trạng thái tự bản ngã, và thọ ý tất cả Pháp như có Nhãn, v.v... Việc 
gọi tên là Xứ là vì thành nơi phát sanh, trú xứ, nơi khởi lên, nơi hiện hành với phận sự 
của Y. 


Ý có dụng nạp Cảnh theo phận sự chức năng từ nơi Ý. 
Nhãn dụng nạp Cảnh là Sắc, Sắc là cảnh của Nhãn. 
Nhĩ dụng nạp Cảnh là Thinh, Thình là cảnh của NhT. 
Tỷ dụng nạp Cảnh là Khí, Khí là cảnh của Tỷ. 

Thiệt dụng nạp Cảnh là VỊ, VỊ là cảnh của Thiệt. 
Thân dụng nạp Cảnh là Xúc, Xúc là cảnh của Thân. 

Ý dụng nạp Cảnh là Pháp, Pháp là cảnh của Ý. 


Bậc trí tuệ nên có tác ý xác định rằng sự việc nào hiện bày, sự việc nào thọ ý 
duy trì trạng thái tự nơi bản ngã, chính sự việc đó gọi là Pháp, và từ ngữ Pháp 
(dhammna) phân tách ra thì có rất nhiều nghĩa sai khác nhau. 


Từ ngữ Pháp cũng có vải nơi dịch là “Thọ ý đuy trì chúng sanh không cho đi 
vào Khổ Thủ, không cho đi đến Địa Ngục.” Từ ngữ Pháp cũng có vài nơi dịch là 
“Thọ ý duy trì và hiện bày trạng thái của mình.” Từ ngữ Pháp dịch rằng, “Thọ ý duy 
trì chúng sanh không cho đi vào Khổ Thú, không cho đi đến Địa Ngục.” Có hai thể 
loại Pháp, đó là Pháp Học (Pariyadtidhamma) và chín Pháp Siêu Thể 
(Navalokuttaradhamna). Từ ngữ Pháp dịch rằng, “Thọ ý duy trì trạng thái của 
mình, ” là tất cả chúng sanh đang hiện hữu trong lẽ thường tình của thế gian. Từ ngữ 
Pháp dịch rằng, “hiện bày,” là phù căn của sự vật (không thuộc nơi Tâm), đến hiện 
bày làm thành Cảnh đối với Tâm. 


Từ ngữ Pháp Xứ sẽ không nằm trong ý nghĩa của Pháp Học và chín Pháp Siêu 
Thế. Từ ngữ Pháp trong Pháp Xứ với mục đích là trú xứ, là nơi không có tâm, không 
có ý, nhưng lại đến hiện bày với Tâm. Từ ngữ Xứ mà trước tiên như được gọi tên là 
Nhấn Xứ, từ ngữ Xứ được dịch là rộng lớn, là tỏa rộng ra, là thành nơi xuất sanh, là 
thành cái giếng, là thành nơi trú ngụ. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 104 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





\4 nghĩa của lời dịch “rộng lớn” được giải thích là: “Việc huân tập hiện hành 
trong vòng sanh tử luân hồi sẽ không thể nào tìm kiếm ra được chỗ thi chỗ chung, 
vòng sanh tử luân hồi này cho dù sẽ trở thành người được vượt qua, cũng không thể 
nào thấy được chỗ nào là khởi đâu và nơi nào là điển cuối cùng. Khi nào khổ đau 
trong cảnh đáng thương vẫn chưa được vượt qua, thì khi đó vòng sanh tử thường dắt 
dẫn chúng sanh đi theo việc huân tập hiện hành. ” 


Với nhân như thế, mới được gọi là Xứ. Nhấn Xứ là trú xứ xuất sanh của Nhãn. 
Và Xứ trong tất cả Xứ còn lại, như là Nhĩ Xứ v.v... và Pháp Xứ là điểm cuối cùng, bậc 
trí tuệ nên hiểu biết cũng có một ý nghĩa tương tự với từ ngữ Xứ trong Nhãn Xứ. 


Bậc Đại Phúc (Puzzaràsì) khải thuyết Diệu Pháp với Thập Nhị Xứ được phân 
chia ra làm hai, với ó Xứ thuộc nội phần và ó Xứ thuộc ngoại phần. Sáu Xứ nội phần 
là: (1) Nhãn Xứ, (2) Nhĩ Xứ, (3) Tỷ Xứ, (4) Thiệt Xứ, (5) Thân Xứ, và (6) Ý Xứ. Sáu 
Xứ ngoại phần là: (1) Sắc Xứ, (2) Thinh Xứ, (3) Khí Xứ, (4) Vị Xứ, (5) Xúc Xứ, và 
(6) Pháp Xứ. 


“Pathamarn desitàni” — Trước tiên là Sáu Xứ nội phần, với hai trường hợp Xứ 
nội phần đầu tiên là Nhãn Xứ và Nhĩ Xứ. Bậc Thầy Giáo Chủ bố thí Diệu Pháp trước 
tất cả Hội Chúng “8ahùpakàrartà” vì cả hai Xứ này là Nhấn Xứ và Nhĩ Xứ có rất nhiều 
ân đức, với trạng thái làm thành nhân sẽ cho có được việc Quán Kiến Chí Thượng 
(Dassanà-nuftariya) và Thính Linh Chí Thượng (Savanànuffariya). 


Sự việc của Quán Kiến Chí Thượng là hành động được thấy, được nhìn xem 
những sự việc thanh cao tốt đẹp, và không thể tìm kiếm chỗ nào khác để được nhìn 
xem tốt đẹp hơn nữa. Sự việc của Thính Linh Chí Thượng là hành động được lắng 
nghe âm thanh thanh cao tốt đẹp, và không thê tìm kiếm chỗ nào khác để được lắng 
nghe âm thanh tốt đẹp hơn nữa. 


Có lời giải thích của các Thầy Axàlê cho được rõ biết về Quán Kiến Chí Thượng 
và Thính Linh Chí Thượng như sau: 


“IJ4hekacceo” — Có vài nhóm người trong thế gian này, khi khởi tâm chỉ là khởi 
sự trông thấy một nữ nhân có sắc mỹ lệ và thấy được tất cả sự vật ở thế gian giả định 
này đều là kiết tường đối với con mắt. Với hành động được gặp gỡ và nhìn thấy như 
thế, không thể nào gọi là thanh cao vì lẽ khi nhìn thấy một nữ nhân có sắc mỹ lệ 
thường huân tập hiện hành làm cho phát sanh sự tham đắm, làm nhân sẽ cho lần quân 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 105 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





ở trong vòng sanh tử luân hồi. Với nhân như thế, hành động này không bao hàm ý 
nghĩa của sự thanh cao tốt đẹp với tất cả sự vật hiện bày ở trong thế gian này. Và hành 
động bảo rằng người được nhìn thấy sự việc mà không có sự việc nào tốt hơn nữa, đó 
là người trong thế gian này có đức tín thành khi được nhìn thấy ảnh tượng và bảo tháp, 
đức tánh Đại Giác Ngộ và được nhìn thấy chư tỳ khưu Tăng. Chính như vậy, gọi là 
Quán Kiến Chí T' hượng, và sẽ không có thể nhìn thấy sự việc nào khác có được tốt đẹp 
hơn nữa. 


“Annam dassanam hi” — Vì việc nhìn thấy sự việc nào khác, như là nhìn thấy 
một nữ nhân có sắc mỹ lệ thường hiện hành, làm cho người nhìn thấy phải bị rơi vào 
vòng lân quân của vòng sanh tử luân hồi, và thường hiện hành dẫn đến sự khổ đau vì lẽ 
làm cho tâm tánh của người có được sự vui thích khoái lạc trong vòng ái luyến dục 
vọng, sẽ là con đường dẫn đến Khổ Thú. 


Việc nhìn thấy hình ảnh tượng và bảo tháp, đức tánh Đại Giác Ngộ và chư tỳ 
khưu Tăng là nhân sẽ làm cho phát sanh đức tin, và chính đức tin này sẽ dẫn đến Thiên 
Giới. Với nhân như thế, được gọi là Quán Kiến Chí Thượng, sẽ không có thê nhìn 
thấy một sự việc nào khác có được tốt đẹp thanh cao hơn nữa. 


Hành động nơi người được nhìn thấy bảo tháp với tâm thành tín thường làm cho 
phát sanh sự hoan hý, khiến cho toàn thân được bay bồng lên, ví như nàng Kzàr› là 
người ở phương xa, có nội dung như sau: 


“Tam cetiyam” — Có một bảo tháp được rất nhiều người bày tỏ lòng tôn kính 
đảnh lễ trong ngày bố tát, và với nàng Kumàrì cũng không ngoại lệ. Khi nàng nhìn 
thấy ánh sáng của ngọn đèn mà mọi người đang duy trì gìn giữ lấy trong sân bảo tháp 
đang hiện bày, thì phát tâm kết hợp với sự suy nghĩ tín thành, ước muốn để được thực 
hiện việc tôn kính cúng dường. Nàng đi vào thưa với Mẹ Cha rằng: “Amma tàtà” — 
Kính thưa Cha Mẹ, con ước muốn được đi thực hiện việc tôn kính cúng dường đến bảo 
tháp. ” 


Mẹ Cha của cô dạy bảo: “Đây không phải là thời gian mà con muốn thực hiện. 
Bây giờ đã là chiêu tối và sẽ bước vào đêm, vả lại, con là con gái. Kumàrì nè, hãy 
khoan vội đi, hãy để thời gian rạng sáng, mới nên đi đảnh lễ tôn kính.” Cha Mẹ nàng 
nói dứt lời, ra khỏi nhà với vật lễ tôn kính cúng dường ở trên tay, đi đến sân bảo tháp, 
và bảo nàng Kumàrì ở lại coi chừng nhà. Cha Mẹ nàng vẫn còn đang bước đi trên 
đường lộ và vẫn chưa đến bảo tháp. Lúc bấy giờ, nàng Kumàrì đứng ở giữa khoảng 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 106 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





trồng của sân nhà, hướng mắt dõi nhìn về bảo tháp xem vật lễ cúng đường được sắp 
bày nơi sân bảo tháp. Ở nơi nàng hiện bày với tất cả tâm thành tín tột cùng, với trái 
tìm đập nhộn nhịp, với nổi lòng hoan hỷ. Nàng Kumàn luôn tưởng nhớ đến Ân Đức 
Phật, và do mãnh lực của sự hoan hỷ dẫn đến toàn thân của nàng bay bồng lên và bay 
đến sân bảo tháp trước cả Cha Mẹ của nàng.” 


Nương vào nhân như thê, mới nói răng hành động của việc được thây bảo tháp 
với tâm tín thành, gọi là Quán Kiến Chí Thượng, và không thê có sự việc được nhìn 
thây với con mắt ở sự vật nào khác có được thanh cao như vây. 


Hành động được nhìn thấy Chư Tăng cũng được tính vào phần Quán Kiến Chí 
Thượng vì việc nhìn thấy Chư Tăng với tâm tín thành sẽ ngăn chận hết bao tật bệnh về 
con mắt trong kiếp vị lai. Ngoài ra hành động được nhìn thấy Chư Tăng với tâm tín 
thành sẽ làm duyên cho thành tựu Phật Độc Giác, ví như vị Phật Độc Giác có tên gọi là 
SØrnanassa, có nội dung như sau: 


“mastmmm bhudduppàde” — Vào thời kỳ Giáo Pháp của Đực Phật chúng ta, có 
một vị là tiền thân Độc Giác Phật tên gọi là Somanassa, lúc bấy giờ đang sanh vào 
trong lãnh địa của loài chim cú, nương nắu ở tại một cây gân núi có danh xưng là núi 
Vediyaka. Khi đó, Đức Phật cùng chư tỳ khưu đang du hành thanh tịnh trong đời sống 
Thánh Đạo, đến thời gian thích hợp cùng với Chư Tăng thực hiện việc trì bình khất 
thực. Chữn cú bay ra khỏi tổ, được nhìn thấy Chư Tăng, thì khởi tâm tín thành kết hợp 
với sự yêu kính, bay đi theo đến từng căn nhà. Khi Đức Phật thọ ý thành tựu phận sự 
khất thực, chữm cú quay trở về đến cửa hang núi Vediyaka, uốn cong đôi cánh thực 
hiện việc đảnh lễ tôn kính xong, liên bay về tổ. 


“Athekadivasưm” — Rồi đến một ngày, Đức Thể Tôn du hành khất thực cùng rất 
đông chư tỳ khưu, đi vào làng khát thực rôi quay trở ra, chìm cú cũng bay xuống nên 
đất, rồi cùng bước đi theo tới chân núi Vediyaka. Khi đến cửa hang núi, bậc Thây 
Siêu Xuất thế gian tỏ ý ngôi xuống ở ngay gần cửa hang động, và chư tỳ khưu Tăng 
cũng tuần tự ngôi xuống đoanh vây Đức Từ Phụ, làm cho không còn con đường ẩi vào 
cửa hang. “Tam disvà” — Chừm cú nhìn thấy với tâm thành tín, cúi đầu xuống phía 
dưới cánh thực hiện việc tôn kinh đảnh lễ ngay trước mặt bậc Thầy Giáo Chủ cùng với 
chư t khưu Tăng. “Sitam katvà” — Đức Phật hé mỉm miệng cho hiện bày làm nhân để 
cho khải thuyết Pháp thoại. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 107 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Therena puttho” — Trưởng Lão Ànanda khi nhìn thấy Đức Phật hiện bày sự hé 
mửm miệng. “Anjalim katvà” — Liên bày tỏ việc chắp tay thể hiện sự tôn kính cúi xuống 
đảnh lễ, rồi tác bạch: “Bhante Bhagavà” — Kính bạch Đức Thế Tôn. “Nukho” — Đệ tử 
kết hợp với sự hoài nghỉ, kính xin được tác bạch vấn hỏi với nhân nào Đức Thế Tôn 
hiện bày hé mửn miệng, với trạng thái như thế thể hiện mối nhân quả liên quan trong 
trưởng hợp nào ?” 


Bậc Thầy Giáo Chủ khải ngôn Diệu Pháp: “Passànanda” — Xem này Ànanda, 
hãy nhìn xem kiếp sống loài chỉm cú đang hiện bày ngay trước mặt. Trưởng Lão 
Ànanda tiếp nhận Phật ngôn và đáp lời: “Passàmi bhante” — Kính bạch Đức Thể 
Tôn, đệ tử đã được nhìn thấy chỉm cú. “Atha Bhagavà” — Tiếp theo đó, Đức Thể Tôn 
giải thích: “Somanassa nàma” — Vào trong thời vị lai, chữn cú này sẽ được giác ngộ 
thành Độc Giác Phật có danh xưng là Sormnanassa vì có tâm hoan hỷ với Nhự Lai và 
chư tỳ khưu Tăng, có tâm yêu kính chư tỳ khưu Tăng ngay trong kiếp hiện tại, là một 
tiền hạnh vận (pubbavàsanà) trong thời vị lai.” Vừa dứt lời, Đức Từ Phụ đi vào trong 
hang núi Vediyaka và lấy Thánh Đạo làm việc duyệt ý theo truyền thống Chư Phật. 
Chim cú quay trở về trú xứ của mình, thích hợp với thời gian thọ mạng diệt, thì đi tục 
sanh về Thiên Giới và thọ hưởng Thiên sản lâu dài. 

“Tasmà veditabbà” — Với nhân như thế, Đức Phật bi mẫn khải thuyết Nhãn Xứ 
trước tiên, làm nhân cho việc Quán Kiến Chí Thượng được hiện bày, là việc thấy thanh 
cao, và không có việc thấy nào khác thanh cao hơn nữa. Vì lẽ không có cận y, nhưng 
vẫn được thành Tiên Hạnh Vận, và tiếp theo khải thuyết N7 Xứ cũng hiện hành tương 
tự làm cho chúng sanh có được 7n h Linh Chí Thượng. Tuần tự nối tiếp theo, Đức 
Phật khải thuyết hết tất cả Xứ cho đến Pháp Xứ là Xứ cuối cùng. 


Chấm dứt nội dung một cách tóm lược về phần Xứ Phân Tích. 


DHÄTUVIBHANGA - GIỚI PHÂẦN TÍCH 


“Idãm tadanantaram dhãtuvibhange sabba dhatuyo chahI chahI dhãtuhi sankhipitva thi 
chakkehI suttantabhajaniyam dassento cha dhatuyoti adimaha Tattha chat 
øananaparicchedot.” 


Nguyên câu này sẽ được tiếp tục giải thích trong phần Giới Phân Tích, tiễn hành 
sự việc tuần tự theo phần Xứ Phân Tích, Đức Phật khải thuyết phần Giới Phân Tích. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 108 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


Trong Giới Phân Tích, Đức Phật thuyết giảng về bộ Sáu của Giới 
(dhàtuchakk4) là sự tập hợp về Giới thành từng bộ Sáu, với ba bộ Sáu. Tuy nhiên, sẽ 
tính vào nhau thành Thập Bát Giới, trước tiên là sắp xếp theo Giới nội phần và Giới 
ngoại phần, thuyết kết hợp lại thành bộ Ba, là tập hợp theo từng ba Giới, đầu tiên là 
Nhãn Giới, Nhãn Thức Giới, và Sắc Giới, cuỗi cùng là Ý Giới, Ý Thức Giới, và Pháp 
Giới. 


Chấm dứt nội dung một cách tóm lược về phần Giới Phân Tích. 


SACCAVIBHANGA - ĐẺ PHÂN TÍCH 


“Tadanantaram” — Một cách tuần tự, Đức Phật khải thuyết về phần Đề Phân 
Tích gồm có cả bỗn thể loại. Tứ Thánh Để là Khổ Thánh Đề, Khổ Tập Thánh Đề, Khổ 
Diệt Thánh Đề, và Khổ Diệt Đạo Thánh Đề. 


Chấm dứt nội dung một cách tóm lược về phần Để Phân Tích. 


INDRIYAVIBHANGA - QUYÈÊN PHÂẦN TÍCH 


Một cách tuần tự, Đức Phật khải thuyết về phần Quyển Phân Tích, phân chia ra 
thành 22 thê loại của Quyên, gọi là Nhị Thập Nhị Quyên, với Nhãn Quyển là đầu tiên 
và cuối cùng là Cụ Tri Quyên. 


Chấm dứt nội dung một cách tóm lược về phần Quyển Phân Tích. 


PATICCASAMUPPADAVIBHANGA 
LIÊN QUAN TƯƠNG SINH PHẦN TÍCH 


Tiếp nối theo, Đức Phật lập ý khải thuyết phần Liên Quan Tương Sinh Phân 
Tích, là sự phân tích Pháp do nương vào nhau mà phát sanh và do nương vào nhau mà 
diệt mắt, do vậy, được gọi là Liên Quan Tương Sinh. 


Avijjã paccayäã sankhãäräniddesa 
Vô Minh Làm Duyên Hành Xiến Minh 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 109 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Bậc Thầy Giáo Chủ với lòng bi mẫn khải thuyết Phật ngôn, thuyết giảng phần 
Liên Quan Tương Sinh Phân Tích, là việc phần tích Pháp theo phương thức Lên Quan 
Tương Sinh với chỉ pháp đầu tiên là, “Avijjjà paccayà sankhàrà - Vô Minh duyên 
Hành.” Bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ, cần nên hiểu biết về Pháp Liên 
Quan Tương Sinh này, là trạng thái hiện bày của Duyên. 


Đức Phật thuyết giảng với từ ngữ “Sznkhàrà” — Tất cả Hành thường có, là do 
bởi Vô Minh làm duyên, là phát sanh từ Vô Minh: 


Thức phát sanh là do Hành làm duyên. 

Danh và Sắc phát sanh là do Thức làm duyên. 

Lục Xứ phát sanh là do Danh và Sắc làm duyên. 

Xúc phát sanh là do Lục Xứ làm duyên. 

Thọ phát sanh là do Xúc làm duyên. 

Ái phát sanh là do Thọ làm duyên. 

Thủ phát sanh là do Ái làm duyên. 

Hữu phát sanh là do Thủ làm duyên. 

Sanh phát sanh là do Hữu làm duyên. 

Lão Tử sâu bì khổ u não phát sanh là do Sanh làm duyên. 


“Evametassa kevalassa” — Khô Tập cùng phát sanh lên và hiện bày tất cả sự khổ 
đau, cũng được phát sanh tương tự với trường hợp như trên. 


Có lời vẫn hỏi, “Kasmà paneftha desefi”— Với nhần như thế nào, bậc Giáo Chủ 
lại khải thuyết Vô Minh là duyên đầu tiên trong Liên Quan Tương Sinh? Có lời giải 
thích như sau: “Đức Phật khải thuyết phần Vô Minh trước tiên là vì Vô Minh là nhân 
đâu tiên, là cội căn, là nguồn gốc, là nơi sắp bày tất cả Nghiệp Bắt Thiện, là nơi sẽ 
làm cho chúng sanh đi đến Khổ Thú. ” 


“Avjjàbhibhùto puftthujjano” — Vì lẽ vẫn còn là Phàm Phu, khi bị Vô Minh che 
lắp, thì thường thực hiện sự việc khổ đau bất khả hỷ, chỉ là dẫn đến sự tiêu hoại phát 
sanh đến với mình vì bị nóng nảy thiêu đốt bởi phiền não. Khi thực hiện các yếu tố 
tiêu hoại, thì thường sẽ phát sanh dẫn đến Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, và Bàng Sanh. 
Và một khi thực hiện các điều bất thiện sai khác nhau, như là việc sát đạo mà đã được 
thực hiện, thì cũng là tác nhân sẽ dẫn đến sự tiêu hoại, là sẽ cho phát sanh vào trong 
Khổ Thú. Và việc thực hiện Nghiệp sát đạo là cũng do nương vào Vô Minh. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 110 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Với nhân như thế, bậc Thầy Giáo Chủ khải thuyết đưa Vô Minh lên thành duyên 
đầu tiên, khải thuyết phần Vô Minh trước bởi vì tất cả Pháp có Hành, Thức, v.v... sẽ 
phát sanh lên được là do nương vào Vô Minh làm duyên, và người đón nhận sự khổ 
đau cũng do bởi Vô Minh, là nhân đầu tiên của tất cả mọi nhóm khổ đau, thích hợp với 
luồng Phật ngôn bi mẫn khải thuyết cho chư tỳ khưu như sau: “Awjjà upamissà 
sankhàrà ” — Tất cả Hành thường cận y với Vô Minh. 


Tất cả mọi người kết hợp với Ngũ Thủ Uẫn cũng do nương nhờ vào Vô Minh, có 
Vô Minh làm nhân đầu tiên, là Vô Minh hiện hữu trước thì Hành được phát sanh. 


Hành đã hiện hữu thì Thức được phát sanh. 

Thức đã hiện hữu thì Danh và Sắc được phát sanh. 
Danh và Sắc đã hiện hữu thì Lực Xứ được phát sanh. 
Lục Xứ đã hiện hữu thì Xúc được phát sanh. 

Xác đã hiện hữu thì Thọ được phát sanh. 

Thọ đã hiện hữu thì Á¡ được phát sanh. 

Ái đã hiện hữu thì Ngữ Tử được phát sanh. 


Một trường hợp khác, Đức Thế Tôn khải thuyết Diệu Pháp sắp bày Á¡ sẽ phát 
sanh lên đối với người ngu cũng do nương vào Vô Minh Triển Cái thỗng trị. Khi Vô 
Minh không còn thống trị, thì Ái cũng không có thể phát sanh lên được. Từ ngữ Vô 
Minh (Avij/à) tức là hành động không có sự hiểu biết, là không có trí tuệ. 


Có lời giải thích về từ ngữ Vô Minh được dịch là, “T4? cả sự việc mà các bậc trí 
tuệ không thê có được, là cả ba trưởng hợp xáu ác, với Thân hành ác, v.v... ` 


“Tam avindiyam vindati” — Pháp thưởng nhiên nào có sự việc mà bậc trí tuệ 
không đảng có, như có Thân hành ác, v.v... thì Pháp thường nhiên đó, gọi là Vô Minh. 


Một trường hợp khác, “Pháp thường nhiên nào có sự việc mà bậc trí tuệ nên 
được có, nhự là Thân hành thiện, v.v... thì Pháp thường nhiên đó được gọi là Vô 
Minh. ” 


Một trường hợp khác, “Pháp thường nhiên nào không được thực hiện tạo quả 
phước, là nhân quán xét các nhóm từ Uẩn, Xứ, Giới theo thực tính hoại diệt hiện bày, 
và không có thực hiện thực tính của cả Tứ Thánh Đề hiện bày cho thấy rằng là sự việc 
chắc thật, và không có thực hiện cho tất cả Quyền được hiện bảy tăng trưởng lên, 
Pháp thường nhiên đó được gọi là Vô Minh.” 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 111 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Một trường hợp khác, “Pháp thường nhiên nào làm cho chúng sanh trôi lăn 
trong Tứ Sản Địa, Ngũ Thú, và Tam Hữu, là việc sắp bày của bảy Thức, không thể tìm 
kiếm chỗ tận cùng, Pháp thường nhiên đó được gọi là Vô Minh. ” 


Một trường hợp khác, “Gọi là Vô Minh là vì làm cho chúng sanh trôi lăn theo 
thực tính của phần Nữ giới và Nam giới, không có sự hiểu biết theo Pháp Siêu Lý. ” 


Một trường hợp khác, “Gọi là Vô Minh là vì che khuất lấp lấy trí tuệ. ” 

Với lời nói giải thích Duyên, là do nương nhờ vào, rồi diễn biến hiện hành, và 
có Duyên làm thành việc nâng đõ. Tất cả Hành có Vô Minh ủng hộ, có Vô Minh giúp 
đỡ. Với nhân như thế, tất cả Hành có Vô Minh làm duyên, và Hành là Thiện và Bất 
Thiện tập hợp bài trí. Tuy nhiên, Hành được phân chia ra sáu thể loại như sau: 


I. Phúc Hành 2. Phi Phúc Hành 3. Bất Động Hành 
4. Thân Hành 5. Ngữ Hành 6. Ý Hành 


“Jme avÙjà paccayà” — Tất cả sáu loại Hành này có Vô Minh làm duyên, phát 
sanh lên do Vô Minh làm duyên. 


“Àgafasankhàrà” — Một trường hợp khác, tất cả Hành, theo từ ngữ Hành có 
thêm bốn trường hợp khác nữa là: 


I1. Hữu VI Hành — Sankhafasankhàra 
2. Tối Vi Hành —- Abhisankhatasankhara ) 
3. Chuyên Tạo Hành — Ab5hisankharanakasankhàra 
4. Tối Cần Hành - Payogàbhisankhàra 
Lời Giải Thích: 
1. “Sabbepisapaccayà” — Tất cả những Pháp kết hợp với duyên, gọi là Hữu Vì Hành. 
2. “Kamưna nibbattà” — Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp phát sanh với nghiệp kết hợp trong 
Tam Giới, gọi là Tối Vi Hành. 
3. “Tebhùmikakusalàkusalacefanà” — Tư ở phần Thiện và Bất Thiện chung quy ở 
trong Tam Giới, gọi là Chuyên Tạo Hành. 
4. Sự nỗ lực chuyên cần phối hợp trong Thân và Tâm, gọi là Tối Cần Hành. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 112 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Tất cả Hành thường có Vô Minh làm duyên. Tất cả 7c sẽ phát sanh cũng do 
nương vào Hành. 


“Vjànàtìi vinnànam” — Thức là Pháp thường nhiên được hiểu biết theo cách 
đặc biệt. Danh và Sắc có Thức làm duyên, gọi là Dznh vì thành Pháp hướng dẫn và 
dẫn dắt, gọi là Sắc vì thường tiêu hoại đổi thay. Gọi là Xứ vì thành chỗ phát sanh. Gọi 
là Xúc vì có sự xúc chạm. Gọi là 7họ do thọ lãnh Cảnh. Gọi là Á¡ do có sự khát vọng 
nhiễm đắm. Gọi là 7z do có sự dính mắc, chấp giữ. Gọi là Hữu do trở thành sản địa 
của tất cả chúng sanh. Gọi là Sanh do thành sản địa của việc tái tục. 


Tất cả Pháp này sẽ phát sanh cũng do trước tiên là nương nhờ vào Wô Minh. Vô 
Minh đã hiện hữu, thì Hành thường được phát sanh theo một cách tuần tự, cho đến 
Não là nơi cuối cùng. Vô Minh thường che khuất lấp lấy trí tuệ, là nhân sẽ làm cho 
giác ngộ Tứ Thánh Đế. Vô Minh làm duyên cho Hành, như có Phúc Hành, v.v... 


Gọi là Phác Hành túc là tạo tác việc Thiện. Gọi là Phí Phúc Hành túc là tạo 
tác việc Bất Thiện. Gọi là Bất Động Hành tức là Tối Vi Hành của các bậc Thánh 
Nhân bất chuyên động, không rúng động. Gọi là Thân Hành tức là Hành huân tập 
hiện hành theo phần Thân tạo tác. Gọi là Ngữ Hành tức là Hành huân tập hiện hành 
theo phần Lởi nói ra. Gọi là Ý Hành tức là Hành huân tập hiện hành theo phần Ý nghĩ 
SU. 


Một trường hợp khác, vị Thầy chú giải phân tích ra tất cả Hành có Phúc Hành, 
v.v... với khả năng có lời vẫn hỏi như sau: “Kz/amo punnàbhisankhàro” — Do trường 
hợp như thế nào gọi là Phúc Hành? Do nhân nào gọi là Phúc Hành? 


Có lời giải thích rằng: “K„szià ceíanà” — Tư Thiện chung quy ở trong Tam 
GIới, gọi là Phúc Hành. Với lời giải thích này chưa có đề cập một cách xác định. 
Nếu quả thật xác định là: Tư ở trong 8 Tâm Thiện Dục Giới, 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 
chính như vậy gọi là Phúc Hành. 


Phi Phúc Hành là Tư Bắt Thiện phối hợp với 12 Tâm Bắt Thiện, là 8 Tâm căn 
Tham, 2 Tâm căn Sân, và 2 Tâm căn Si. Bát Động Hành là Tư phối hợp với 4 Tâm 
Thiện Vô Sắc Giới. “Azz/ờnaiiena” — Vì lẽ 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới không còn 
rúng động. Thân Hành tức là Thân tưởng Tư, là Tư làm cho Thân Biểu Trì khởi sanh 
rồi huân tập cho hiện hành, là 8 Tâm Thiện Dục Giới, 12 Tâm Bắt Thiện, 20 Tâm (Tư) 
của cả hai phần Thiện và Bất Thiện, gọi là Thân Hành. Ngữ Hành tức là 20 Tâm 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 113 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





(Tư), sai khác nhau chỉ là việc phối hợp với Ngữ huân tập hiện hành trong Khẩu Môn. 
Ý Hành tức là 91 Tâm (Tư), ở phần không có phát sanh trong Thân Môn và Khẩu Môn. 


Cả ba trường hợp, đó là Thân Hành, Ngữ Hành, Ý Hành, được sắp xếp thành 
Thiện cũng có, Bất Thiện cũng có, và Vô Ký cũng có. Phát sanh về phía Thiện được 
gọi là Phúc Hành. Nếu phát sanh về phía Bất Thiện được gọi là Phi Phúc Hành. 
Thiện được huân tập hiện hành trong Thân Môn, là người xả thí và tôn kính đảnh lễ 
Phật, Pháp, Tăng, ảnh tượng Phật, bảo tháp, v.v... gọi là Thân Hành và được tính vào 
trong Phúc Hành. 


Một trường hợp khác, người được nhìn thấy chư tỳ khưu Tăng và Sa Di đi trì 
bình khất thực, không những thế, khi được thấy người ăn xin nghèo khổ đến nhận của 
xả thí, rồi đi thông báo với người có đức tin rằng, “CJw f) khưu Tăng và Sa Di đến trì 
bình khất thực, và người ăn xin nghèo khổ đến xin của xả thí. Tất cả người có tâm tín 
ngưỡng, hãy hành động đem vật thực đến để bát cho Chư Tăng, hãy đem vật thực xả 
thí đến cho người ăn xin.” Với hành động tuyên bố như thế, gọi là Ngữ Hành được 
tính vào trong Phúc Hành, Thân Hành cũng phải, và Ngữ Hành cũng phải. 


1” 


Nếu là phần Bắt Thiện tức là thực hiện ba trường hợp về Thân Hành Ác, là sát 
đạo, trộm cắp, tà dâm, do như thế gọi là Phi Phúc Hành. Nếu đề cập đến vọng ngữ, 
lưỡng thiệt, ác khẩu, ÿ ngữ, cũng gọi là Ngữ Hành và được tính vào trong Phi Phúc 
Hành. 


Một trường hợp khác, Tư Thiện phối hợp trong Ý Môn ở phần Azabhijjà (Vô 
Tham) với hành động không có tham lam, không có oán thù, và có chánh kiến, gọi là Ý 
Hành và được tính vào trong Phúc Hành. Nếu như Tư Bất Thiện phát sanh trong Ý 
Môn ở phần Aøjijjà (Tham Nhiễm), chăm chú vào tài sản của người, oán hận và tà 
kiến, gọi là Ý Hành và được tính vào trong Phi Phúc Hành. 


“Jwme avijàpaccayà” — Tất cả Hành này thường có Vô Minh làm duyên. Do 
vậy, có lời vấn hỏi rằng, “Ka/ham panetam jànitabbam” — Do bởi nhân chỉ? Bậc trí 
tuệ sẽ được hiểu biết do bởi nguyên nhân như vây. 

Có lời giải thích, “Avjj/àbhàwe bhàyaro” — Nên hiểu biết khi Vô Minh hiện hữu 
thì tất cả Hành được hiện hữu. Khi Vô Minh hiện hữu thì Hành được phát sanh. Vô 
Minh là hành động bắt liễu tri trong tất cả Tứ Thánh Đế, có Khổ Thánh Đề, v.v... hiện 
hữu trong thời lúc nào, thì tất cả #ành cũng thường huân tập hiện hành vào thời lúc đó. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 114 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Một khi Vô Minh đã hiện hữu, thì làm phát khởi sự suy nghĩ rằng, có an lạc trong vòng 
luân hồi. Khi đã được ý thức rằng, có sự an lạc trong vòng luân hỏi, thì tất cả Hành 
cũng thường huân tập hiện hành trong thời lúc đó, do đó, mới bảo răng Vô Minh làm 
duyên cho Hành phát sanh. 


“Kimangam pana” — Sẽ bảo như thế nào là Vô Minh? Cũng nên hiểu biết là 
Tuệ trong Tứ Thánh Đé, là trí tuệ hiện hành trong Tứ Thánh Đé, thì Vô Ä/inh đây, nếu 
đã phát sanh thì cũng không có thê hiểu biết được về sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết 
khổ, và trái lại, có ý thức là an lạc. Vì lẽ tự thỏa mãn với tài sản ái dục, có tâm tánh sĩ 
mê, là người dể duôi, không có khả năng vượt qua được sanh lão bệnh tử, là nguyên 
nhân kết hợp giữ chặt vào trong vòng sanh tử luân hồi. Vô Minh thống trị tâm tánh và 
làm nhân cho đi loanh quanh ở trong vòng luân hồi. Vô Minh không có khả năng vượt 
qua, thoát khỏi HZuw được. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ, nên có sự hiểu biết 
là Vô Minh làm duyên cho phát sanh Hành trước tiên, có Phúc Hành, Phi Phúc Hành, 
Bất Động Hành, Thân Hành, Ngữ Hành, Ý Hành, như đã được giảng giải và giải thích 
ở phần trên. 


Sankhäräã paccayã vinnãänaniddesa 
Hành Làm Duyên Thức Xiến Minh 


“Vinnanapadaniddese cakkhuvinnananti adimsu cakkhuvinnanam kusalavipakam 
akusalavipakani duvidham hot tathaã sota ghana Jivha kãya vinnananl.) 
Manovinnanam bavrsatividham hot.” 


... . D 


thuộc phần duyên thứ hai, là Hành duyên Thức, được tiễn hành sự việc theo nhà chú 
giải là “Sankhàrà paccayà vinmnànam”. Câu xiên minh phán quyết giảng giải làm cho 
nghĩa lý và tư tưởng được rõ nghĩa thêm, là sẽ dẫn chứng câu, “Szwkhàrà paccayà 
winnànam ” — Có nội dung là 77z⁄c được phát sanh do có Hành làm duyên. 


Bậc Thầy Giáo Chủ thuyết giảng Diệu Pháp sắp đặt để hiện bày trạng thái phần 
duyên thứ hai, gọi là Hành làm duyên Thức, Thức phát sanh do Hành làm duyên. 
Hành là hành động tạo tác, như có Phúc Hành, có nội dung tương tự như phần đã được 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 115 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





giảng giải trạng thái ở phần duyên thứ nhất là câu, “Awjjà paccayà sankhàrà” — Với 
nội dung “Cw Hành phát sanh do duyên Vô Minh, do Vô Minh làm duyên. ” 


Thức với mục đích bao gồm Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân 
Thức, và Ý Thức. “Cakkhuvinnànam duvidham” — Có hai trường hợp với nhau: 


1. Nhấn Thức là thành tựu của quả Thiện 
2. Nhãn Thức là thành tựu của quả Bất Thiện 


Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức cũng có hai trường hợp tương tự với 
Nhấn Thức, đó là thành tựu của quả Thiện và quả Bất Thiện. 


“Bàwìsatividharn” — Có 22 trường hợp của Ý Thức, đó là 2 Ý Giới quả Thiện và 
Bất Thiện, 3 Ý Thức Giới Vô Nhân, 8 Quả Dị Thục Dục Giới Hữu Nhân, 5 Quả Dị 
Thục Sắc Giới, 4 Quả Dị Thục Vô Sắc Giới, và như thế, có tất cả 22 trường hợp của Ý 
Thực. 


Có 32 Thức là thành tựu của quả Hiệp Thế. Bậc Thánh nhân có đủ cả 6 loại 
Thức là Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, và Ý Thức, nhưng 
thuộc về Siêu Thế. Nhà chú giải không lập ý giữ lấy trong lãnh vực này vì không thích 
hợp, vả lại, Thức Siêu Thế thuộc trong lãnh vực của bậc Thánh nhân thành tựu Đạo 
Quả. 


Có lời vấn hỏi về 7c, với trường hợp đã đề cập đến là có Hành làm duyên. 
Vậy làm thế nào để hiểu biết rằng Thức có Hành làm duyên, được sanh bởi nhân Hành 
làm duyên? 


Có lời giải thích, “Upacirakanmnàbhàve” — Khi người không có kiến tạo tích trữ 
các loại Thiện Nghiệp và Bất Thiện Nghiệp, thì không thể có kết quả là sẽ cho thành 
tựu việc an lạc và khổ đau, kết quả không thể phát sanh do không có được thực hiện. 
“Vadi uppajjeyya” — Nêu là như vậy, Nghiệp mà người có thực hiện thì sẽ có quả trồ 
sanh, Nghiệp mà người không có thực hiện thì sẽ không có quả trổ sanh. Với nhân 
như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết răng Hành làm duyên cho Thức phát sanh. 


Lại có lời vẫn hỏi là, “Kø/arzmm vinnànam” — Với loại Thức nào phát sanh do từ 
loại Duyên nào? Và có lời giải thích, “Kamàvacarapunnàbhisankhàrapaccayàfàva” — 
Sẽ cho được thấy ở việc trước mắt, như là quả Thiện sản sanh trong Dục Giới cũng do 
bởi duyên là Phúc Hành Dục Giới. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 116 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Có 16 trường hợp của Quả từ nơi Phúc Hành Dục Giới như sau: 


Il. Phúc Hành DỊ Thục Quả được phát sanh từ Ngũ Thúc, đó là: Nhấn Thức, 
Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, kết hợp lại thành năm phần của 
Phúc DỊ thục Quả Thiện. 

2. Phần Dj Thục Quả phát sanh ở trong ba loại Ý, đó là: 1 Ý Giới, 2 Ý Thức 
Giới, kết hợp lại thành 3. 

3. Phần của Dj Thực Quả Thiện gồm có 5 Phúc Dị Thục Quả, 3 Dị Thục Quả 
Thiện, kết hợp lại thành § loại. 

4. Cùng với ở Đại DỊ Thục Quả Dục Giới, kết hợp thành 16 loại. 


Tất cả 16 Tâm Dị Thục Quả Thiện thường được phát sanh trong Dục Giới 
Thiện Thú là Nhân Loại và 6 Thiên Dục Giới, thích hợp với lời dạy của Đức Phật khéo 
thuyết giảng rằng: “Vipàkzzn cakkhuvinnànam” — Quả phước của Thiện Dục Giới như 
là bồ thí xả ly mà người đã kiến tạo tích lũy, làm Duyên cho phát sanh Nhãn Thức, Nhĩ 
Thức, Tỷ Thức, Thiệt thức, Thân Thức một cách tốt đẹp, trở thành duyệt ý nơi Ý Giới, 
là người có sự suy xét với Tâm hằng nghĩ trởng đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức 
Tăng, và luôn nghĩ tưởng đến Giới Thí Thiện đã được kiến tạo, thì sẽ dắt dẫn đi tục 
sinh vào Thiện Thú, và tột càng của sự xác định là lúc cận tử lâm chung của người có 
nghĩ tưởng đến việc Thiện cũng được dắt dẫn tái tục về Thiên Giới. 


Với nhân như thế, mới bảo rằng Hành làm duyên cho 7c, và Thức phát sanh 
do Hành làm duyên. 


Ý Thức Giới câu hành với Hỷ được phát sanh cũng do bởi Phúc Hành. Ý Thức 
Giới câu hành với Xả và Tương Ưng Trí, là có Trí Tuệ kết hợp, thường phát sanh lên 
cũng bởi do Phúc Hành. Không thê tự phát sanh lên nếu không có Hành làm duyên. 


Năm Quả Dị Thục Sắc Giới là quả làm cho Thức hiện diện ở trong Cõi Sắc 
Giới, được phát sanh cũng do Thiện Sắc Giới làm duyên, phát sanh từ Phúc Hành Sắc 
Giới, thích hợp với lời dạy của Đức Phật thuyết giảng Diệu Pháp như sau: “74ssevø 
rùpà -vacarakusalassa”— Khi hành giả tu tiễn Thiện Thiên Sắc Giới và Thiên không bị 
tiêu hoại thoái hóa, đến khi thân hoại mạng chung, thì được thọ sanh về Phạm Thiên 
Sắc Giới. “Vivicceva kàmehi” — Bậc Sa Môn tu tiến từ Sơ Thiên, Nhị Thiên, Tam 
Thiên, Tứ Thiên, Ngũ Thiên với Tâm tĩnh lặng, xa la Bắt Thiện Pháp, và các Thiên đó 
không bị tiêu hoại, khi thọ mạng diệt, thì được phát sanh về Phạm Thiên Sắc Giới và 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 117 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Thiện Sắc Giới cũng tương tự với Thiện Dục Giới là được tính hành vào trong Phúc 
Hành. ” 


Thiện Dục Giới được phát sanh theo Nhãn Môn, có Cảnh Sắc làm đối tượng, 
phát sanh từ Nhãn Thanh Triệt, là người được thấy Đức Phật, Pháp, Tăng, với tâm tín 
thành quy ngưỡng, xác định một cách tận cùng của đức tin chỉ là được thấy lễ vật cúng 
dường, được thấy người cúng dường đến Đức Phật, Pháp, Tăng, và có Tâm tín thành 
với đức tin, thì cũng được tính vào trong Thiện Dục Giới. 


Thiện Dục Giới được phát sanh theo Nhĩ Môn, có Cảnh Thinh làm đối tượng, 
phát sanh từ Nhĩ Thanh Triệt, là được nghe âm thanh hiện bày và phát âm lời nói 
không tìm thấy một điều tội tỗi. 


Thiện Dục Giới được phát sanh theo Tỷ Môn, có Cảnh Khí làm đối tượng, phát 
sanh từ Tỷ Thanh Triệt, là người được ngửi hương thơm ở các lễ vật, và có tâm kết 
hợp với đức tin tín ngưỡng sự việc thành tín khi thấy người thực hiện, tức thời phát 
tâm hoan hỷ vui thích theo với đức tin, và như thế, cũng được xếp vào Thiện Dục GIới. 


Thiện Dục Giới được phát sanh theo Thiệt Môn, có Cảnh VỊ làm đối tượng, phát 
sanh từ Thiệt Thanh Triệt, là người được nêm thưởng thức các vị và xác định trong 
tâm rằng các vị của hoa quả và của tất cả vật thực này có vị tốt đẹp, có mỹ vị, thích 
hợp cho sự cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng, làm thành tư lương để được thọ dụng 
trong kiếp vị lai, làm thành thực phẩm để dành trên đường đi đến Níp Bàn, và như thế, 
cũng được xếp vào Thiện Dục Giới. 


Thiện Dục Giới được phát sanh theo Thân Môn, có Cảnh Xúc làm đỗi tượng, 
phát sanh từ Thân Thanh Triệt, là người có sự đụng chạm vào các sự vật với sắc thân 
như là y phục và nệm gối, có tâm thành tín suy nghĩ tất cả các sự vật này được thực 
hiện việc xả thí cúng dường, thì sẽ có được nhiều quả phước báu, và như thế, cũng 
được xếp vào Thiện Dục Giới. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết về cả ba loại Thiện Dục Giới, Thiện Sắc Giới, và Thiện 
Vô Sắc Giới thường làm cho 7c được thiết lập trong Thiện Thú, là Nhân Thiện Thú, 
và Thiên Thiện Thú theo phạm vị của thực tính pháp. 


Với nhân như thế, Đâng Thập Lực có lời khải thuyết Diệu Pháp: “Szzkhàrà 
paccayà vinnànarn”— Thức phát sanh do Hành làm duyên. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 118 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Thức phát sanh từ Phi Phúc Hành, là Thức được phát sanh gồm có 7 loại Tâm 
DỊ Thục Quả, là Ngũ Thức gồm có: I) Nhãn Thức, 2) Nhĩ Thức, 3) Tỷ Thức, 4) Thiệt 
Thức, 5) Thân Thức, cùng với 1 Ý Giới và 1 Ý Thức Giới, kết hợp lại thành 7 loại. Cả 
7 loại Thức này là thành quả của Bất Thiện, thích hợp trổ sanh quả khổ đau, dẫn đi vào 
trong Tứ Khô Thú. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết cả 7 Thức này phát sanh do bởi Phi 
Phúc Hành làm duyên, là do có Hành làm duyên. 


“Tattha akusalavipàkàya” — Qua cả 2 Tư là Tư Thiện và Tư Bắt Thiện, với Tư 
Bắt Thiện loại Ý Thức Vô Nhân thường dắt dẫn chúng sanh đi tái tục vào Tứ Khổ Thú. 
Quả của Thiện loại Ý Thức Vô Nhân, nếu có được tái tục trong Cõi Nhân Loại, và nếu 
có được sắc nhân thân, thì cũng không có đầy đủ sắc thần kinh, là phải bị mù mắt khi 
vừa mới sanh, bị tai điếc hoặc bị bại xuội, què quặc, hoặc gù lưng khi vừa mới sanh. 


“Atthahi sahetukamahàvipàkeh¡” - Người có được thực hiện nhiều Thiện Sự 
với 8 Tâm Thiện Dục Giới Hữu Nhân thường cho quả đi tái tục trong Cõi Nhân Loại 
và Thiên Dục Giới. Thiện Sắc Giới cho tái tục trong Cõối Phạm Thiên Sắc Giới. Thiện 
Vô Sắc Giới cho tái tục trong bốn Cõi Phạm Thiên Vô Sắc Giới. Tất cả Quả Dị Thục 
Thiện thường cho tái tục theo từng thể loại sai khác nhau. 


“§ankhepafo pana” — Trình bày một cách tóm lược, theo lệ thường có 3 Cảnh 
hiện bày trong lúc cận tử lâm chung, đó là: I) Cảnh Nghiệp, 2) Cảnh Nghiệp Tướng, 
và 3) Cảnh Thú Tướng, đó là 3 loại Cảnh thường hiện bày trước thời gian tái tục. 


Cảnh Nghiệp là Tư Thiện và Bất Thiện mà chúng sanh đã tạo tác. Cảnh 
Nghiệp Tướng là hành động nghiệp báo đã thực hiện cho thành Cảnh. Cảnh Thú 
Tướng là việc thực hiện Thiện Nghiệp và Bất Thiện Nghiệp cho thành Cảnh trong thời 
cận tử hoại diệt ngũ uân. Thực hiện việc Thiện hoặc là việc Bất Thiện, tạo tác bất luận 
loại Nghiệp nào để tích lũy và nghĩ tưởng đến loại Nghiệp đó, thì thường dắt dẫn đi tái 
tục thích hợp. Nếu nghĩ tưởng đến Nghiệp Bất Thiện, thì sẽ dẫn đến Khổ Thú. Nếu 
nghĩ tưởng đến Nghiệp Thiện, thì sẽ dẫn đến Thiện Thú. 


Một trường hợp khác, khi sắp tiêu hoại ngũ uân, Tâm Thức lại nghĩ tưởng đến 
việc đã có tạo tác Nghiệp Thiện và Bất Thiện, thì thường dắt dẫn đi đến Khổ Thú và 
Thiện Thú. Chính loại Nghiệp này được gọi là Nghiệp Tướng, là Nghiệp thành nhân 
sẽ cho đi tái tục. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 119 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Àøanwvà upafthài” — Khi Nghiệp này đến hiện bày, nếu Nghiệp Tướng là 
Cảnh Thiện, thì sẽ được phát sanh đến Thiên Giới, nếu Nghiệp Tướng là Cảnh Bắt 
Thiện, thì sẽ phát sanh vào Tứ Khổ Thú. 


Nhà chú giải có đề cập đến phần Thiện Nghiệp Tướng cho hiện bày, là việc tâm 
thức nghĩ tưởng trong thời sắp hoại diệt ngũ uân và cho phát sanh về Thiên Giới, như 
tích truyện của người gia trưởng với tên gọi Gøpakasìval, có nội dung như sau: “Mộ 
gia trưởng với tên gọi Gopakasìval, nhà ở gân đại tịnh xá Tàlapitthi-ka, có tâm thành 
tín kiến tạo bảo tháp trong đại tịnh xá. Vào thời gian cuối của cuộc đời, gia trưởng 
phát sanh bệnh trầm trọng, dẫn đến cận tử lâm chung trên giường, không có khả năng 
đứng dậy nổi, và trong giây phút đó, bảo tháp do gia trưởng đã có kiến tạo lại đến 
hiện bày ở ngay trước mắt của Gopakasìval), tức thời lấy đó làm Cảnh Nghiệp Tướng. 
Khi chấm dứt sanh mạng, thì liền được phát sanh về Thiên Giới.” 


Khi người sắp phải chấm dứt sanh mạng trong trú xứ nào, thì thường có 3 loại 
Cảnh trên đến hiện bày trong thời lúc đó, ví như người bước đi phía trước, và có người 
đi phía sau chém cái đầu người đang đi phía trước vậy. 


Một trường hợp khác, cũng có khi có người đến chém cái đầu người đang nằm 
ngủ với thanh gươm sắc bén, và đôi khi quăng cho chìm vào trong bể nước. Như thế, 
nên hiểu biết là thường luôn có Cảnh đến hiện bày, hoặc là Cảnh Nghiệp, hoặc là Cảnh 
Nghiệp Tướng. 


Cảnh Thú Tướng là sanh thú hiện bày, là Thiên Giới hoặc là Địa Ngục đến hiện 
bày qua Ý Môn. Đôi khi Cảnh Địa Ngục đến hiện bày, đôi khi Cảnh Nhân Loại đến 
hiện bày, và cũng có đôi khi là Cảnh Thiên Giới đến hiện bày, duyên theo Nghiệp đã 
tạo tác một cách thích hợp. “Wiiye upafihahanre” — Cảnh Địa Ngục hiện bày, như thê 
hiện nôi đồng sôi (/oakznbj¡), là Cảnh Thú Tướng sẽ cho đi đến Địa Ngục tuần tự 
nối tiếp theo kiếp sống. Cảnh Nhân Loại hiện bày với khả năng cho thấy bụng của 
người Mẹ, xe cộ, hoặc vải dệt bằng lông thú, và như thế, gọi là Cảnh Thú Tướng sẽ 
làm cho chúng sanh đi tái tục vào Cối Nhân Loại. “Dewadloke upaffhahaníe” — Cảnh 
Thiên Giới thường hiện bày như là cho thấy cung điện và các cây cảnh xinh đẹp. 


Cuối cùng, một cách xác thực là Cảnh Thú Tướng đến hiện bày được gọi là 
Phúc Hành làm duyên cho Thức. Với nhân như thế, bậc Thầy Giáo Chủ có lời khải 
thuyết là Hành làm duyên cho 7c như đã được giảng giải ở phần trên. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 120 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Vinnäna paccayä namaripaniddesa 
Thức Làm Duyên Danh Sắc Xiên Minh 


“Vinnana paccaya namarùpaniddese desenabhedato bhavadIsu pavattito sangaha 
paccayanaya vinnatabbo vinicchayotI.” 


.... D 


thuộc phần duyên thứ ba, có nội dung là Dan" và Sắc phát sanh do 7#⁄c làm duyên, 
được tiễn hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ Kinh này, có lời đề cập là 
“Vinnàna paccayà nàmarùpaniddese, ” và tuần tự sẽ trình bày về câu Thức làm duyên 
cho phát sanh Danh Sắc. 


Có lời vân hỏi như sau: “Nhw thể nào gọi là Danh, như thê nào gọi là Sắc? 
Gọi là Danh do nương vào trường hợp nhân quả như thê nào và ở thê loại sự việc 
nào? Gọi là Sắc do nương vào trường hợp nhân quả như thê nào và ở thê loại sự việc 
nào ?” 


Có lời giải thích răng: “Gọi là Danh vì lẽ dắt dẫn các Tâm Thức đi loanh quanh 
trong vòng luân hôi và cho thọ sanh trong Tứ Sản Địa, Ngũ Thủ, và bảy Trú Xứ của 
chúng sanh.” Tứ Sản Địa là noãn sanh sản địa, thai sanh sản địa, thấp sanh sản địa, 
và hóa sanh sản địa. Noấn sanh sản địa tức là chúng sanh nương sanh từ một trái 
trứng, như các chúng sanh có kiếp sống của loài chim muông. Thai sanh sản địa là 
chúng sanh nương sanh từ bụng của một người Mẹ, như các chúng sanh sanh trong Cõi 
Nhân Loại. Thấp sanh sản địa là chúng sanh nương sanh từ nơi ẩm thấp, như ở bùn 
sình hoặc ở mô hôi nhơ nhớp sanh khởi lên. Hóa sanh sản địa là chúng sanh được 
sanh ra không từ nơi người Cha và Mẹ, tự sanh lên theo lẽ thường nhiên, bởi do quả 
Phước báu (Chư Thiên) hoặc quả Tội Lỗi (Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula). 


Với thai sanh sản địa, ý chỉ chúng sanh năm ở trong bụng của người Mẹ, là 
Nhân Loại và tất cả chúng sanh ngoại trừ Chư Thiên. Noãn sanh sản địa là sanh từ trái 
trứng, như là loài chim muông, nhân loại, cá, rùa, v.v... Nhân loại như là vị đại trưởng 
lão, là con trai của nàng Ki„arì (Kim Xĩ Điều — đầu người mình chim). Với thấp sanh 
sản địa, thường phát sanh đến chúng sanh như 500 vị Phật Độc Giác là em trai của vị 
Mahàpaduma, Paccekabodhi là hoàng nhị của đức vua Bàrànasì.. Với hóa sanh sản 
địa, có chung trong tất cả chúng sanh địa ngục, nhân loại, và chư thiên. Việc chúng 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 121 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





sanh phát sanh trong địa ngục và hàng ngạ quỷ là tự phát sanh lên, không nương vào 
một người Cha và người Mẹ, với năng lực của Nghiệp Bất Thiện mà phát sanh. 


Nhân loại được sanh trong hóa sanh sản địa như vị bà la môn Pokkharasàfiya 
được sanh trong một bông sen nơi hồ hoa sen Pokkharanì, nàng Accapàlì được sanh ra 
từ một nhánh cây xoài, và tất cả Chư Thiên được sanh làm Mộc Thần, chư thiên bậc 
thấp, chư thiên hư không, và các chư thiên trong Cõi Tứ Đại Thiên Vương, đều phát 
sanh trong hóa sanh sản địa, bởi do tích trữ nhân Thiện mà mình đã tạo ra 
“balavakusalena ” do việc thiện có năng lực làm cho phát sanh thành chư thiên. 


“Yàyabralunaparisajjà” — Tắt cả Chúng Phạm Thiên sanh khởi trong Cõi Phạm 
Thiên, được hạn định từ Phạm Chúng Thiên khởi lên đều được gọi là hóa sanh sản địa. 


Tất cả chúng sanh đi thọ sanh trong cả Tứ Sản Địa này, gọi là Thức làm duyên 
cho Danh, và Danh thường dắt dẫn chúng sanh cho đi thọ sanh trong cả Tứ Sản Địa 
này. Danh được dịch là “đất dân ấi,” tức là chúng sanh được dắt dẫn đi trong Ngũ 
Thú, đó là Địa Ngục Thú, Ngạ Quỷ Thú, Bàng Sanh Thú, Nhân Loại Thú, và Thiên 
Thú. Cả ba trường hợp là Địa Ngục Thú, Ngạ Quỷ Thú, và Bàng Sanh Thú là quả phát 
sanh do từ Nghiệp Bắt Thiện dắt dẫn đi. 


Nhân Loại Thú có cả hai loại là Thiện Thú và Khổ Thú, thường được kết hợp 
với quả từ Nghiệp Thiện và Bất Thiện. Với Thiện Nhân Thú, thì người sống trong Cõi 
Nhân Loại này được an vui viên mãn với tài sản đầy đủ bạc vàng ngọc quý, v.v... Với 
Khổ Nhân Thú, thì người sống trong thế gian này không được an vui, có sự khô đau 
hiện tiền, nhìn thấy nhân sẽ cho thọ lãnh nhiều trường hợp khổ thọ sai khác nhau, sẽ 
còn loanh quanh trong vòng luân hồi, không thể nào vượt thoát khỏi sanh khổ, bệnh 
khổ, già khổ, và chết khô. 


Danh được dịch là “dắt dẫn đi” trong các Thú, như năm loại Thú vừa kê trên, 
hoặc Danh được dịch là “đất dẫn đi” trong bảy trú xứ của chúng sanh. Với nhân như 
thế, mới bảo rằng anh tức là hành động của việc dắt dẫn đi. Sắc có thực tính là phát 
sanh và tiêu hoại đi như đã được trình bày trong phần Sắc Uẩn của Uẩn Phân Tích. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết việc giảng giải về Danh và Sắc là trước tiên phân tích ra 
theo phần thuyết giảng và huân tập hiện hành trong kiếp sống, với mục đích là đề cập 
phần tông hợp và phán đoán theo Duyên, là sẽ phán quyết theo sự phân tích. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 122 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Việc giảng giải vê Sác, đó là bôn Sắc Đại Hiện và 24 Sắc Y Sinh là những Sắc 
nương nhờ vào bôn Sắc Đại Hiên. 


Trong bộ kinh này, một cách xác thực, có trình bày đến Thọ, Tì tưởng, Tư, Xúc, và 
Tác Ý. Sự việc thọ lãnh Cảnh chính là Thọ và cũng là sự việc xác định hiểu biết. 7 là 
suy nghĩ về Cảnh, và Xức là hành động xúc chạm vào Cảnh và xác định trong Tâm, 
được gọi là Danh. Từ ngữ Danh hiện bày ba Uẫn, gồm có Thọ Uẫn, Tưởng Uẩn, và 
Hành Uấn, và cả ba Uấn này được gọi là Danh vì cả ba Uẩn này không có Sắc. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết theo phần trình bày như sau: “Nờzna uppajjafi”— Danh 
sẽ được phát sanh do 7c làm duyên, nương vào Thức được tạo dựng lên. Cũng 
tương tự như thế, Sắc sẽ phát sanh lên cũng do nương vào Danh, nương vào Danh 
được hiện bày. Với nhân như thế, cả hai Danh và Sắc, được phát sanh lên là do nương 
vào Thức làm duyên, do 7#c làm duyên cho sanh khởi Danh và Sắc. Danh gồm có 
ba Uấn là Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, và Hành Uẩn vì cả ba Uẫn này không có Sắc. Với 
nhân nào, 7c là phần không có Sắc, mà lại không được tính vào trong Danh? 


Có lời giải thích rằng: “Không có tính Thức vào trong Danh vì lẽ cả ba Uẩn có 
hành động cùng phát sanh chung với Thức, và do Thức làm duyên mới phát sanh. ” 
Với nhân như thế, mới không gọi Thức vào trong phần Danh, và việc sẽ gọi Thức là 
Danh quả thật sai lầm, vì không phải như thế, có sự giải thích cả hai Danh và Sắc 
thường có 7c làm duyên. 


Với Thức, nêu là Bất Thiện, thì sẽ dắt dẫn chúng sanh đi đến Khổ Thú, còn nếu 
là Thiện, thì sẽ dẫn đến Thiện Thú. Nếu là 7c Thiện, thì thường có sắc thân xinh 
đẹp. Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết về ý chính của Thức làm duyên cho 
Danh và Sắc. 


Thức Bắt Thiện dắt dẫn chúng sanh đi đến Khổ Thú, như có một cận sự nam là 
một vị đại giảng thuyết (mahàvacaka) tu tập Sa Môn Pháp rất lâu dài, ước chừng được 
50 năm, nhưng không đắc được Đạo Quả.  “Aniyyànikam eva buddhasàsanam” — VỊ 
cận sự nam đại giảng thuyết này, trước kia có Tâm Thức Thiện mới tu học được Sa 
Môn Pháp. “Pacchàvippatisàrì” — Nhưng về sau, Tâm Thức trở thành Bất Thiện, với 
suy nghĩ rằng, “Giáo Pháp của Đẳng Thập Lực không có được Pháp cao siêu, là Giáo 
Pháp không có dân chúng sanh ra khỏi luân hồi, nếu như quả thật có dẫn dắt chúng 
sanh ra khỏi vòng luân hôi, thì bần đạo cũng đã được thành đạt Thánh Đạo và Thánh 
Quả.” Khi khởi sanh Tâm Bất Thiện như thể, liên từ bỏ tất cả và không còn muốn 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 123 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





thực hiện một sự việc nào. Đên khi thân hoại mạng chung, vị cận sự nam này đi tải tục 
thành một cá xâu to lớn năm ở ngay trên đường lộ cạnh bờ hô ven bìa rừng, có sặc 
thân xâu xí ghê sợ. 


Thức Bắt Thiện dẫn đi tái tục trong sản địa của loài bàng sanh có thân hình 
hiện bày phù hợp với việc Bắt Thiện mà mình đã thực hiện tích lũy. Khi Thức ở trong 
sản địa bàng sanh, Danh Sắc cũng là loại Danh Sắc của chúng sanh bàng sanh. ” 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết rằng Thức làm duyên cho Danh và 
Sắc phát sanh. ” 


Một trường hợp khác, gọi là Thức làm duyên cho Danh và Sắc, nêu là Thức Bất 
Thiện cũng làm duyên đối với Sắc. Nếu là Thức Thiện, là người thực hiện việc Thiện 
cũng nương vào 7c. Với 7c điên đảo, thì không thể thực hiện việc Thiện được, 
chỉ khi nào là 7#c Thiện, thì mới thực hiện việc Thiện được. Khi đã được thực hiện 
việc Thiện, thì cũng được dẫn dắt đi tái tục sanh về Thiên Giới, cả hai Danh và Sắc 
cũng huân tập hiện hành theo 77c cùng với trạng thái trở thành hoan hỷ duyệt ý. 


Tất cả được hiện hành như thế cũng do nương vào 7c, được so sánh ví như 
ngạ quỷ phát sanh trong hàng ngạ quỷ, về sau có sự hoan hỷ vui thích thọ lãnh phần 
thiện phước của thân bằng quyến thuộc đã hồi hướng truyền rải ra cho, thì có được 
thân hình của chư thiên, có thiên sắc với hào quang tỏa sáng châu thân rất là thỏa thích. 
Thức Thiện sanh trong bậc Thiên Dục Giới nào cũng luôn có Danh Sắc huân tập hiện 
hành theo mãnh lực của Thức. 


Với nhân như thê, mới bảo răng Danh và Sắc có Thức làm duyên. 


“Yam hetam pafisandhiyam” — Một cách xác thực, Thức nào hiện hành trong 
thời tái tục, thời bình nhựt (øavz//ikàiaz) là ngay hiện tại. 7c đó hiện hành như thế 
nào, thì 2anJ Sắc cũng huân tập hiện hành theo như thế. Nếu 7#⁄c không hiện hữu, 
thì Danh Sắc cũng không hiện hữu được, thích hợp với luỗng Phật ngôn bi mẫn thuyết 
giảng Diệu Pháp như sau: 


“Aciram vatayam kàyo” — Thân này sẽ không thể nào hiện hữu với thời gian lâu 
dài được, rồi cũng sẽ nằm dài ở trên mặt đất. “Apetavinnàno” — Thân này sẽ làa khỏi 
Thức, rồi cũng không tìm thấy được sự lợi ích, được ví như khúc củi khô, mà khúc củi 
khô đó cũng còn tìm thấy được sự lợi ích. “Kattham” — Như sẽ được dùng trong mộc 
gia dụng và xa cụ, xe có, và tất cả đô phụ thuộc. “Bhaffapacana kammam kàtum 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 124 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





sakkhissami” — Cũng có khi dùng làm củi và dùng trong việc nấu nướng, làm cho các 
thức ăn bồ dưỡng, cho được thành tựu. Với cây đã uốn cong, thì người cũng có được 
sự lợi ích ở phần uốn cong theo như điều mong muốn; còn với cây ngay thẳng, thì 
cũng có được sự lợi ích theo sở nguyện. Với cây khô, mục nát, uốn COHgØ, CŨNG vẫn 
không tuyệt đối là vứt bỏ hết, vẫn làm cho thành tựu điều lợi ích cho nhân loại. 


Còn sắc thân của chúng sanh sẽ huân tập hiện hành do nương vào Thức. 
“Apetavinnàno” — Nếu làa khỏi Thức đi rồi, thì cũng không tìm thấy một điêu lợi ích 
nào cả. Nếu đã không còn Nhãn Thức, thì không còn nhìn thấy một sự vật nào. Nếu 
không còn Nhĩ Thức, thì cũng không được nghe một âm thanh nào. Nếu không còn Tỷ 
Thức, thì cũng không được ngửi mùi hơi thơm thúi. Nếu không còn Thiệt Thức, thì 
cũng không được nêm thưởng thức các hương vị. Nếu Thân Thức không có, thì cũng 
không có thể hiểu biết được việc xúc chạm cứng hoặc mêm, nóng hoặc lạnh. Nếu như 
không có Ý Thức, thì không thể nào có sự suy nghĩ, không hiểu biết theo Ý sở nguyện. ” 


Do vậy, bậc trí tuệ nên quán xét về sắc thân theo Tam Tướng rằng: “Nếu như 
Thức không còn hiện hữu trong Ngũ Uẩn này, lìa khỏi Thức rồi, thì cũng không thể tìm 
kiếm thực thể dù chỉ là cở chừng một sự vật được. Việc huân tập hiện hành cũng đo 
nương vào Thức, và Thức sắp đặt trong chỗ nào, thì được hiện hữu trong chỗ đó. ” 


Với nhân như thế, Đắng Giáo Chủ phát khởi khải thuyết Diệu Pháp rằng: 
“Danh Sắc có Thức làm duyên, ” được tính vào trong Pháp Liên Quan Tương Sinh có 
được nội dung như trên. 


Nãmaripa paccayä salävatananiddesa 
Danh Sắc Làm Duyên Lục Xứ Xiến Minh 


“Namam khandhattayam rupambhutavatthadkam matam katekasesam tantassa 
tadIsasseva paccayayo(I.” 


r 
... . ˆ 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiêp theo trong Pháp Liên Quan Tương Sinh 
thuộc phần duyên thứ tư, có nội dung là Danh Sắc làm duyên Lục Xứ, được tiễn hành 
sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ Kinh này, có lời đề cập là “dàn ananfaram”, và 
tuần tự sẽ giải thích trong phần Lực Xứ xiển minh, là tiếp theo sẽ trình bày việc Lực Xứ 
phát sanh do Danh Sắc làm duyên. Danh, có ý chỉ tông hợp các Uẩn, gồm có Thọ 
Uấn, Tưởng Uẫn, Hành Uẩn. Sốc ý chỉ về bốn Sắc Đại Hiển và 24 Sắc Y Sinh. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 125 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Lục Xứ là sáu loại xứ thường có Sắc làm duyên, tức là L„c Xứ sẽ được phát 
sanh bởi do Danh Sắc làm duyên. Nếu không có Danh Sắc làm duyên, thì Lục Xứ 
cũng không có thê phát sanh. 


Như thế, “7assewa paccayà” — Cả hai Danh và Sắc làm duyên cho cả Lục Xứ. 


Có lời của nhà chú giải nói Đức Phật khải thuyết cả Lực Xứ là bao gồm cả Xứ 
nội phần và ngoại phần, không thể chỉ có riêng phần của c Xứ nội phân, và phải có 
kết hợp với cả Lực Xứ ngoại phần. Việc thuyết giảng c Xứ là thực hiện cho thành 
ekasesa giảm đi một từ ngữ, chỉ giữ lấy một từ ngữ, với lúc ban đầu có cả hai từ ngữ, 
và chỉ còn szlàyafana dịch là Lực Xứ. 


“Paccayabhùtam nàmarùpam” — Danh và Sắc làm duyên cho cả Lục Xứ là nhân 
đầu tiên, sau đó /c Xứ nội phần làm duyên cho /c Xứ ngoại phân. Và /ực Xứ nội 
phần đã có được giảng giải trong phần Xứ Phân Tích. “Tattha siyà katham panetdm 
jànitabbarn” — Lại có câu vẫn hỏi là: “Làm thế nào để biết được Danh và Sắc làm 
duyên cho Lục Xứ? Với trường hợp như thế nào?” 


Có lời giải thích như sau: “Nàmarùpabhàve bhàyato” — Gọi là Danh và Sắc 
làm duyên cho Lục Xứ vì khi Danh và Sắc phát sanh thì Lục Xứ mới phát sanh. Quả 
thật vậy, cả hai Danh và Sắc thường phát sanh lên trước, rồi làm duyên cho Lc Xứ thì 
Lục Xứ mới phát sanh. Và Lực Xứ không thể nào phát sanh với một trường hợp nào 
khác. 


Có ví dụ như cây cối và hoa quả, “R#ukkhe hỉ pathamam uppanne” — Một cách 
xác thực, loài thảo mộc thường phát sanh lên trước, khi đã hình thành thân cây rồi tiếp 
theo sau, sanh ra lá, ra quả, hoa quả thường trổ sanh tương xứng với loại cây, và như 
thế, loại cây làm duyên cho phát sanh hoa quả. So sánh tương tự, cả hai Danh và Sắc 
thường phát sanh trước rồi làm duyên cho c Xứ phát sanh sau. 


“Tam avakamsafo” — Danh và Sắc nêu tính theo sự nâng lên và hạ xuống, thì 
Danh thường làm duyên trong Cõi Vô Sắc Giới, làm duyên trong việc tái tục, và việc 
huân tập hiện hành cho đến hết Thiện Nghiệp là thọ mạng diệt, sẽ rời khỏi Cối Phạm 
Thiên Vô Sắc Giới. Có lời vấn hỏi rằng, “Kz/hzn jànitabbarn” — “Danh làm duyên 
cho Xứ trong Cối Trời Phạm Thiên Vô Sắc, vậy thì với trường hợp nào để nhận biết 
được?” 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 126 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Có lời giải thích như sau: “Danh và Sắc làm duyên trong Cõi Phạm Thiên Vô 
Sắc Giới, Danh làm Câu Sanh Duyên, cùng phát sanh lên làm duyên, với “ldha 
arùpa-jhànam bhàyemo” — Khi hành giả tu tiến Thiên Vô Sắc Giới, và không bị hư 
hoại tầng Thiên đã chứng đắc khi thọ mạng diệt ngũ uẩn, vừa chấm dứt sanh mạng 
liền được thọ sanh về cung trời Phạm Thiên trong Cõi Phạm Thiên Vô Sắc Giới, gọi là 
bậc Phạm Thiên Vô Sắc. Với nhân như thể, mới bảo rằng Danh làm Câu Sanh Duyên 
đổi với Xứ. 


Một trường hợp nữa, Danh làm Hỗ Tương Duyên trong Cõi Phạm Thiên Vô Sắc 
Giới, tức là khi được sanh làm vị Trời Phạm Thiên Vô Sắc ở tầng nào, thì Danh cùng 
phát sanh đến vị Trời Phạm Thiên đó. 


Một trường hợp nữa, Danh làm duyên trong Cối Phạm Thiên Vô Sắc Giới, với 
năng lực của Y Chỉ Duyên, Tương Ưng Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên, 
và Bái Ly Duyên. 


Danh làm Y Chỉ Duyên cho Xứ, tức là làm duyên với năng lực làm thành chỗ 
nương tựa. 


Danh làm Tương Ung Duyên cho Xứ, tức là làm duyên với năng lực cùng hòa 
trộn chung nhau với Xứ. 


Danh làm Dị Thục Quả Duyên cho Xứ, tức là làm duyên với năng lực làm cho 
thành tựu quả, làm thành vị Trời Phạm Thiên Vô Sắc. 


Danh làm Hiện Hữu Duyên cho Xứ, tức là làm duyên với năng lực Danh phát 
sanh hiện hữu trong vị Trời Phạm Thiên Vô Sắc. 


Danh làm Bất Ly Duyên cho Xứ, tức là làm duyên với năng lực không xa lìa 
khỏi Xứ, Danh có trong chỗ nào thì Xứ có trong nơi đó. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết là trong bốn tầng Trời Phạm Thiên Vô Sắc Giới, một 
cách xác thực là không có Sắc Pháp, không thể thành vật thê loại Sắc nào cho dù chỉ là 
một hình thức, thì hình thức đó cũng tính vào trong Xứ, Danh làm duyên cho Xứ. 


Với nhân như thế, mới nói rằng Danh làm Câu Sanh Duyên, là đồng cùng sanh 
chung với Xứ, Danh làm duyên cho Xư. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 127 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Annathàpi paccayo hoft” — Danh làm duyên cho Xứ cũng có trong những 
trường hợp khác, tuy nhiên, tại đây chỉ xin trình bày về khả năng của Danh làm duyên 
trong Cõi Trời Phạm Thiên Vô Sắc. 


Cũng như thế, trong 16 tầng Trời Sắc Giới, cả hai Danh và Sắc làm duyên cho 
Xứ, là hành giả tu tiến Thiền Chỉ trong Cõi Nhân Loại. Khi thân hoại mạng chung, thì 
được thọ sanh về Cõi Trời Phạm Thiên Sắc Giới, như Cõi Phạm Chúng Thiên cùng kết 
hợp với ba loại Xứ là Nhãn Xứ, v.v... gọi là vị Trời Phạm Thiên. 


Với nhân như thế, mới bảo rằng Danh và Sắc làm duyên trong Phạm Thiên Sắc 
Giới. Tại đây, Sắc có ý chỉ sắc của Phạm Thiên. Cả hai loại Danh và Sắc làm duyên 
cho sanh Xứ. Xứ có Danh và Sắc làm duyên. 


Tất cả chúng sanh sẽ thọ sanh trong Cõi nào đều có Danh làm duyên với Xứ tại 
nơi đó, tuy nhiên, đôi khi có sự sai khác nhau, đó là đôi khi không có đủ phần Danh, 
tức là đôi khi chỉ có Thọ, chỉ có Tưởng, chỉ có Hành, đôi khi chỉ có hai loại, đôi khi có 
đủ cả ba loại là Thọ, Tưởng, Hành như chúng sanh ở Cõi Nhân Loại. 


Chư Thiên ở trong 6 Cối Trời Dục Giới cũng tương tự với Cõối Nhân Loại, 
nhưng ở Cối Trời Phạm Thiên thì chỉ có hai loại, đó là Tưởng và Hành, không có Thọ 
vì có Pháp Hỷ làm vật thực, không còn hiểu biết bất luận trường hợp nào về các vị 
mặn, ngọt, chua cay, cũng không còn thọ hưởng các Cảnh Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc. 
Tại Phạm Thiên Sắc Giới, chỉ còn thọ hưởng duy nhất là Cảnh Pháp, tuy nhiên, vẫn 
gọi là có Danh và Sắc làm duyên cho hết tất cả bởi vì Tưởng Uẫn được tính vào trong 
phần Danh. 


Trong bộ Chú Giải Vô Tỷ Pháp Phân Cấp (Abhidhamunabhàjanìya), phân tách 
theo Tạng Vô Tỷ Pháp thì nhận định là Danh làm đuyên đối với Xứ, gọi là Danh và 
Sắc làm duyên đổi với Xứ thuộc Sắc Giới, sẽ không thể nào tự hướng theo cá nhân để 
cho được thấy. 


“Suffantanayena api” — Nhận định theo phần Tạng Kinh có dẫn chứng trình bày 
cho thấy Danh và Sắc làm duyên, được phát sanh làm vị Trời Phạm Thiên. Danh và 
Sắc làm duyên đối với Xứ trong Phạm Thiên Sắc Giới, ví như một vị Phạm Thiên là 
người bạn của 5à/¡iya, trong thời Phật Pháp của chúng ta. VỊ Phạm Thiên là người bạn 
của Bàhiya cùng có một đời sống Phạm Hạnh với nhau kê từ Giáo Pháp của bậc Chánh 
Đăng Giác Kassapa, có nội dung như sau: 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 128 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Pubbe kira” — Như vẫy được nghe, vào thời kỳ Giáo Pháp của bậc Thầy Giáo 
Chủ Kassapa đang đến thời kỳ sắp hoại diệt, tất cả chư tỳ khưu và sadi thực hành sai 
phạm với lời dạy của Đức Phát, vi phạm rất nhiều điều luật (sikkhàpada), mà Đức 
Phật Kassapa đã cảm chế định đặt, luôn cả chà đạp những lời Phật đã dạy. 


“Satta bhikkhù samvegappaHà” — Có chư tỳ khưu khoảng chừng bảy vị, thấy 
hiện bày nhân như thế, đồng cùng kết hợp với sự trắc ẩn động tâm và cùng nhau bàn 
tính: “Giáo Pháp của bậc Chánh Đăng Giác gần sắp tiêu hoại, quả thật thích hợp cho 
chúng ta đi từn kiếm chỗ nương nhờ đặng thực hành sự nỗ lực chuyên cần, cho kịp 
Giáo Pháp chưa đến kỳ hoại diệt, một khi Đạo Quả vẫn còn trong thời Phật Pháp và 
vẫn chưa đến thời tiêu hoại, tất cả chúng ta cần phải ghỉ nhớ để nỗ lực cô gắng cho 
chóng đạt đến Đạo Quả. ” 


Sau khi bàn tính với nhau như vậy, cả bảy vị t khưu cùng dẫn nhau đi đến đảnh 
lễ Tháp Vàng có chứa đựng Ngọc Xá Lợi của Đáng Chí Tôn hộ trì thể gian có danh 
xưng là Kassapa, cùng nhau bày tỏ lòng trí kính đảnh lễ, và sau đó rời khỏi bảo tháp, 
cùng nhau đi về hướng rừng già, đến một trái núi ở trong khoảng giữa rừng cây, vừa 
thích họp cho sự nương nhờ để thành tựu Sa Môn Pháp. Được đón nhận điều kiện 
thuận lợi, cả bảy vị t khưu cùng nhau phát nguyện: “Tất cả chúng ta sẽ làm cho 
thành tựu Sa Môn Pháp tại trái núi này. Nếu một trong tất cả chúng ta đây côn có sự 
vấn vương đời sống hoặc có sự sợ hãi bố úy tử, thì quả thật không nên đi lên trải núi 
này. Người nào không có sự vấn vương đổi với mạng sống, thì hãy nên đi.” 


Cả bảy vị tỳ khưu này đồng cùng thực hiện một cầu thang cho áp tựa vào và bắt 
đầu đi lên trên đỉnh núi, và sau đó xô đổ cầu thang cho rớt xuống trở lại mặt đất vì lẽ 
quyết định không có trở xuống, hạ quyết tâm cho làm được thành tựu Đạo Quả, rồi sẽ 
dùng thắng trí (thần thông) để đi trở xuống. Vừa dứt dòng suy nghĩ, tất cả bảy vị tỳ 
khưu này đi vào trung tâm của trái núi và bắt đầu thực hành “Chuẩn Bị Tu Tập Sa 
Môn Pháp” (Samanadhamnaparikammabhàvanà). 


“Tesu sanghatthero” — Trong tất cả bảy vị tỳ khưu này, vị tỳ khưu Trưởng Lão 
Tang tiễn hóa Sa Môn Pháp trải qua vừa trọn một đêm, thì thành tựu quả vị bậc Vô 
Sinh trước tiên, và cả sáu vị tỳ khưu vẫn chưa chứng đắc được quả vị nào đặc biệt. 
Vào lúc buổi sáng hiện bày, vị Trưởng Lão Tăng lìa khỏi đỉnh núi, bay đến ao hồ núi 
Tu Di súc miệng đánh răng rửa mặt xong, liền bay đến Bắc Lục Địa Kuru để trì bình 
khất thực. Sau khi việc khất thực vừa đủ dinh dưỡng, làm cho sanh mạng được hiện 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 129 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





hành, vị Trưởng lão vội quay trở lại đỉnh núi, đi thính mời chư tỳ khưu thân hữu thực 
hành Phạm Hạnh với nhau để được súc miệng rửa mặt đánh răng và thọ dụng vật khất 
thực. 


Cả sáu vị f} khưu đồng trả lời: “Bhante” — Kính bạch Tôn Giả, là người tiễn 
hóa, tất cả chúng tôi đồng có một suy nghĩ gìn giữ lấy với nhau là “Yo pathamam” — 
Trong tất cả chúng tôi, nếu người nào được chứng đắc quả vị Vô Sinh, thì người đó sẽ 
đi khất thực cho những người còn lại khi vẫn chưa được thành quả vị Vô Sinh. 


“Tena na paribhunjàma” — Với nhân như thể, cả sáu anh em chúng tôi sẽ không 
thể độ vật khát thực của Tôn Giả đem đến được vì chúng tôi đã có sự suy nghĩ giữ lấy 
như vậy cho phù hợp với việc thọ dụng vát khất thực của bậc Tì rưởng lão. “SacepDi 
tumhe viya” — Nếu tất cả chung tôi chưa có được thành tựu Pháp Quả cao thượng như 
Tôn Giả, thì quyết sẽ không thọ dụng vật khất thực của bậc Tì rưởng Lão đem đến, chỉ 
Sẽ thọ dụng vật thực do chính mình tự tìm ra. 


Thế là cả sáu vị fÈ khưu này không thọ dụng vật thực của vị Trưởng Lão Tăng 
đem đến, quay trở lại trú xứ của mình, và nỗ lực tiễn tu làm cho thành tựu Sa Môn 
Pháp. Đến ngày thứ hai, vị tÈ khưu Trưởng Lão thứ hai, là vị bậc kế của vị Đại 
Trưởng Lão đâu tiên chứng đạt thành tựu quả vị Bất Lai. Vào lúc trời vừa rạng đông, 
vị tb khưu Bất Lai này cũng đi đánh răng súc miệng rửa mặt và đi khất thực đem về 
cúng dường cho năm vị tÈ khưu còn lại. Tuy nhiên, cả năm vị tÈ khưu này cũng nói lên 
lời giải thích VỀ sự lập nguyện ban đâu, không có thọ dụng vật khất thực của cả hai vị 
Trưởng Lão đem đến, và kiên trì chú tâm nỗ lực làm cho thành tựu Sa Môn Pháp. 


“Tesu arahattapafto” — Với cả bảy vị tỳ khưu này, vị Đại Trưởng Lão thứ nhất 
đã thành đạt quả Vô Sinh khi thọ mạng diệt, thì Vô Dự Y Níp Bản. Vị Trưởng Lão thứ 
hai đã thành tựu quả Bất Lai và khi thọ mạng diệt, thì thọ sanh về Ngũ Tịnh Cư Phạm 
Thiên Sắc Giới. “liare panca”— Với năm vị ft} khưu còn lại cùng là đạo hữu đồng 
Phạm Hạnh, sau bảy ngày không có thọ dụng vật thực, thì cũng thọ mạng diệt, và được 
thọ sanh về Thiên Giới với năng lực của việc Thiện đã có kiến tạo frong việc tiễn tu 
cho được thành tựu Sa Môn Pháp. 


Tuy nhiên, có sự hoài nghi với nhân quả như thế nào, mà cả bảy vị tỳ khưu đồng 
cùng trau giồi Phạm Hạnh với nhau, lại không được thành tựu Đạo Quả như nhau? 
Việc không thành tựu Đạo Quả có làm cho thành tựu việc Thiện đề cùng lìa bỏ sanh 
mạng chung với nhau? Hay là việc phát triển Sa Môn Pháp có sự sai khác dẫn đến 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 130 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





không làm cho thành tựu Đạo Quả như nhau? Hay là chư tỳ khưu có tâm sai biệt làm 
cho việc tu tiến Sa Môn Pháp không cho thành tựu giống nhau? Hoặc là có vị tỳ khưu 
kết hợp với Tâm Thiện câu hành Hỷ Tương Ưng Trí hoặc là Bất Tương Ung Trí, hoặc 
là có Tâm Thiện Vô Dẫn và Hữu Dẫn, do vậy, việc trau giồi tiến tu Sa Môn Pháp 
không dẫn đến thành tựu Đạo Quả như nhau? 


Có lời giải thích về hành động của cả bảy vị tỳ khưu không thể có việc tiến tu Sa 
Môn Pháp làm cho thành tựu sai khác nhau. Vị tỳ khưu đại trưởng lão chứng đắc quả 
vị Vô Sinh, và vị trưởng lão thứ hai thành tựu quả vị Bất Lai là do nương vào Thiện 
Nghiệp quá khứ quá dầy dặn với sở nguyện trọn vẹn một trăm ngàn đại kiếp. Về năm 
vị tỳ khưu còn lại vì vẫn chưa đủ tài sản nương nhờ, với nhân như thế, không thê thành 
tựu Đạo Quả trong kiếp hiện tại. 


Dẫn chứng điều tỷ dụ so sánh, như một loại cây khi đi đến thời kỳ thích hợp mới 
trồ sanh ra quả cho hiện bày, phần hoa quả đi đến thời hạn định, thì sẽ được già, sẽ gần 
chín mùi, và sẽ chín mùi. Nếu như không đến thời gian được già, được gần chín mùi, 
thì không thể nào có việc chín mùi được. 


Cũng như thế, người có thực hiện tích lũy việc Thiện, nhưng vẫn không có đủ 
chí nguyện, vẫn chưa thích hợp với thời kỳ chứng đắc, thì cũng không thể chứng đắc 
được. Nếu không hội túc duyên chứng đắc một cách xác thực, thì cũng sẽ sanh về 
Thiên Giới và Nhân Loại hết một trăm ngàn đại kiếp. Nếu có sở nguyện không sở cầu 
quay trở lại, thì cũng thành tựu sở nguyện, duyên theo hạn định sắp bày duy trì chí 
nguyện. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết theo phần được giải thích như trên. 


VỀ năm vị f) khưu, sau khi chấm dứt mạng quyền diệt ngũ uấn, được thọ sanh về 
Thiên Giới với một thời gian lâu dải ước chừng một thời kỳ Đức Phật. Khi đến thời 
Giáo Pháp của Đức Phật chúng 1a, cả năm vị Chư Thiên này cùng nhau lìa khỏi Thiên 
Giới và đi tái tục ở Cõi Nhân Loại, được sanh làm con trai trong các dòng họ sai khác 
nhau. 


Đến khi Đức Phật thọ sanh mệnh niên linh đi hóa độ chúng sanh: 


1. Một vị Thiên Nam sanh làm đức vua Pukkusàti. 
2. Một vị Thiên Nam sanh làm con trai của đại trưởng lão m, có tên là 
Kumàrakassapa. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 131 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





3. Một vị Thiên Nam sanh làm con trai nhà đấu vật tên là Dabba. 

4. Một vị Thiên nam sanh làm thanh niên có tên gọi Sabhiya Paribbajaka. 

5. Một vị Thiên Nam sanh làm thanh niên có tên gọi Bàhiya, là đạo hữu của vị Phạm 
Thiên đã chứng đắc quả vị Bất Lai trong thời Giáo Pháp của bậc Chánh Đăng 
Giác Kassapa và đang hưởng Phúc Thọ trong Cõi Phạm Thiên. 


VỊ Phạm Thiên là đạo hữu của Bàhiya có Tưởng Uẩn và Hành Uẩn làm duyên 
cho Xứ. Và sự việc Danh làm duyên cho phát sanh Xứ trong Cõi Phạm Thiên như là 
người bạn của Bàhiya. 


Bàhiya là người có đây đủ Pháp Balamật dây dặn, tuy nhiên, trong đời chưa 
từng dâng cúng y áo Kathina, cúng dường đến Đức Phật, Độc Giác, và chư tỳ khưu 
bắt luận vị nào. Sau khi thành tựu quả vị Vô Sinh, nhưng bản thân vẫn còn hiện hữu 
thân người cận sự nam và cũng không thể thành tựu quả vị Thiện Lai Tỳ Khưu. Ngay 
khi đang lang thang i tìm kiếm y áo cà sa và bình bát với lòng hoan hỷ được xuất gia 
trong Phát Pháp, thì có một Dạ Xoa hóa thân ra một bò sữa mẹ đến húc vào bên hông 
Bàhiya làm cho té xuống mặt đường lộ, chấm dứt sanh mạng, và viên tịch Níp Bàn 
ngay tại nơi đó, không hội túc duyên để được xuất gia như sở nguyện. ” 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên có tác ý khôn khéo để nhận biết về người 
không có từng xả ly cúng dường y áo đến Chư Tăng, ngay khi được thành tựu quả vị 
Vô Sinh lậu tận diệt, cũng không có thể duy trì sanh mạng lâu dài vì lẽ hàng cư sĩ 
không thê nào duy trì ân đức thanh cao của bậc Vô Sinh. 


Một khi vị cư sĩ đã thành tựu bậc Vô Sinh, nếu có sở nguyện được tiếp tục duy 
trì sanh mạng ở trong Giáo Pháp, thì cần phải xuất gia ngay trong ngày đó, và nếu 
không được xuất gia trong ngày chứng đắc Đạo Quả, thì sẽ thích hợp cho việc viên tịch 
Vô Dư Y Níp Bàn. 


Sự việc được xuất gia phải do nương nhờ vào việc bố thí cúng dường y áo từ 
trong quá khứ. Nếu đã có từng dâng cúng bố thí y áo đến Chư Tăng, thì sẽ được xuất 
gia trong kiếp hiện tại, một cách tận cùng. Nếu không được thành quả vị Thiện Lai Tỳ 
Khưu, thì cũng vẫn tìm kiếm được y áo và bình bát, và sẽ được xuất gia thọ Cụ Túc 
Giới (upasampadà), trau giồi tiễn tu Phật Pháp được lâu dài mãi cho đến thích hợp 
việc viên tịch Níp Bàn. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 132 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Và cũng nên hiểu biết việc không có từng bồ thí cúng dường y áo đến Chư tăng, 
thì vẫn được thành tựu quả Vô Sinh, nhưng không đủ duyên đề có thể xuất gia vì lẽ sẽ 
không có thể tìm kiếm được y áo và bình bát như là chàng thanh niên öà/¿yø vậy. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ tốt đẹp, nếu có sở 
nguyện được thành tựu tục lệ của Chư Thánh và có sở nguyện được thành tựu quả 
Thiện Lai Tỳ Khưu thọ Cụ Túc Giới, thì cũng nên thực hiện việc bồ thí bình bát và 
Tam Y, sẽ làm duyên cho hiện bày thành Thiện Lai Tỳ Khưu thọ Cụ Túc Giới trong 
kiếp cuối cùng ngay khi chứng đắc tục lệ của Chư Thánh. 


Salãäyafana paccayä phassaniddesa 
Lục Xứ Làm Duyên Xúc Xiến Minh 


“Saleva phassa sankhepa cakkhusamphassa adayo vinnanamiva battimsa vittha-rena 
bhavantI tetI.” 


... . D 


thuộc phần duyên thứ năm, có nội dung là Xúc phát sanh do Lục Xứ làm duyên, được 
tiến hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ Kinh này có lời đề cập là, “Sz/ewa 
phassà sankhepà,” và tuần tự sẽ giải thích trong phần Xúc xiển mỉnh, trình bày một 
cách tóm lược, là tất cả Xức có sáu loại như là Nhãn Xúc, v.v... 


“VWithàrena bhavamfi te” — Và tất cả Xúc nêu được trình bày theo cách giảng 
rộng, thì có được 32 loại, tương tự với Thức. “Kữm phasso katham phasso” — Có lời 
vấn hỏi về Xúc: Như thế nào gọi là Xúc? Xúc là sự vật như thế nào? Xức có khoảng 
chừng bao nhiêu? 


Có lời giải thích như sau: “Pñassa?i phasso” — Hành động xúc chạm gọi là 
Xác. Hành động xúc chạm tức là Nhãn Xứ đến đụng chạm với Cảnh Sắc, Nhĩ Xứ đến 
đụng chạm với Cảnh Thinh, Tỷ Xứ đến đụng chạm với Cảnh Khí, Thiệt Xứ đến đụng 
chạm với Cảnh Vị, Thân Xứ đến đụng chạm với Cảnh Xúc, Tâm Thức đến đụng chạm 
với Cảnh Pháp, hiện bày phần đáng hiểu biết. 


Tất cả Xúc là việc xúc chạm với Cảnh sẽ được phát sanh cũng do nương vào cả 
Lực Xứ như là Nhãn Xứ sanh trước làm duyên, v.v... và như thế, cả Lực Xúc có Nhãn 
Xúc được phát sanh. Nếu không có Nhãn Xứ, thì không thể có Nhãn Xúc. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 133 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Bậc trí tuệ nên hiểu biết theo như phần đã được trình bày ở trên. Cũng chính do 
như thế, tất cả Xúc như Nhãn Xúc và Ý Xúc là cuối cùng có nội dung tương tự với 
Nhãn Xứ làm duyên. 


“Tatràyam vibhàyvanà ” — Có lời giải thích trong phần Xúc xiên minh như sau: 


“Cakkhvàyafanàđìnm tàva panca” — Cả Lục Xứ như có Nhãn Xứ thường làm 
duyên cho cả Uc Xúc như là Nhãn Xúc, có được 6 loại Duyên hiệp lực như sau: 


1. 


Làm Y Chỉ Duyên, là trở thành nơi nương nhờ. 


2. Làm Tiên Sinh Duyên, là Xứ phát sanh lên trước, rồi Xúc mới được phát 


5: 
6. 


sanh. 


. Làm Quyên Duyên, là Xứ làm chánh yếu chủ vị trong chỗ sẽ cho Xúc được 


phát sanh. 


. Làm Bất Tương Ung Duyên, là Xứ và Xúc không có được cùng hòa hợp 


chung nhau. 
Làm Hiện Hữu Duyên, là khi Xứ hiện hữu, thì Xúc hiện hữu. 
Làm Bất Ly Duyên, là Xứ và Xúc không xa lìa nhau. 


Với trường hợp Xứ sanh trong chỗ nào, thì Xức cũng sanh trong chỗ đó. Vậy thì, 
Xứ như có Nhãn Xứ, v.v... làm duyên với sáu loại duyên đối với Xúc như vừa kể trên. 


“Ekqam manàyafanam” — Tuy nhiên, ŸY Xứ làm duyên đôi với Y Xúc, có được 9 
loại Duyên hiệp lực như sau: 


\© œ ~) Ơ Œ CP G B 


. Làm Câu Sanh Duyên, là cùng phát sanh chung với Ý Xúc 

. Làm Hồ Tương Duyên, là hỗ trợ và ở với nhau, không xa lìa 

. Làm Y Chỉ Duyên, là Ý Xứ làm điểm nương nhờ khởi phát đổi với Ý Xúc 
. Làm Dị Thục Quả Duyên, làm thành tựu quả đổi với Ý Xúc 

. Làm Vật Thực Duyên, là Ý Xứ làm duyên dắt dẫn và nuôi dưỡng Ý Xúc 


Làm Quyên Duyên, là Ý Xứ làm chánh yếu chủ vị cho Xúc được phát sanh 


. Làm Tương Ung Duyên, là Ý Xứ hòa hợp chung vào nhau với Ý Xúc 
. Làm Hiện Hữu Duyên, là khi Ý Xứ hiện hữu thì Ý Xúc hiện hữu 
. Làm Bắt Ly Duyên, là Ý Xứ không xa lìa khỏi Ý Xúc 


Như vậy, Ý Xứ làm duyên với 9 mãnh lực Duyên đối với Ý Xúc như kề trên. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 134 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Bậc trí tuệ cũng nên hiểu biết là Xứ ngoại phần cũng có làm duyên một cách 
tương tự, không phải chỉ có Xứ nội phần. Xứ ngoại phần gồm có: 


. Sắc Xứ làm Cảnh Duyên, là Sắc trở thành nơi bám víu đối với Nhãn Xúc 
. Thỉnh Xứ trở thành nơi bám víu đối với Nhĩ Xúc 

. Khí Xứ trở thành nơi bám víu đối với Tỷ Xúc 

._ Vị Xứ trở thành nơi bám víu đối với Thiệt Xúc 

. Xúc Xứ trở thành nơi bám víu đối với Thân Xúc 


C{‹ẻ+> CC) 


“Dhammàyatanam pana” — Pháp Xứ làm Cảnh Duyên đối với Ý Xúc một cách 
tương tự. Với nhân như thế, mới nói rằng Xứ nội phần và ngoại phần làm duyên hết 
tất cả Xúc và Tâm Sở Xúc. Nếu có sự xúc chạm Cảnh và hoan hỷ trong việc ác, thì 
cũng xếp vào thành phần Bắt Thiện. 


Một trường hợp nữa, Nhãn Xúc là Nhãn Thức xúc chạm vào Sắc Xứ, khi được 
nhìn thấy Cảnh Sắc, nhưng lại xác định trong Tâm theo thực tướng Vô Thường, Khổ 
Đau, Vô Ngã. Ví như người được thấy việc văn nghệ giải trí, lại khởi tâm suy nghĩ 
trắc ân răng, chỉ là nhân lường gạt thế gian cho đắm say đi loanh quanh trong vòng 
luân hồi, và cũng được thấy theo Tam Tướng là thành vật vô thường, là nơi sẽ dẫn đến 
khổ đau và không phải là của Ta. 


Nhãn Xúc tiếp xúc với Sắc Xứ, Nhĩ Xúc tiếp xúc với Thinh Xứ, với tác ý như 
trên, được xếp thành phân Thiện. 


Ví như hai vị Chí Thượng Thinh Căn, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền 
Liên, khi hãy còn là hàng cư sĩ có rủ nhau đi xem văn nghệ giải trí. Tuy nhiên, với Ý 
Thức trong Cảnh Pháp, có lòng trắc ấn khởi lên, nhận thấy không có thực chất ở phần 
giải trí văn nghệ, nên cùng rủ nhau đi lưu lạc khắp nơi để tìm kiếm Pháp VỊ giải thoát 
cho mãi đạt đến thành bậc Chí Thượng Thinh Văn ở bên Tả và bên Hữu của Đức Phật. 


Người đi xem văn nghệ giải trí và có tâm suy nghĩ như vậy, thì việc Thiện cũng 
được phát sanh lên làm duyên, sẽ dẫn dắt cho thoát khỏi vòng luân hồi, nếu không 
được thành tựu trong kiếp hiện tại, thì cũng sẽ thành đạt trong ngày vị lai. 


Với nhân như thê, mới bảo răng ở con người cũng có cả hai loại: Tâm Thiện và 
Bât Thiện. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 135 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Xúc không có lợi ích trong hiện tại và vị lai, sẽ cho được việc sát cận khi được 
xếp vào thành phần Bắt Thiện, như người đi xem cuộc lễ vui chơi văn nghệ giải trí với 
tâm suy nghĩ cho là thật tao nhã, loại này rất tốt, được quảng cáo hay, người nữ diễn 
viên làm dáng điệu thật đáng tán dương, đáng ưa thích ngắm xem. Khi đã ưa thích và 
nghĩ là tao nhã là rất tốt, như thế, cũng được xếp vào phân Bắt Thiện, là nhân sẽ cho 
dẫn đi tái tục trong Tứ Khổ Thú và sẽ cho lội trong vòng luân hồi với thời gian rất lâu 
đài, không thể xác định cho được hết khổ đau. 


Tât cả đêu do nương vào Xúc, và Xúc sẽ được phát sanh cũng do nương vào X#, 
và có Xứ làm duyên. 


Bậc trí tuệ nên có tác ý cho cả hai trường hợp của Xúc phát sanh do có Xứ nội 
phần và ngoại phần làm duyên. Nếu không có Xứ làm duyên, thì Xúc không thê nào tự 
phát sanh lên được, và hãy nên tác ý như vậy ở trong tâm theo phần đã được giảng giải 
ở trên. 

Với nhân như thế, Đắng Giáo Chủ phát khởi khải thuyết Diệu Pháp rằng: “Xúc 
có do Xứ làm duyên, ” được tính vào trong Pháp Liên Quan Tương Sinh có được nội 
dung như trên. 


Phassa paccaya vedananiddesa - Xúc Làm Duyên Thọ Xiến Minh 


Tiếp theo sẽ tuần tự giảng giải trong phần Pháp Liền Quan Tương Sinh thuộc 
phần duyên thứ sáu, có nội dung là Thọ phát sanh do Xúc làm duyên. 


Có lời chú giải đề cập để giải thích trong luồng Phật ngôn thuyết giảng như sau: 


“Phassapaccayà vedanà” — Thọ phát sanh do Xúc làm duyên, Xúc làm duyên cho Thọ 
phát sanh. 


“Kà ce nàma vedanà katividhà” — Có lời vẫn hỏi: “Gọi là Thọ do nhân như thể 
nào? Nếu phân tích Thọ thì có bao nhiêu trường hợp?” 
Có lời giải thích như sau: “Vedayaíi vedanà” — Thọ không chi xa lạ, tức là hành 


động thọ lãnh Cảnh. “Jyàra/oø”— Thọ nếu chia theo Môn thì có được sáu loại: 


Il. Thọ phát sanh từ Xúc theo Nhãn Môn 2. Thọ phát sanh tư Xúc theo Nhĩ Môn 
3. Thọ phát sanh từ Xúc theo Tỷ Môn 4. Thọ phát sanh từ Xúc theo Thiệt Môn 
5. Thọ phát sanh từ Xúc theo Thân Môn 6. Thọ phát sanh từ Xúc theo Ý Môn 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 136 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Ekùnavufivedanà” — Nếu phân tích chia theo loại, thì Thầy Chú Giải đề cập 
đến Thọ có đến 91 trường hợp bằng với Tâm vì lẽ 7ho luôn hòa hợp với Tâm. Tuy 
nhiên, trong phần Liên Quan Tương Sinh Phân Tích này, mục đích chỉ lấy có 32 
trường hợp Thọ, là Thọ phối hợp với 32 Tâm Quả DỊ Thục có Xác làm duyên. 


Có lời giải thích rằng: “Pzzcadvàre” — Xúc trong Ngũ Môn, là Nhãn Xúc làm 
duyên trong Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Xúc làm duyên trong Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Xúc làm 
duyên trong Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Xúc làm duyên trong Thiệt Thanh Triệt, và Thân 
Xúc làm duyên trong Thân Thanh Triệt (Pasàdo — Thanh Triệt, nghĩa là sự trong ngắn 
của sắc thân kinh). 


Có 5 trường hợp Xúc làm duyên đổi với Thọ theo cả Ngũ Thanh Triệt, được 
phân tích ra làm 9 mãnh lực Duyên, đó là: 1) Câu Sanh Duyên, 2) Hỗ Tương Duyên, 
3) Y Chỉ Duyên, 4) DỊ Thục Quả Duyên, 5) Vật Thực Duyên, 6) Quyền Duyên, 7) 
Tương Ưng Duyên, 8) Hiện Hữu Duyên, và 9) Bất Ly Duyên. Như thế, Xức làm duyên 
đối với Thọ có được 9 mãnh lực vừa kẻ trên. 


Gọi là Xác làm duyên cho Thọ, là với khả năng của Thọ trong việc thọ lãnh 
Cảnh đề thành tựu ở Dục Giới được hiện hành cùng với Tâm Tiếp Thâu là Tâm đón 
nhận tiếp thâu Cảnh, Tâm Thắm Tắn dùng để quan sát phán đoán Cảnh, và Tâm Na 
Cảnh là vui thích với Cảnh theo các Môn. 


Gọi là Thọ do có Xúc làm duyên, là vì trước tiên Nhãn Thức tiếp xúc với Cảnh 
Sắc, sau đó mới thọ lãnh Cảnh. Nếu không có Nhãn Thức tiếp xúc với Cảnh Sắc, thì 
không thể có 7o phát sanh theo Nhãn Môn đề thọ lãnh Cảnh Sắc được. 


“Yà panekà” — Thọ hiện hành trong Ý Môn với khả năng của Tâm Na Cảnh, là 
vui thích bám níu với Cảnh, thành Thọ Dục Giới, thì Ý Xúc kết hợp trong Tâm Đoán 
Định là Tâm quán sát xác định Cảnh trong Ý Môn làm duyên đối với tất cả Thọ với 
mãnh lực của Y Chỉ Duyên, và 7o này có được giải thích trong bộ kinh Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasangaha), với ba loại đầu tiên là: 1) Lạc Thọ, 
2) Khổ Thọ, và 3) Phi Khổ Phi Lạc Thọ. 

Lạc Thọ là hành động thọ lãnh cảnh dẫn đến sự an vui. 

Khổ Thọ là hành động thọ lãnh cảnh dẫn đến sự khổ đau. 

Phi Khổ Phi Lạc Thọ là hành động thọ lãnh cảnh quân bình, không vui không 

buôn, không sướng không khổ, là Xả Thọ. 

DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 137 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Và có thêm hai loại Thọ nữa, đó là: 1) Hỷ Thọ và 2) Ưu Thọ. Như thế, có tất 
cả là Š loại Thọ. 


Khi phân tích từng mỗi loại của Ngũ Thọ, thì mỗi loại có sáu trường hợp là: 


Lạc Thọ phát sanh do Xúc từ nơi Nhãn, phát sanh do Xác từ nơi Nhĩ, phát sanh 
do Xác do từ nơi Tỷ, phát sanh do Xác từ nơi Thiệt, phát sanh do Xúc từ nơi Thân, và 
phát sanh do Xức từ nơi Tâm. Tương tự như Lạc Thọ, hành động tiếp thọ lãnh cảnh 
dẫn đến Khổ Thọ (Khổ Đau), Xả Thọ, Hỷ Thọ, Ưu Thọ, cũng là Thọ phát sanh từ Ngũ 
Sắc Thanh Triệt. Tất cả Thọ đều phát sanh do từ Xức, sẽ không thể nào tự phát sanh 
lên được, cần phải có Xúc làm duyên. Khi Xúc đã phát sanh rồi, thì Thọ mới được phát 
sanh. Với nhân như thế, mới nói rằng Xúc làm duyên cho Thọ. 


Nhà chú giải có đề cập đến tất cả Thọ nằm trong Thọ Uẫn của phần Uẫn Phân 
Tích. Trong lời nói rằng, 7họo phát sanh do Xức làm duyên, ý chỉ nói đến 6 loại Xức 
như có Nhãn Xúc, v.v... Tương tự như thế, Thọ ý chỉ nói đến Lục Thọ phát sanh do 
Xác như từ nơi Nhấn v.v... Gọi là 7họ có 91 loại là do nương vào 91 thứ Tâm, vì Thọ 
thường luôn phối hợp với Tâm. 


Với nhân như thế, Đắng Giáo Chủ phát khởi khải thuyết Diệu Pháp rằng: “7họ 
có do Xúc làm duyên, ” được tính vào trong Pháp Liên Quan Tương Sinh có được nội 
dung như trên. 


Vedanä paccayä Tanhãniddesa —- Thọ Làm Duyên Ái Xiến Minh 


Tiếp theo sẽ tuần tự giảng giải trong phần Pháp Liên Quan Tương Sinh thuộc 
phần duyên thứ bảy, có nội dung là Ái phát sanh do Thọ làm duyên. 


Có lời chú giải đề cập để giải thích trong luồng Phật ngôn thuyết giảng như sau: 
“Phassa paccayà vedanà” — Ái phát sanh do Thọ làm duyên, Thọ làm duyên cho Ái 
phát sanh. 


Trong phần Ái xiển minh, có Thọ làm nhân, tiến hành sự việc là “72sszfii 
/anhà ” — Thực tính nào kết hợp với sự hoảng hốt, chính thực tính đó gọi là Ái. Nếu 
phân tích theo ngôn ngữ là đề cập cho thấy rõ thực tính của Á¡, tức là sự khát vọng, và 
từ ngữ Pàlì dịch là sự khát vọng bao hàm nhiều trường hợp, như là Pz/hanà (khao 
khái), cũng có sự mong muốn của Panidhi (tham muốn), Icchà (thèm khát), Kàmà (dục 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 138 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





vọng), cũng được gọi là sự khát vọng.  Patthanà (khao khát) và Panidhi (tham muốn) 
có trong cả phần Thiện và Bất Thiện, tức là người thực hiện việc Thiện và Bất Thiện 
cũng có sự chú tâm mong muốn, và /cchà được dịch là người có sự mong muốn trước 
tiên là cơm nước vật thực. 


Một trường hợp nữa, người có sự mong muốn sẽ có được tài sản và sự vật cũng 
được tính vào trong /cchà. Riêng về Kờnà hiện hành trong rất nhiều ý nghĩa, là có sự 
mong muốn sẽ có được ngũ dục trưởng thượng, là săc-thinh-khí-vị-xúc, cũng gọi là sự 
mong muốn, không là thế thì sẽ có tham vọng đi vào đồ đạo cũng được tính là Kàmà, 
dịch là sự tham dục. 


Tuy nhiên, trong từ ngữ 72a được dịch là ái luyễn (ái dục), ý chỉ sự mong 
muốn làm cho thân và tâm bị hoảng hốt, như thế, sự mong muốn làm cho thân và tâm 
trong các Pháp đáng được hiểu biết ở nơi Tâm. Sự mong muốn trong mỗi sự việc và 
sự vật được phân chia ra làm ba loại như là: 1) Dục Ái, 2) Hữu Ái, và 3) Ly Hữu Ái. 


Sắc Ái được chia ra thành Dục Ái, Hữu Ái, và Ly Hữu Ái. Bậc trí tuệ nên hiểu 
biết thêm về Thinh Ái, Khí Ái, Vị Ái, Xúc Ái, Pháp Ái cũng được chia ra thành ba 
loại, Dục Ái, Hữu Ái, Ly Hữu Ái tương tự với Sắc Ái. 


Một khi Sắc Ái vui thích với Cảnh Sắc đang đi đến nơi Nhãn Thức trong thời 
điểm nào, thì Sắc Ái là sự mong muốn trong Cảnh Sắc cũng được gọi là Dục Ái trong 
thời điểm đó. Sắc Ái là sự mong muốn trong Cảnh Sắc, huân tập hiện hành cùng với 
Tà Kiến, khi nhìn thấy Cảnh Sắc đó là thường tổn trong thời điểm nào, thì Sắc Ái đó 
gọi là Hữu Ái trong thời điểm đó. 


“§asafaditthisahagafo hi ràgo ” — Một cách xác thực, Hữu Ái tức là sự khoái lạc 
câu hành với Thường Kiến (Chấp Hữu). Sắc Ái huân tập hiện hành cùng với Đoạn 
Kiến trong thời điểm nào, thì Sắc Ái cũng được tính vào trong Ly Hữu Ái, tức là sự 
khoái lạc câu hành với đoạn kiến (Chấp Vô). 


Có tất cả 108 loại Ái, đó là 36 thuộc quá khứ, 36 thuộc hiện tại, và 36 thuộc vị 
lai. Tuy nhiên, bậc Thầy Chú Giải có đề cập lời giải thích ý nghĩa và thuận theo luồng 
Phật ngôn là: “Kàmme bhave pavaffafi kàme tanhà ” — Ái nào được huân tập hiện hành 
trong Dục Hữu, sự mong muốn đó gọi là Dực Ái. Sự mong muốn huân tập hiện hành 
trong Sốc Hữu, sự mong muốn đó gọi là Hữu Ái. Sự mong muốn huân tập hiện hành 
trong Vô Sắc Hữu, sự mong muốn đó gọi là Ly Hữu Ái. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 139 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Cả ba trường hợp Ái¡ này có trong tâm tánh của cá nhân người nào, thì thường 
làm duyên sẽ làm cho người đó không có thê thoát ra khỏi địa ngục, thích hợp với 
luồng Phật ngôn thuyết giảng là, “7zuhàya jàyafe soko” — Sự sâu muộn và hiểm nguy 
bất hạnh khổ ưu não sẽ phát sanh lên cũng do nương vào Ái, “Vipparnuttassa” — Khi 
người vượt thoát khỏi Ái, thì sẽ không còn sự sâu muộn và hiểm Hguy bắt hạnh khổ ưu 
não. 


Một trường hợp nữa, luồng Phật ngôn khải thuyết về Á¡ sanh theo Lục Môn, 
thống trị cá nhân người nảo cũng sẽ làm cho cá nhân người đó phải sa đọa vào trong 
Tứ Khổ Thú, có địa ngục là chủ yếu, được so sánh ví như bụi dây leo, gọi là vùng bãi 
cát đè lấp thống trị cổ thụ ( dùng làm nhà), cũng sẽ làm cho cổ thụ bị đồ ngã xuống mặt 
đất. Với năng lực của mưa xuống, hạt giống đón lấy trận mưa, cô thụ không có thể 
duy trì sự sống được thì cũng phải bị đỗ ngã xuống. 


Ái sẽ bị diệt trừ từ nơi bậc Thánh, và Phàm nhân không thể cắt đứt lìa bỏ một 
cách dứt tuyệt một lúc được. Tuy nhiên, bậc trí tuệ khi được liễu tri Ái khởi sanh trong 
thời lúc nào, thì cũng thường ức chế dục vọng, không cho có sự nhượng bộ đối với Ái 
vì lẽ nhượng bộ với Á¿, thì sẽ rớt xuống trong Tứ Khổ Thú. Á¿ sẽ được phát sanh theo 
Lục Môn cũng do nương vào 7o. Bậc trí tuệ nên có sự nhận định hiểu biết theo như 
phần được giải thích ở trên. 


Tanhã paccavyä upadãnaniddesa — Ái Làm Duyên Thủ Xiến Minh 


“UpadänI cattärI tan! atthavibhavato Dhammam sankhepavitthara katamo ca vibhavaye 
palyam hi upadanani kamupadanam  dithupadanam  silabbattupadanam 
attavadupadanant.” 


r 
... . ˆỖÁ 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiêp theo trong Pháp Liên Quan Tương Sinh 
thuộc phần duyên thứ tám, có nội dung là Thủ phát sanh do Ái làm duyên, được tiễn 
hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ Kinh này có lời đề cập là “8agavà” — Đức 
Thế Tôn thuyết giảng về “7z»àpaccayà upàdànam” — Có nội dung là Ái làm duyên 
cho Thủ phát sanh, Thủ sẽ được phát sanh do có nhân Ái làm duyên. 


Có lời giải thích về bốn loại Thủ (7 71). Vị Thầy Chú Giải sẽ trình bày: 


1. Theo phần phân tích nội dung 2. Theo phần tóm lược và giảng rộng 
3. Theo phần Pàh 4. Theo thứ tự 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 140 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Và lần lượt sẽ trình bày theo bốn phần vừa nêu trên. 


1. Theo Phần Phân Tích Nội Dung: 


Một cách xác thực, Thầy Chú Giải phân tích theo nội dung phần Pàh có 4 loại 
Thủ: Dực Thủ, Kiến Thủ, Giới Cẩm Thú, và Ngã Chấp Thủ. 


“Vatthusankhàtà kàmam upàdàyari” — Pháp Thực Tính nào chấp cứng vào Dục, 
được nói đến là vật dục (V47), Pháp Thực Tính đó gọi là Dực Thủ. 


Một trường hợp nữa, “So ca kàmo” — Dục gọi là Thú, là sự mong muốn và làm 
nhân chấp giữ vào trong Dc. Từ ngữ Upa trong câu Upàdàna được dịch là chấp 
cứng, và nêu chấp cứng trong Dực được gọi là Dục Thủ (Kàmupàdàna). 


Tà Kiến Thú (Diithupàdàna) là hành động có sự thấy sai lầm và có tâm chấp 
cứng vào sự thấy sai đó, gọi là Tà Kiến Thủ. Chấp cứng vào Tà Kiến trong quá khứ và 
vị lai, như là trong câu nói: “Ta hằng thường tôn, thể gian luôn vĩnh hằng.” Như vậy, 
gọi là Tà Kiến. Và từ ngữ 2 dịch là Kiến, sự việc thấy có hai trường hợp là: (1) 
Thấy đúng đăn gọi là Chánh Kiến và (2) Thấy sai lầm gọi là Tà Kiến. 


Tuy nhiên, trong phần 7à Kiến thuộc Pháp Liên Quan Tương Sinh, với lời nói là 
Ditihi (Kiến) — Ý chỉ phần Tà Kiến ở việc thấy trái ngược lại, sự thấy sai lầm, như là 
“Ta hằng thường tôn, thế gian luôn vĩnh hằng. ” 


Giới Cấm Thú là chấp cứng vào giới luật theo tín điều của kẻ ngoại đạo 
Nigantha (Giới Chấp Tiện Thị), ý thức sai lệch trong tâm của mình, cho rằng chính 
điều này làm cho chúng sanh được thanh tịnh, làm thành nhân cho sự thực hành khổ 
hạnh như theo Ngưu Hành Giả, khô hạnh theo Câu Hành Giả, là nằm trên nền đất rồi 
sẽ thọ thực hiện hành theo cách của con bò, của con chó, và chấp giữ khổ hạnh theo 
cách sống của con chó như năm gần bên bếp lửa, như vậy, cũng gọi là Giới Cấm Thủ. 

Ngã Chấp Thủ (Aitavàdupàdàna) là chấp cứng nói rằng, “Ta là như vây. ” 

Như vậy gọi là phân tích theo phần nội dung của 7 Thứ. 


2. Theo Phần Tóm Lược Và Giảng Rông: 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 141 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Tiếp theo là việc trình bày theo Pháp một cách tóm lược và giảng rộng. Có lời 
vấn hỏi trong Dực Thủ là “Katamam kàmupàdànưmn” — Dục Thủ có trường hợp như 
thế nào? Do nhân như thế nào gọi là Thủ ? 


Có lời giải thích rằng: “Sự tham muốn trong Dục và sự khoái lạc trong Dục, sự 
vui thích duyệt ý trong Dục, sự yêu thương ràng buộc trong Dục, sự ham muốn frong 
Dục, sự dịu êm trong Dục, và hành động thấu rõ tâm bị nhiễm đắm trong Dục, đêu gỌI 
là Dục Thủ, là sự chấp cứng trong Dục.” 


“Sanmkhepafo pana” — Tuy nhiên, theo phần tóm lược, là hành động kiến chấp 
do nơi Ái “7anhàdalhatiam” — Thực tính chấp cứng từ nơi Ái gọi là “Puzimafanhà — 
Tiên Ái,” Ái có trong thời gian trước (quá khứ), ý chỉ đối với Ái, “Dalhasambhùtà” — 
Ái phát sanh lên và an trú vững chắc, gọi là trong phần cuối của Á¡ vì lẽ nương vào 
phần Á¿ sanh trước, 7z cũng do nương vào Ái, Ái làm duyên cho Thủ. 


“Keci panàhu” — Có một vài nhóm Thầy Chú Giải đề cập về “Apaffavisayapar- 
thanà” — Ái là sự mong muốn có trạng thải không đạt đến được, được ví như kẻ Cướp 
duỗi thẳng cánh tay trong đêm tối. Tử là sự Mong muốn mà đạt đến được, được ví 
như hành động của kẻ cướp duỗi cánh tay ra chụp lây được đồ vật. 


Tất cả Pháp Á¿ và 7z¿ thường là đối nghịch với nhau, là kẻ thù đối với thiêu dục 
và tri túc, thường là nhân của đa dục. 


“Abhijjhàdukkharmàlà” — Trở thành nơi chất chứa, là nguyên nhân sẽ trổ sanh 
quả khổ đau. ĐDực Thú là hành động chấp cứng vào Dc, mong muốn trong Dực, 
thường sẽ dẫn đến quả khô đau ngay trong hiện tại và vị lai, có tích truyện kiểu mẫu 
dẫn chứng cho thành khuôn mẫu đề hiện bày. 


Hành động chấp cứng vào trong Vật Dục, như là “Vj 7rưởng Giả kết hợp chất 
chứa với sự bỏn sẻn trong việc gieo trồng đảm mía. Chính bản thân cũng không dám 
ăn, và người cũng không có được ăn. Khi đến thời gian gần sự bố úy tử, trưởng giả 
khởi tâm luyễn tiếc vào trong đám mía của mình, do vậy, khi diệt Ngũ Uẩn thì đi tải 
tục vào trong sản địa của loài bàng sanh, sanh làm con kiến ở trong khúc mía với 
năng lực từ nơi tâm chấp cứng bám vào trong Vật Dục. ” 


Hành động chấp cứng vào trong Phiền Não Dục, nếu chấp cứng một cách xác 
thực, thì lửa của Sắc Dục là thực tính của sự khoái lạc cũng có thể đốt cháy tàn phá 
tâm khảm dẫn đến lâm chung, ví như tích truyện về một vị tỳ khưu trẻ kết hợp sự dan 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 142 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





díu với một nữ nhân, có tâm vui thích duyệt ý trong việc mong muôn được hưởng ngũ 
dục, có nội dung như sau: 


“Eko kira” — Như vầy được nghe, có một vị f} khưu trẻ đi trì bình khất thực, 
được nhìn thấy một cô gái thanh xuân, liền khởi tâm vui thích duyệt ý trong ngủ dục, 
liên tưởng đến sự suy nghĩ sẽ hoàn tục trở thành một cư sĩ. Sau khi suy nghĩ như thể, 
thì vị tỳ khưu này không có thể đi trì bình được nữa, mới quay trở về Tịnh Xá nơi đang 
trú ngụ, suy nghĩ đắn đo trong sự việc trở thành cư sĩ với mãnh lực chấp cứng trong 
phiên não dục, chỉ mong muốn cho được thành tựu theo ước nguyện, không còn muốn 
ăn chỉ cả. Trong ngày đó, người con gái thanh xuân đó ngã bệnh và chết vào lúc chiêu 
tôi. Sự hay biết được đến với vị tỳ khưu, khởi tâm nghĩ rằng: “Việc suy nghĩ ta gìn 
giữ nay đã bị tiêu hoại mắt, ước mơ của ta đã bị hỏng. ” 


VỊ f) khưu này khởi lên sự sâu muộn, lửa của Sắc Dục phát lên mạnh bạo trong 
thân, đốt cháy trái tìm, và hủy diệt ngũ uẩn. Việc chấp cứng vào Dục Thủ, nêu không 
phá vỡ được sự chấp cứng đó, cũng là nhân sẽ làm cho tiêu hoại ngũ uẩn, tương tự 
như vị tÈ khưu trẻ này. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người tài trí, hãy xa lìa phần Dực Tư, không 
cho khởi sanh trong tâm tánh cho dù có bị bộc phát trong thời lúc nào, thì cũng cố 
găng đè xuống trong thời lúc đó, cho giảm bớt xuống từng chút ít đến nhiều thì sẽ diệt 
tắt. Nếu đã được giảm bớt thì sẽ không còn nguy khốn, sẽ xa lìa do nương vảo trí tuệ 
quán xét trong Cảnh Bất Tịnh (Asubhàrammmana), là xác định trong Bắt Tịnh Tướng, 
suy nghĩ rằng, “không có chỉ là tốt đẹp,” cho được tiếp xúc với luồng Phật ngôn đã bi 
mãn khải thuyết đến chư tỳ khưu như sau: 


“§Subhànupassùn viharantarn” — Phiên Não Ma thường hay che lấp, tạo tác làm 
hư hại với người có sự quán xét Cảnh Tịnh Tướng, mong muốn rằng tốt đẹp theo việc 
quán xét bắt lấy theo hình tưởng và ngoại hình. “Kilesamàro nappasahafi” — Người 
có sự quán xét thấy Cảnh Bất Tịnh, là không có sự ưa thích vào Cảnh Tịnh Tưởng, thì 
Phiên Não Ma không có thể làm hại, không có thể che lấp được.” Có được ví dụ như 
một ngọn gió yếu thì không thể nào thối quạt cái núi là một khối đá to lớn bị rung 
chuyên được. 


“KilesaJjàlam” — Phiền não được ví như một màn lưới tóm thâu các loài chim 
một cách xác thực, người thợ săn chim thường đặt để giăng lưới trong hư không. Tất 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 143 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





cả loài chim thường bị vướng mắc vào lưới rất nhiều, loài chim bị vướng mắc vào lưới 
nhiều hơn là phá hủy lưới để được bay thoát ra. Ví dụ về cái lưới lập ý là Phiền Não 
Ma được đặt để giăng ra, tất cả chúng sanh thường mắc dính vào lưới đó rất nhiều, 
việc phá hủy cái lưới phiền não để vượt thoát ra là rất ít. 


Dục Thủ là hành động chấp cứng thường sẽ làm cho chúng sanh bị vướng mặc ở 
trong vòng luân hồi, và Dục 7ú sẽ được phát sanh cũng do bởi nhân là Ái, có Á¡ làm 
duyên cho sanh khởi. Và 71 là chấp kiến cũng sẽ là nhân duyên tóm thâu lấy chúng 
sanh, không cho thoát khỏi vòng luân hồi. Tà Kiến là sự thấy sai, được tính vào trong 
62 Tà Kiến, như là 7hưởng Kiến chấp vào “Ta hằng thường tôn, thế gian luôn vĩnh 
hãng. ” 


Nhà chú giải là người hiểu biết lời giảng giải của Đức Phật, do đó, có lời đề cập 
bồ túc thêm trong luồng Phật ngôn của Đắng Thập Lực, với lời vấn hỏi là: “Kz/zmzn 
dithupàdànam ” — Kiến Thủ là sự việc như thế nào? 


Có lời giải thích về Kiến Thú là hành động chấp cứng trong Tà Kiến, và Tà Kiến 
là sự thấy sai. Hành động thấy sai chấp lầm được sắp ra thành hai trường hợp là: 


1. Niyatamicchàditthi - Nhất Định Tà Kiến là sự thẫy sai một cách khẳng định. 
2. Aniyatamicchàditthi — Bắt Định Tà Kiến là sự thấy sai một cách không xác định. 


Hành động thấy sai một cách khắng định gồm có Vô Hành Kiến, Vô Hữu Kiến, 
và Vô Nhân Kiến. Vô Hành Kiến là chấp cứng vào việc “tạo phước cũng không có 
được phước, tạo việc ác cũng không gặt hái quả ác, gọi là giết chúng sanh cũng không 
có tội, chỉ là Tứ Đại tự tạo với nhau và sẽ không có quả khổ, chúng sanh lớn nhỏ sanh 
ra để giành với nhau, thịt cá phát sanh làm vật thực cho nhân loại (vật dưỡng nhân), 
nhân loại chém giết để ăn và không có tội ác chỉ cả.” Vô Hữu Kiến là chấp tất cả đều 
không có, không có quả từ nơi việc Thiện. Vô Nhân Kiến là chấp vào suy nghĩ sai 
lệch, là chúng sanh trong thế gian này không phải do Mẹ Cha sinh ra, chỉ như là 
thuyền nhỏ móc đeo đẳng sau thuyên lớn. 


Cả ba loại Tà Kiến vừa kê trên được xếp vào Miyaamicchàditthi — Nhất Định Tà 
Kiến, làm việc cản ngăn con đường về Thiên Giới và đến Níp Bàn. 

Có vài loại Tà Kiến sai khác chỉ có cản trở Níp Bàn và không có cản ngăn Thiên 
Giới. Loại Tà Kiến này chấp cứng vào suy nghĩ là có quả từ nơi Thiện và Bắt Thiện, 
khi chuyên cần làm việc Thiện chỉ có mong muốn gặt hái hai loại tài sản là Nhân Sản 
TÁC GIÁ NAGÄDIPA MAHÄ THERA TRANG 144 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





và Thiên Sản. Không có sự mong cầu được Níp Bàn vì nhận định trong Tâm là Thiên 
Giới và Nhân Loại là an lạc và Níp Bàn cũng có an lạc, tuy nhiên, khi đến Níp Bàn thì 
mất hết tất cả. Như thế, loại Tà Kiến này sẽ cản trở Níp Bàn và không có cản trở 
Thiên Giới vì không vì có sự duyệt ý đi đến và không có sở cầu mong muốn có được. 


Có vài loại Tà Kiến không có cản trở Níp Bàn mà chỉ cản trở Thiên Giới, là thực 
hiện các việc Thiện thành Thiện Hạnh Nghiệp, đến khi thân hoại mạng chung lại thấy 
được Phật Pháp làm cho chúng sanh được thoát khỏi khổ. Sau khi suy nghĩ như thế, 
khởi tâm tín thành trong Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng, với đức tin tôn 
kính Tam Bảo, rồi chú tâm để thực hiện sở nguyện thành đạt Níp Bàn. Hành động tín 
thành trong Ân Đức Tam Bảo, tuy nhiên, không có sự chú tâm thực hiện sở nguyện 
mong cầu cho thành Y Chỉ Duyên trong ngày vị lai, được ví như có người muốn vượt 
qua sông với chiếc thuyền. Lúc ban đầu, người có sự suy nghĩ do dự lưỡng lự, nhưng 
về sau xuống thuyền vượt qua sông, không còn sự nghi ngại, thấy một cách chắc thật 
khi nghĩ rằng cố găng chèo thuyền thì cũng sẽ đến bờ kia, và sau khi suy nghĩ như thé, 
đi xuống thuyền và vượt qua sông. 


Hành động Tà Kiến thấy sai không có cản trở cả Thiên Giới và Níp Bàn, là 
người có thực hiện một số việc Thiện lại có sở nguyện mong cầu được Níp Bàn, tạo 
bao nhiêu việc Thiện cũng chỉ mong cầu được Níp Bàn, khi hội đủ hạn định thời gian 
thì sẽ thành tựu sở nguyện. Tuy nhiên, khi đi xem ca nhạc múa hát, lại lên tiếng rằng 
là tao nhã, là tốt đẹp, không có sự quán sát theo cách nhìn về những sự vật nô đùa nhảy 
múa này chỉ là vô thường, không có chỉ là thường tôn, và đôi khi đi xem văn nghệ giải 
trí cũng khởi tâm vừa lòng duyệt ý. Tà Kiến này ý chỉ sự thấy sai trong việc thấy là 
tao nhã, là tốt đẹp, như thế, cũng được tính vào trong Tà Kiến. 


Bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ, nên hiểu biết một cách tận cùng chỉ 
là thấy ra ngoài lời dạy của Đức Phật cũng được gọi là thấy sai một cách trọn vẹn. Với 
nhân như thế, sự việc nào không có được đúng với lời dạy của Đức Phật, thì cũng suy 
nghĩ đề từ bỏ cho bằng được, hãy nên tự đặt mình ở trong vị trí Chánh Kiến. Với một 
Chánh Kiến bậc thấp nhất, chỉ là người thực hiện một số việc Thiện, rồi lại hòa theo 
hoan hỷ duyệt ý, có sự suy nghĩ thọ hưởng hoan hỷ duyệt ý, cũng được gọi là Chánh 
Kiến. Người có Chánh Kiến là đối nghịch với Tà Kiến. Tà Kiến khi được gọi là Thử 
vì lẽ xác thực cho đi loanh quanh trong vòng luân hỏi, và Kiến Thứ này sẽ được phát 
sanh cũng do bởi Ái làm duyên. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 145 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Giới Cấm Thủ là chấp cứng vào sự nhận thức theo giới luật của kẻ ngoại đạo 
Nigantha, là nhần sẽ làm cho có nghĩ suy là được thanh tịnh, lại chỉ trích Giới của bậc 
hiền triết, không thọ trì giới luật của Đức Phật quy định, được xếp vào Giới Cẩm Thủ. 
Bậc trí tuệ nên hiểu biết về từ ngữ S/z (G/ới) một cách thường nhiên được gọi là Giới. 
Giới Cấm Thủ là chấp giữ một cách xác thực về giới của ngoại đạo Migarha (Giới 
Chấp Tiện Thị). 


Có vài người tu tập với hình thức loã thê không có y áo. Vài người cố chấp với 
tri kiến là vượt qua sông cái và ao hồ giếng nước thì mất hết cả giới. Vài người thọ 
dụng vật thực với hình thức rất là kỳ dị, như thực hiện theo cách của con chó cúi miệng 
xuống ăn. Vài người nằm trên mặt đất. Vài người chỉ ăn mặc bằng lá cây. Tất cả đều 
lập dị sai khác, không có đúng với lời dạy của Đức Phật, chấp ngược lại, sai với Phật 
ngôn. 


Đức Phật có lời chỉ trích trong Phật ngôn răng: “Giới cấm thủ như là nguyện 
thọ trì giới thực hành theo việc năm trên mặt đất, trộn lộn cát bụi trên đâu và hòa trộn 
với đất bùn, thực hành loã thể không có ăn mặc y áo, đôi khi ăn mặc phần lá cây và 
tắm ván, như thế, sẽ không giải quyết được hoài nghỉ, không thể vượt qua điều nghỉ 
ngại. ” 


“Athakilamathàri” — Luồng Phật ngôn thuyết giảng Diệu Pháp giải thích, “Chỉ 
làm cho có sự vất vả khổ than, và hiện hành để cho có sự khổ đau, một loại hình thức 
khô đau một cách xác thực trong Khổ Thú như là trong Cõi Địa Ngục. ” 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ một cách tốt đẹp, 
xa lìa phần giới luật ty liệt khinh thị, nương vào trí tuệ quán xét cho liễu tri luồng Phật 
ngôn, ngăn cản tâm không cho huân tập hiện hành theo tín điều của người ngoại đạo, 
đôi khi dẫn đến cho mình điều bắt hý, dù chỉ là thấy được sự lợi lộc. Tâm quả thật khó 
để ức chế, khó khăn để gìn giữ phù hợp với luồng Phật ngôn khéo thuyết giảng: 


“Dunnigeahassa lahuno” — Hành động của người chế phục được tâm cho mất 
đi sự ương ngạnh ở phần xấu ác, thường có được kết hợp với sự lợi ích trong hiện tại 
và vị lai vì lẽ một khi Tâm khởi lên sự mong muốn trong các Dục trưởng thượng, t†ức 
thì thường là đắm nhiễm vào trong các Cảnh đó ngay, Tâm thường huân tập hiện hành 
mau lẹ. Con người quả thật khó cản ngăn vì Tâm thường vùng vấy đi đến với Dục 
trưởng thượng, có được tỷ dụ như loài cả ở trong sông nước ao hỗ đây đủ nước, bị 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 146 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





người thợ câu đưa lên khỏi dòng sông, quăng bỏ trên đất liên ở phân đất cao thì 
thường đi đến sự vùng vậy. 


Người có trí tuệ thường đặt để tâm, gìn giữ tâm không cho huân tập hiện hành 
trong mãnh lực của Ái. Khi không bị hiện hành trong mãnh lực của Ái, thì cả Tứ Thú 
không thể phát sanh vì lẽ không có Ái làm duyên. Cả Tứ Thú sẽ được phát sanh với 
mãnh lực nhân duyên là Á¿, và cả 7 Thử thường có Á¿ là nơi tích lũy, như đã được giải 
thích ở phần trên. 


Upädäna paccaväa bhavaniddesa - Thủ Làm Duyên Hữu Xiến Minh 


“Atthato dhammato ceva satthato bhedasangahäa yam yassa paccayo ceva viIn- 
nãnãtabbo vinicchayo tattha bhavatiti bhavo duvidhenati dvihi akarehi vavatthitotI.” 


.... D 


thuộc phần duyên thứ chín, có nội dung là #ữu phát sanh do Thủ làm duyên, được tiễn 
hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ Kinh này có lời đề cập là, “8agavà” — 
Đức Thế Tôn thuyết giảng về “Upàdànapaccayà bhavam” — Có nội dung là Thủ làm 
duyên cho Hữu phát sanh, Hữu sẽ được phát sanh do có nhân Thủ làm duyên. ” 


Tiếp theo sẽ khảo sát trong phần Hữu xiển minh. Hữu được phát sanh do Thử 
làm duyên, có lời giải thích như sau: “VWi„nàfabbo vinicchayo” — Gọi là khảo sát phần 
giải thích theo sự nhận biết về Hữu phát sanh do Thủ làm duyên, bậc trí tuệ nên hiểu 
biết theo bốn phần: 


1. Giảng giải theo nội dung 2. Giảng giải theo phần Pàh 

3. Giảng giải theo phần phân tích Pháp Lý 4. Giảng giải theo phần tóm lược 
Cả bốn phần trên sẽ được giảng giải một cách tuần tự như sau: 

1. Giảng giải theo nội dung: Là phân tích với nội dung như sau: 


“Bhavatìti bhavo” — Chúng sanh được sanh lên trong chỗ nào, thì nơi đó gọi là 
Hữu. Việc gọi là Hữu, tức là sản địa của chúng sanh, và nhà chú giải xác định theo 
hai trường hợp: (1) Nghiệp Hữu và (2) Sanh Hữu. Nghiệp Hữu, đó là Nghiệp. Sanh 
Hữu, đó là hành động của việc sanh khởi. HZu là sản địa của chúng sanh được phân 
tích thêm nữa như sau: Dực Hữu, Sắc Hữu, Vô Sắc Hữu, Tưởng Hữu, Vô Tưởng Hữu, 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu, Nhất Uấn Hữu, Tứ Uẩn Hữu, và Ngũ Uẩn Hữu. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 147 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





2. Giảng øiải theo phân Pàh: 

“Dhamnafo pana” — Theo phần Pàh thì Nghiệp Hữu là Phúc Hành, Phi Phúc 
Hành, và Bất Động Hành. Nếu theo phần tông hợp, là pháp hiện hành với nội dung, 
tức là Nghiệp ở phần Thiện, Bất Thiện, và Vô Ký. 


“Bhedato ceva sangaharo” — Nếu theo thứ loại và tông hợp, tức là Hữu phát 
sanh do bởi nhân duyên. “Yzn kiriyafi” — Nghiệp nào làm cho chúng sanh được sanh 
khởi trong Dục Hữu với nhân duyên là Dục Thú mà chúng sanh đã thực hiện. “So 
kammabhavo” — Nghiệp đó được gọi là Nghiệp Hữu. “Tadàbhinibbattà” — Tất cả 
Uẩn phát sanh từ Nghiệp đó, gọi là Sanh Hữu. 


Sắc Hữu và Vô Sắc Hữu cũng có nội dung giảng giải phân tích theo thứ loại một 
cách tương tự với Dục Hữu. Nếu tính theo phần liệt kê thì j#w có ba trường hợp như 
sau: 1) Dục Hữu, 2) Sắc Hữu, và 3) Vô Sắc Hữu do cùng thực hiện cả hai trường họp, 
đó là Nghiệp Hữu và Sanh Hữu vào nhau. 


“Api ca avisesena” — Một trường hợp nữa, nếu tính theo phần sai biệt nhau, với 
Nghiệp mà dẫn dắt chúng sanh đi đến Dực Hữu, chính nhân phát sanh đó làm duyên, 
gọi là Dục Hữu. Tắt cả Uân phát sanh từ nơi Nghiệp dắt dẫn chúng sanh đi đến Hữu 
đó, gọi là Sanh Hữu. 


“Aparena ca pariyàyena” — Nêu theo một phương pháp khác, #ữu có được sáu 
loại khác biệt nhau: Dực Hữu, Sắc Hữu, Vô Sắc Hữu, Tưởng Hữu, Vô Tưởng Hữu, và 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu. Cả sáu loại Hữu này đều do Thủ làm duyên, và có khi 
người được sanh trong những Hữu này, như có Dục Hữu với mãnh lực của hai loại ác 
hạnh. 


Có lời của bậc Thầy Chú Giải vấn hỏi: “Kaiham gahetabbam” — Việc sẽ chấp 
giữ các Hữu bởi do những trường hợp nào? Và sẽ chấp giữ lấy trong trường hợp 
nào? Có lời giải thích là: “?dhekacco” — Có một vài hạng chúng sanh trong thể gian 
này suy nghĩ cân nhắc trong tâm rằng, tất cả Dục thường có đây đủ trong tất cả dòng 
họ, như dòng Sát Để Lự, Đại Phú Hó, v.v... trong nhân loại và luôn cả với các Thiên 
Nam Thiên Nữ trong Lục Dục Thiên Giới. Sau khi suy nghĩ hiểu biết như thế, thì thực 
hiện tất cả các ác hạnh như có Thân Hành Ác với mãnh lực của Dục Thủ. “So 
duccaritaparipùriyà ” — Với nhân làm cho thực hiện đủ các ác hạnh đó, khi người thân 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 148 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





hoại mạng chung, chấm dứt mạng quyền, tức thì đi tái tục trong Khô Thú như là Địa 
Ngục, Vv.V... 


Xin được trích dẫn một tích truyện trong Tạng Kinh để trình bày giải thích cho 
thấy người tạo tác Nghiệp Bất Thiện với Dục Thủ làm duyên, như là tiền kiếp của 
Trưởng Lão Mục Kiển Liên khi vẫn chưa thành đạt được lãnh vực Chỉ Tì hượng Thinh 
Văn (Aggasàvakabhùmi), khi vẫn còn đi lang thang trong vòng sanh tử luân hồi, khi là 
một người con đang nuôi dưỡng Mẹ Cha. “Gehe và aranne và” — Tự một mình làm 
những công việc nhà và trong rừng, không có được một người bạn. Mẹ Cha thấy như 
thể, mới đi tìm kiếm người vợ cho làm đổi bạn, ngõ hâu gánh vác việc khổ cực cho 
nhau. Khi người con trai đi làm công việc trong rừng, hái rau bẻ củi để đem về nấu 
Hướng, và quay trở về nhà thì sẽ có vật thực do người vợ ở nhà sắp đặt nấu để dành 
cho. “Sukatam karoti” — Ban đầu, người vợ mới về ở được đôi ba ngày, khi người 
chồng đi vào rừng, thì người vợ ở nhà cũng biết tìm kiếm vật thực loại cứng và loại 
mêm để săn sóc Mẹ Cha của chồng rất tốt đẹp. Và thời gian được kéo đải theo năm 
tháng, khi người chồng đi vào rừng, người vợ ở nhà khởi sanh tật đồ hãm hại cha mẹ 
chồng, qua việc bày bừa rác rên rải rác cho tung toé khắp mọi nơi ở trong nhà, không 
còn chỗ nào để ngôi. “Arannato àganvà” — Khi người chỗng từ rừng trở về nhà, nhìn 
thấy nhà đây rác rến, đến hỏi vợ: “Có người nào đã đến đây để làm ra sự việc này, 
phải không ?” 


Người vợ sẵn giọng trả lời: “Thưa Anh, tôi sẽ không biết nói sao để giải thích 
sự việc này. Vả lại là Mẹ Cha của Anh, tất cả đêu già cả, mắt lại không thấy đường, 
quả thật tôi không thích hợp một chút nào.” Người chông nghe như thể thì không có 
một lời nói nào. Một ngày từ rừng trở về nhà, lại nhìn thấy cảnh trạng như cũ, mới đi 
hỏi vợ. Người vợ mới bảo rằng: “Quả thật là tôi không có thể ở trong nhà của anh 
được rồi, nhưng nếu anh muốn cho tôi ở thì hãy dẫn Cha Mẹ của anh đem bỏ hết vào 
rừng. Nếu không là như thế, thì anh hãy giết hết đi, tôi mới sẽ ở với anh được. Nếu 
anh không có thực hiện điều đó, thì coi như là anh không có sự yêu thương tôi. ” 


Người chồng nghe như vậy, liên la mắng vợ: “Nguyên nhân nào mà người lại 
bảo tôi như vậy. Ai mà đi hãm hại Mẹ Cha cho được. Người nào có tâm hãm hại như 
thể thì sẽ bị đốt cháy với thời gian rất lâu dài trong Địa Ngục, người chớ nên nói như 
thế nữa. ” 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 149 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Người vợ lắng nghe người chỗng để hiểu ÿ, nên cũng hoãn lại ý định thêm đôi 
ba ngày, sau đó lại để cập với chồng về vấn đê này như cũ. Lần này, người chỗng 
nghe vợ nói đến, thì sự sợ hãi việc ác và lòng yêu thương Mẹ Cha cũng vơi giảm đi, 
tay nhiên, vẫn còn lo sợ đến sự trừng phạt của Vua (Ràjabhaya) mới trả lời vợ: 


“Manussamaranam nàma” — Gọi là sát nhân thì có tội rất nhiễu ngay trong 
hiện tại và vị lai. Tội trong vị lai thì cũng không can hệ chỉ, nhưng rất sợ Vua trừng 
phạt là vị trưởng dòng Sát Để Lự cai trị quốc độ. Một khi có sự hiểu biết về điểu này 
thì sẽ truyền lệnh cho thọ án trọng tội trong hình phạt của Vua, sẽ thọ lãnh khổ đau mà 
không thể nào tỷ giảo được.” Người vợ vội đáp lời: 


“Arannarn gantvà” — Anh hãy dẫn Mẹ Cha đi vào trong rừng già, rồi hãy giết đi 
ở giữa rừng, ai mà biết được. Nếu anh thật lòng có sự yêu thương và luyễn ái nghĩ 
tưởng đến tôi, thì hãy đi thực hiện lời của tôi. Còn nếu không có sự yêu thương, thì tôi 
xin từ giã ra khỏi nhà này và chấm dứt phiên toái, không bao lâu nữa thì tôi sẽ trở về 
nhà.” Chàng thanh niên nghe lời vợ vừa nói thì có tâm mêm yếu, mới nhận lời: “Thôi 
được, tôi sẽ thực hiện theo lời của người, xin hãy hoãn ở lại thêm hai ba ngày, hãy chờ 
tôi chuẩn bị xe bò, và sắp đặt vận chuyển đồ vật lương thực rồi vào trình thưa với Mẹ 
Cha là, “Tất cả những thân bằng quyến thuộc của Mẹ Cha muốn được thăm viễng gặp 
mặt.` Khi sắp xếp tất cả vật dụng cần thiết đi đường, thì tôi sẽ bỏ hết vào trong xe bò, 
rồi mời Cha Mẹ lên xe thì sẽ đánh xe đi theo con đường lộ tức thì. ” 


“Afaviưn pafvà” — Việc đã thực hiện, đi đến giữa khu rừng, người con tạo ra 
cảnh trạng bọn cướp đến cướp lấy tài sản. Thanh niên có sự suy nghĩ sẽ giết hết Mẹ 
Cha, mới trao sợi dây đánh xe cho Cha và thưa: “Bây giờ bọn cướp đã tới, con phải 
bỏ ẩi và con sẽ quay trở lại.” Người Cha cẩm lấy dây cương để giữ lấy những con bò 
đi theo trí trởng của mình. Sau khi đưa dây cương xong, bước xuống xe đi một chốc 
lát rồi tạo ra âm thanh hò hét tương tự như là âm thanh của bọn cướp rừng. Mẹ Cha 
nghe như thế, có ý nghĩ là âm thanh của bọn cướp và không có ý nghĩ đó là âm thanh 
của con trai mình, liên tưởng đến bọn CƯỚP SẼ đến hãm hại, vội la lớn với âm thanh 
lớn tiếng: 


“Tàta putta” — Này con ơi, hãy giữ lấy thân nha con, chớ nên lo nghĩ đến Cha 
Mẹ. Mẹ Cha nay đã già yếu rồi, duy trì mạng sống cũng không còn lâu dài, con hãy 
bỏ chạy trốn nhanh đi. Chàng thanh niên khi biết Cha Mẹ không được biết âm thanh 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 150 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





của mình, bỏ đi một chút, rôi quay trở lại chụp lấy Cha Mẹ, giết tất cả và vứt bỏ trong 
rừng, rồi quay trở về nhà. 


Khi đến tuổi thọ thích hợp của sự diệt tắt ngũ uẩn, thanh niên này bị rớt xuống 
trong Đại Địa Ngục, thọ lãnh khổ đau vô cùng khốc liệt. 


Với nhân như thế, mới bảo rằng chúng sanh thực hiện ác hạnh với mãnh lực của 
Dục Thủ, thường phải thọ sanh trong Tứ Khô Thú, ví như chàng thanh niên vừa kể 
trên. Nghiệp đó cho đi thọ sanh vào trong Khổ Thú, với nhân như thế, nên hiểu biết là 
Thủ làm duyên cho Hữu phát sanh, Hữu sẽ được phát sanh do nương vào Thủ. 


Kiến Thủ làm duyên cho Hữu phát sanh, là người có sự chấp cứng vào Tà Kiến, 
sẽ rất khó buông bỏ được. Một khi đã chấp cứng vào Tà Kiến, thì cũng sẽ làm duyên 
cho đi tái tục vào trong Tứ Khổ Thú, ví như vị trưởng lão Kowdadhàna, khi hãy còn là 
một vị Thiên Tử, có sự suy nghĩ với mưu kế lường gạt cho hai vị tỳ khưu phải chia rẽ 
nhau, có nội dung như sau: 


“Afte” — Trong thời quá khứ, có hai vị tỳ khưu sống hòa hợp với nhau như là 
con cùng chung một mẹ với nhau. Vị trời này thấy cả hai vị t khưu chung sống hòa 
hợp với nhau, mới khởi lên một suy nghĩ: “Ta sẽ làm cho cả hai vị tÈ khưu này chỉa rẽ 
nhau có được hay không?” Suy nghĩ xong điểu này và giữ lấy ở trong tâm, vào một 
ngày là ngày bố tát phát lộ, cả hai vị tỳ khưu quyết định đi đến Bảo Điện để bồ tát, 
cùng rủ nhau ra khỏi tịnh thất và đi đến thực hành T: ăng Sự. 


“Amtaràrnagge” — Đi đến khoảng giữa con đường, vị tỳ khưu nhỏ hạ tác bạch 
với vị đại trưởng lão: “Bạch Tôn Giả, ngài là bậc trưởng lão, xin hãy chờ một chút, 
tôi muốn đi thực hiện một ít việc trong thân thể ở khoảng giữa của bụi cây.” Vừa dưt 
lời, vị tÈ khưu trẻ đi đến một chỗ khuất kín để thực hiện công việc của thân thể. Lúc 
bấy giò, vị thiên tử thấy như thế, liên phát sanh Tà Kiến, với sự suy nghĩ thực hiện việc 
lường gạt để làm cho hai vị tỳ khưu nảy sẽ chia rẽ lẫn nhau. Tức thời hóa ra một nữ 
nhân đi đến vị tỳ khưu đang giải quyết công việc của thân thể rồi quay trở ra, vị thiên 
nữ cũng đi theo phía sau, thảo gỡ tóc ra, và làm cho y áo bị xốc xếch như là đã thực 
hiện phi chánh pháp kết giao cùng với tỳ khưu trẻ này trong khoảng giữa của bụi cây. 
Với vị tỳ khưu nhỏ hạ thì không được thấy, nhưng với vị đại trưởng lão đang đứng chờ 
thì lại nhìn thấy vị thiên tử thực hiện cảnh trạng đó. Khi vị tỳ khưu trẻ vừa bước tới, 
liên bị vấn hỏi: 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 151 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Giới của người đã bị tiêu hoại hết hay là như thể nào?” Vị f} khưu nhỏ hạ 
thưa rằng: “Bạch Tôn Giả, sự việc như thế, quả thật không có đối với tôi.” Vị đại 
trưởng lão khẳng định với lời nói: “Người con gái đi theo sau người, từ trong bụi cây 
bước ra với tóc tai bị tháo gỡ cùng với y áo xốc xếch, chính mắt của tôi đã nhìn thấy, 
với nhân như thế, làm thể nào tôi còn tin tưởng vào người nữa.” Khi dứt lời, bỏ đi đến 
Báo Điện, và vị tỳ khưu nhỏ hạ cũng đi theo. 


Đến nơi Bảo Điện, vị đại trưởng lão bảo: “Tôi không còn muốn thực hành bố 
tát với người nữa, vì chính mắt của tôi đã nhìn thấy một nữ nhân đi theo phía sau, 
trong khi người đang thực hiện công việc cá nhân ở trong khoảng giữa bụi cây.” VỊ f} 
khưu lại trình thưa: “Sự việc mà Ngài thấy như vậy, quả thát không có đối với tôi.” 
Vị đại trưởng lão lại quả quyết một lần nữa: “Chính mất của tôi đã được trông thấy 
nhự thể.” Lời vừa dứt, thì nhất quyết không thực hiện lễ Ti ăng Sự Phát Lộ 
(Uposathakamma), hiện bày sự chia rẽ nhau như khúc cây bị bề vỡ lìa khỏi nhau. 


“Anicchamam disvà” — Về phía vị Thiên Tử kia, khi thấy vị đại trưởng lão 
không còn thực hiện việc Tăng Sự Phát Lộ với vị tỳ khưu nhỏ hạ, liền khởi tâm Suy 
nghĩ nhận xét: “Đây là một nghiệp báo rất trầm trọng, là một loại nghiệp xấu xa thấp 


1” 


hèn, quả thật không xứng đáng cho ta tạo ra.” Dứt dòng tâm suy nghĩ, liên bay đến 


ngay trước Bảo Điện, cho hiện bày Thiên Tướng và tác bạch phát lộ: 


“Vimamsanavasena eva kaftam” — Sự việc mà Ngài đại trưởng lão cho là như 
thế thật không phải vậy. Sự việc này là do chính tôi đã tạo ra với ước muốn thử xem 
lòng của cả hai Ngài, sẽ là chung sống hòa hợp nhau hay là sẽ chia rẻ nhau. Khi vị 
Thiên Tư hiện bày và thốt lên lời phát lộ xong, vị đại trưởng lão cũng lìa khỏi sự hoài 
nghỉ và tiễn hành lễ phát lộ với nhau, và sau đó, cả hai vị tỳ khưu này khi đến thời thân 
hoại mạng chung, thì đi tái tục về Thiên Giới. 


vẻ phía vị Thiên Tử, sau khi thọ mạng diệt, thì sa đọa vào trong A Tỳ địa ngục, 
khi đến thời Giáo Pháp của Đức Phát chúng ta, thì được tái tục trong một gia đình có 
Chánh Kiến, đến tuổi thọ thích hợp đi xuất gia trong Phật Pháp, nhưng vào ngày xuất 
gia thì cũng có hình tưởng của nữ nhân dính theo cho hiện bày đến tất cả mọi người 
được nhìn thấy, bởi do Nghiệp dư sót khi còn là vị Thiên Tử đã có suy nghĩ thử nghiệm 
mưu kế làm chia rẽ hai vị tỳ khưu. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 152 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Sự việc kề trên cũng được tính vào loại Tà Kiến, và loại Tà Kiến này cũng được 
gọi là Thứ. Tà Kiến Thủ làm duyên cho Hữu được phát sanh. Với nhân như thế, mới 
nói rằng Hữu phát sanh do Thủ làm duyên. 


“Aparo pana” — Có một vài hạng người, “Mannàmàno ” — Với ý nghĩ trong tâm 
là tất cả sự việc sẽ được thành tựu cũng do nương vào thực hiện việc Thiện. Khi ý 
thức như vậy, nỗ lực thực hiện tất cả thiện hạnh như là Thân hành Thiện, với năng lực 
từ nơi Dục Thú. “So sucarifapàripùriyà” — Với tác nhần thực hiện các Thiện hạnh 
như làm các việc về Thân hành Thiện cho được viên mãn thành tựu, đến khi diệt tắt 
ngũ uẫn, thì được thọ sanh về Thiên Giới và Nhân Thiện Thú bởi do nương vào Dc 
Thủ. Sự ước muốn trở thành một đức tin trong sạch cho được phát sanh lên và không 
bởi một sự việc nào khác làm duyên. 


Trong Dục Hữu thì Thủ làm duyên đối với Hữu, có mãnh lực Duyên hiệp lực là: 
Tương Ưng Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên, và Ly Khứ 
Duyên, đồng cùng câu sanh kết hợp chung với nhau, nương tựa lẫn nhau, và không xa 
ha với nhau. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ, nên nhận xét hiểu 
biết là ##u được phát sanh lên do bởi nhân 7z làm duyên như đã được giải thích và 
trình bày như trên. 


Bhava paccayä jãtiniddesa - Hữu Làm Duyên Sanh Xiến Minh 


“Bhavapaccaya JatIiniddesadisu JatI adinam vinicchayo saccavibhange vuttanaye-neva 
veditabbo bhavotI panettha kammabhavo adhIppetotI.” 


.... . 


thuộc phần duyên thứ mười, có nội dung là Sanh phát sanh do Hữu làm duyên, được 
tiến hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ Kinh này có lời đề cập là “8agavà” — 
Đức Thế Tôn thuyết giảng về “8awapaccayà jàíi” — Có nội dung là Hữu làm duyên 
cho Sanh phát sanh, Sanh sẽ được phát sanh do có nhân Hữu làm duyên. ” 

Tiếp theo sẽ khảo sát trong phần Sanh xiển minh. Sanh được phát sanh do Hữu 
làm duyên, có lới giải thích như sau: “Jàfiniddesàdìsu Jàti àdìnam vinicchayo” — Việc 
giảng giải các Pháp về Sanh xiển mình, bậc trí tuệ nên hiểu biết theo phần giải thích 


của các Thầy Chú Giải đã có đề cập trong phần Đề Phân Tích. Thức có Hành làm 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 153 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





duyên, Danh và Sắc có Thức làm duyên, Lục Xứ có Danh Sắc làm duyên, Xúc có Lục 
Xứ làm duyên, Thọ có Xúc làm duyên, Ái có Thọ làm duyên, Thủ có Ái làm duyên, Hữu 
có Thủ làm duyên. 


Lời nói về Hữu trong phần Đề Phân Tích là ý chỉ về Dực Hữu, sẽ không có lập 
ý về phần Sanh Hữu vì lẽ Nghiệp Hữu làm duyên cho Sanh, và Sanh Hữu sẽ không có 
thể làm duyên cho Sanh được. Nghiệp Hữu làm duyên đối với Sanh có hai trường hợp: 
Nghiệp Hữu làm Nghiệp Duyên đối với Sanh, làm Y Chỉ Duyên đối với Sanh. 


Nghiệp làm nhân cho Sznh được phát sanh, và quả thật vậy, nếu không có 
Nghiệp làm duyên thì Sanh không có thê tự phát sanh lên được. Với người có tạo tác 
các hành động liên quan tới Nghiệp sẽ làm duyên cho Sznh được phát sanh, và một 
cách xác thực, Nghiệp thường là Pháp đặc biệt, thể hiện qua việc hiện bảy tinh lương 
cao quý hoặc ty liệt. 


Với nhân như thế, Bậc Toản Đức có khải thuyết Diệu Pháp như sau: 


“Kammam satte vibhajjeti” — Nghiệp thường phân chia tất cả chúng sanh, với 
thực tính làm cho tất cả chúng sanh được tỉnh lương hoặc ty liệt. 


“Tasmà Jànitabbametam” — Với nhân như thể, bậc trí tuệ nên có sự hiểu biết về 
Hữu làm duyên đối với Sanh, và khi Hữu không được trở thành là Nghiệp thì Sanh sẽ 
không thể có được. ” 


Nghiệp tức là sự việc người tạo tác. Nếu nói một cách tóm lược thì sự việc 
người có tạo tác hiện bày hai trường hợp là: I) Tạo tác việc Thiện và 2) Tạo tác việc 
Bất Thiện. Tạo việc Thiện gọi là Thiện Nghiệp. Tạo việc Bất Thiện gọi là Bát Thiện 
Nghiệp. Thiện Nghiệp sẽ là nhân làm cho chúng sanh được tinh lương cao quý. Bá: 
Thiện Nghiệp sẽ làm cho chúng sanh thấp hèn ty liệt. Tuy nhiên, tất cả đều gọi chung 
với nhau là Wghiệp. Đề cập đến phần riêng biệt chỉ là sự an vui hạnh phúc hoặc là sự 
khổ đau nguy hại và gặp nhiều khó khăn. 


Nếu nói theo từ ngữ của tôn giáo, thì thành ngữ gọi là Nghiệp là thông dụng một 
cách trung dung, ý chỉ ở cả phần Thiện và Bất Thiện. Kiến tạo phước báu gọi là Thiện 
Nghiệp. Kiến tạo tội ác gọi là Bất Thiện Nghiệp. Lời nói gọi là Nghiệp, đặc biệt chỉ về 
hành động, không thể có được sự mong cầu đạt thành sở nguyện ở phần Nghiệp là 
phước báu và tội ác, hiện hữu theo vị trí trung tính, không phân biệt tội lỗi và công đức 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 154 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





ở phân phước và ác. Kiên tạo việc bât thiện và ác cũng trô sanh quả. Kiên tạo việc 
thiện phước cũng làm cho người tạo tác được tiên hóa ngay trong hiện tại và vị lai. 


Bất Thiện Nghiệp sẽ làm cho chúng sanh bị ty liệt thấp hèn, làm cho thọ lãnh 
khổ đau, ví như các vị tỳ khưu trong thời Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, với nội 
dung như sau: Chư f) khưu thường hiện hữu rải rác khắp mọi phương, và sau khi làm 
lễ Tự Tứ (pàvaranà) mãn hạn ba tháng an cư mùa mưa, thường có suy nghĩ sẽ vân tập 
về yết kiến bậc Thầy Giáo Chủ. Có một nhóm tỳ khưu nương vào thuyên của những 
thương buôn, và thuyên đi được bảy ngày thì không còn đi tiếp được. Tất cả người 
thương buôn hoảng hốt nghĩ sẽ có một nguyên nhân nào, hoặc nếu không là như thể, 
thì sẽ có một người “hắc ám” ở trong thuyển này. Cùng nhau suy nghĩ như thế và tạo 
ra một lá thăm “hắc ám, "thì lá thăm này lại vào tay người vợ của chủ thuyên. Mọi 
người đêu đồng ý làm lại cuộc bắt lá thăm, thì đặc biệt cả ba lần đêu vào ÍqAy HgưỜi Vợ 
của chủ thuyên. Cuối cùng, người chủ thuyên mới bảo rằng: 


“Thựa tất cả mọi người hiện diện tại đây, chúng tôi không có thể làm cho môi 
nguy hại phát sanh đến mạng sống của tất cả thương buôn được do chỉ có một người 
phụ nữ này. Tất cả chúng ta hãy cho nữ nhân này xuống đại dương, sẽ làm cho chấm 
dứt mối nguy hại. Xin mọi người hãy cởi vật trang sức đang có trong thân thể và y 
phục và hãy cho đến nữ nhân này.” Khi được nghe như thể, tất cả thương buôn đêu 
thực hành theo lời của Thuyền Chủ và bỏ người vợ của thuyên chủ xuống đại dương, 
tực thì thuyên lại được chạy đi. 


Tất cả chư tỳ khưu khởi tâm suy nghĩ là ai sẽ có sự hiểu biết được Bắt Thiện 
Nghiệp mà người phụ nữ này đã tạo ra, ngoại trừ chỉ là bác Thầy Giáo Chủ. Vừa dưt 
dòng suy nghĩ như thế ở trong tâm, thì lặng thỉnh để trong lòng, khi thuyền buôm đi 
đến bến, chư tb khưu này rời thuyền, và bước lên trên đường lộ. 


Cùng lúc đó, có một phụ nữ nấu vật thực đã chín lại tiếp theo làm món cà ri, lứa 
bốc lên dính vào tay áo rồi lan qua cháy cái rễ được làm bằng cỏ khô. Gió thổi tốc 
bay cái rễ lên hư không, lúc đó có một con quạ đang bay trên hư không vừa đến, thì 
cái rễ tròng vào cái cổ, tức thì lửa đốt cháy con qua khiến rớt xuống một cách mau lẹ. 
Con quạ này rớt xuống trước mặt một nhóm tỳ khưu vừa đi đến. Chư tỳ khưu này cũng 
cùng một suy nghĩ là sẽ đi tác bạch vấn hỏi thầy Giáo Chủ, và như thế, lại tiếp tục 
bước đi trên đường lộ về lại K) Viên Tự. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 155 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Trong lúc đó, lại có một nhóm tỳ khưu gôm có bảy vị, có sự mong ước được yết 
kiến Đẳng Thập Lực, đang trên con đường ổi thì trông thấy một tịnh xá nằm bên 
đường. Tát cả đêu dừng lại và bước vào tìm kiếm vị trụ trì là một bậc đại trưởng lão. 
Vị trụ trì này mới chỉ tới một cái hang núi đề trú qua đêm, trong hang này có bảy cái 
đơn nằm nghỉ, vừa đủ cho bảy vị. Cả bảy vị vào nương nhờ, đến khi trời về đêm, thì có 
một tảng đá tự lăn xuống và lấp kín cửa hang. 


Trời đã hừng sáng, tất cả bảy vị tỳ khưu không thể ra khỏi hang núi này. VỊ tỳ 
khưu trụ trì có sự suy nghĩ là “Do chính ta chỉ bảo Khách Tăng đi đến nơi hang núi đó 
để nương nhờ, nay tảng đá to lớn lăn đến bít kín cửa hang, thì như thể, ta cũng gọi là 
tạo Trọng Nghiệp.” Vừa dứt sự suy nghĩ, huy động tất cả chư fÈ khưu trong Tu Viện 
cùng nhau đi đến đó để xô đẩy tảng đá cứu giúp bảy vị tỳ khưu bị kẹt ở bên trong. Tuy 
nhiên, tất cả đêu không lay chuyển được tảng đá. Vị trụ trì cho loan báo đến tất cả 
dân làng ở gân Tu Viện khoảng chừng bảy căn nhà để đến cứu giúp, xô đây tảng đá, 
và cũng không lay chuyển được. Ngay cả bảy vị tỳ khưu ở bên trong hang cũng cố 
găng xô đẩy và cũng không làm nhúc nhích được, cuối cùng, tất cả đều bị kẹt lại ở 
trong hang. 


Và rồi, bảy đêm lặng lẽ trôi qua, đến ngày thứ tám thì không còn ai mong muốn 
đến xô đẩy nữa, và tảng đá lại tự lăn đi rời khỏi cửa hang. Cả bảy vị tỳ khưu này lại 
có cùng một suy nghĩ: “Ai sẽ hiệu biết và giải thích được Nghiệp của chúng ta đã tạo 
ra để phải thọ lãnh khổ đau này? Nếu ngoại trừ chỉ là Đức Thế Tôn. Và tất cả chúng 
ta sẽ đi đến tác bạch vấn hỏi để rõ biết nội tình này.” Dòng suy nghĩ vừa dứt, tắt cả 
bảy vị tỳ khưu cùng ra cửa hang, đến từ giã vị tỳ khưu trụ trì, và cùng nhau bước lên 
đường lộ nhắm hướng về K) Viên Tự. Trên đường, nhóm tf)} khưu này lại được hội ngộ 
với nhóm tỳ khưu trước, từ thuyền buôm đã bước lên trên đường lộ. 


Cả hai nhóm tỳ khưu này cùng nhau đi đến yết kiến bậc Thầy Giáo Chủ, bày tỏ 
sự tôn kính đảnh lễ, và ngôi xuống một nơi thích hợp đối với từng mỗi vị. Đấng Thập 
Lực nói lời thăm hỏi, sau đó, cả hai nhóm tỳ khưu mới đồng quỳ tác bạch hỏi đến hai 
trường hợp với nguyên nhân nào mà đã được thấy và với nguyên nhân nào mà phải 
chịu thọ lãnh khổ đau. Với lòng bi mẫn, Đức Thể Tôn mở lời khải thuyết giải thích cho 
được liễu tri tận tưởng về Tiên Nghiệp của người phụ nữ và chư tỳ khưu phải thọ hình 
khổ nạn trong hang ndi. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 156 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Về phần phụ nữ phải thọ lãnh khổ nạn như vậy là do bản thân đã tạo ra Bắt 
Thiện Nghiệp ở trong tiên kiếp quá khứ, có nội dung như sau: Từ trong quá khứ, 
người phụ nữ này đem vát thực cho chồng ở ngoài đồng ruộng. Có một con chó mà 
trước kia khi còn làm kiếp người, đã làm chông của cô vợ này trong nhiễu kiếp sống, 
do duyên nợ tiên kiếp (pubbesannivàsa), đến khi tái tục làm con chó thì sự thương yêu 
ái luyễn cũng vẫn không thuyên giảm. Khi nữ nhân này đi đứng nằm ngôi ở tại chỗ 
nào, kiếm củi hái rau, thì con chó này cũng đeo dính theo không có rời xa. Những trai 
trẻ trong làng, mỗi khi nhìn thấy con chó luôn quấn quít dưới chân của nữ nhân này, 
thì có nhiễu lời nhạo báng người phụ nữ này cho phải bị hồ thẹn: “Thợ săn và chó đi 
vào rừng, thì chúng ta sẽ được vát thực với loại thịt nai trong ngày hôm nay. ” 


Phụ nữ này luôn bị hồ thẹn và đánh con chó cho quay trở về nhà. Con chó 
nương vào sự yêu thương bị dập tất, thì phải quay trở VỀ và nằm lặng thỉnh được chốc 
lát, rồi lại chạy đi theo dính vào chân của nữ nhân. Một ngày, n„ữ nhân này đem vật 
thực đi đưa cho người chồng đang ở ngoài đồng ruộng, cầm theo sợi dây xích và cho 
chó đi theo cùng. Người phụ nữ múc cơm cháo bỏ vào vật chứa đựng cho chồng dùng, 
rồi đi đến bờ sông kêu con chó lại, lấy cát bỏ vào đây cái nổi và buộc cổ con chó vào 
đâu một sợi dây, và đầu kia là buộc vào cái nôi, sau đó ném con chó quăng chìm trong 
dòng nước. 


Với nhân của Bắt Thiện Nghiệp này, người phụ nữ phải bị người ta quăng 
xuống trong nước, tạo ra sự tử vong ước chừng là năm trăm kiếp. 


Vẻ phần con quạ, tương tự nhự trên, phải bị thọ lãnh quả từ Nghiệp Bắt Thiện 
đã tạo ra trong thời quá khứ, với nội dung như sau: “Atìfe”— Trong thời quá khứ, có 
một nông dân nuôi một con bò lười biếng, gắn lưỡi cày vào đi cày được một chút mà 
bỏ ra thì lại đi nằm. Mỗi ngày nông dân này nản lòng và đánh đập bò rất nhiêu. Một 
ngày kia, vì quá tức giận mới bắt và cột trói con bò lại, rồi lấy rơm khô quấn buộc con 
bò giống như một bó rơm rôi nói với nó: “Từ ngày hôm nay, ngươi sẽ ít lầm việc và 
cho năm thoải mái, sẽ không phải đi cày ruộng nữa. Và Ta sẽ không còn đánh đập và 
chửi mắng ngươi nữa.” Nói xong lời, nông dân nổi lửa đốt cháy con bò, và con bò do 
thế phải chết đi tùy theo duyên nghiệp. 


Phần nông dân, sau khi chấm dứt sanh mạng, lìa khỏi kiếp sống, thì phải sa đọa 
vào Địa Ngục, và bị đốt cháy ở trong đó một thời gian rất lâu dài. Sau khi trả hết 
Nghiệp tại nơi đó, còn dự sót quả từ nơi Nghiệp vẫn chưa hết, đi tải tục sanh làm con 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 157 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





quạ, và với quả ác còn dự sót trồ sanh lại dẫn đến bị đốt cháy bởi cái rễ lửa ngay khi 
đang bay trên hư không, và bị đốt cháy như vậy cả trăm kiếp với mãnh lực dự sót của 
quả Bất Thiện Nghiệp. 


“Tuunhehi anubhùtarn” — Có rất nhiêu khổ đau mà con người phải thọ lãnh bởi 
do đã tạo ra điểu bất thiện mà đã tích lũy duy trì trong thời quá khứ, khi cả bảy vị t 
khưu này còn là những trẻ chăn bò với mỗi ngày đều thả bò cho đi ăn cỏ theo từng 
vùng. Trong ngày thứ bảy, khi thả bò đi ăn cỏ xong, thì cả bảy trẻ nhỏ này nhìn thấy 
một con kỳ đà to lớn đang bò trước mặt, mới cùng nhau rượt đuổi bắt. Con kỳ đà bỏ 
chạy trốn vào một khe hở của gò mối, gò mối này có đến bảy khe hở. Những trẻ nhỏ 
này động cùng suy nghĩ: “Tất cả chúng ta nhìn thấy mà bắt không được, vậy để ngày 
khác sẽ bắt.” Suy nghĩ xong, liễn bẻ nhánh cây với mỗi người một nhánh đến lấp kín 
từng môi khe hở của gò mối và không cho con kỳ đà này thoát ra, sau đó cùng rủ nhau 
quay trở về nhà. 


Vào sáng ngày hôm sau, cả bảy trẻ này thả bò đi ăn trong chỗ khác, quên nghĩ 
đến con kỳ đà, đến bảy ngày sau đó mới thả bò đi ăn lại chỗ cũ, và nhìn thấy lại gò 
mối thì sự nghĩ tưởng khởi sanh lên: “Con kỳ đà mà chúng ta đã đóng bít lấp khe hở 
không biết ra sao rôi?” Cả bảy trẻ đồng cùng nhau đến mở các khe hở ra, nhìn xem 
thấy con kỳ đà vẫn còn sống, mới cùng nhau nói không nên làm khổ nó nữa. 


“Anàlayà hutvà” — Kỳ đà do bị đói lả cả bảy ngày, nên không còn thiết chỉ thân 
mạng, ra khỏi gò mối thì toàn thân bị run rấy. Tất cả trẻ thấy thế, nên cùng nhau đến 
xoa bóp rôi thả kỳ đà đi với lòng trắc ẩn xót thương nghĩ rằng: “Kỳ đà hãy đi đi và 
chớ có lo sợ điều chỉ. K) đa hãy đi ải với sự an lạc. ” 


Cả bảy trẻ này sau khi lìa bỏ thân mạng một cách thích hợp, thì không có bị rớt 
vào Địa Ngục vì không có làm cho kỳ đà bị chết. Tuy nhiên, cả bảy trẻ này phải bị thọ 
lãnh khổ đau với sự bị đói lả mười bốn kiếp, và mỗi kiếp là bảy ngày, đến kiếp thành 
bảy vị t khưu là kiếp thứ mười bốn. ” 


Nghiệp Bắt Thiện cho quả kết hợp với tội lỗi dẫn đến sự khổ đau như vậy. Với 
nhân như thế, mới bảo rằng Hữu làm duyên đối với Sanh. Hữu làm duyên đối với 
Sanh, tức là Nghiệp Hữu, và Sanh Hữu không có thể làm duyên cho Sanh được. 


Hành động của Nghiệp Hữu là thiện hạnh mà người đã tạo tác làm duyên đối với 
Sanh cũng tương tự như thế. Việc Thiện của người thực hiện qua việc tôn kính Phật, 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 158 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Pháp, Tăng và tôn kính đến vị Phật Độc Giác, thường được phát sanh về Thiên Giới rất 
nhiều. Với người có đức tin thực hiện lòng tôn kính đối với bảo tháp Phật cũng gọi là 
thực hiện việc tôn kính Phật. Và Wg”hiệp đó cũng được xếp thành Thiện Nghiệp, cũng 
được xếp vào trong Nghiệp Hữu làm duyên đối với Sanh. Người được thọ trì Giới và 
lắng nghe thuyết Pháp, phát triển tu tiễn, cũng được gọi là Thiện Nghiệp, cũng được 
xếp vào trong Nghiệp Hữu làm duyên đổi với Sanh, tức là tái tục làm duyên cho phát 
sanh về Thiên Giới. 


Hành động của người có Thiện Nghiệp thích hợp là nhân sẽ cho kết hợp được 
thịnh vượng trong ngày vị lai. Ví như cận sự nữ K”⁄//u/arà được cúng dường cái 
vòng ngà đeo tay làm chân bình bát, đã làm duyên cho được hiểu biết hết cả Phật Pháp. 
Ví như nữ đại thí chủ V¡/sàkhà có được cúng dường Tam Y, có được vật trang sức thù 
thắng. Ví như trưởng lão Bàkuia có được cúng dường thuốc chữa bệnh để trị các bệnh 
tật mà đến kiếp vị lai đều không có bệnh tật, mãi cho đến kiếp sống cuối cùng. Ví như 
trưởng lão Aønàkondanno (A Nhã Kiêu Trần Như) có được bô thí cúng dường nước 
mía. Ví như Đức Vua Asoka (A Dục) có được cúng dường mật ong với đức tin từ 
trong kiếp quá khứ, do đó, được sanh lên làm Sát Đề Ly có vương quyên to lớn với 
mãnh lực tỏa đi trong hư không và phía dưới mặt đất là một do tuần. Ví như Thiên Nữ 
Làja có được bố thí cúng dường cơm rang từ khi vẫn còn là người con gái trông nom 
ruộng lúa mì, và khi chấm dứt sanh mạng thì được thọ sanh về Thiên Giới. Ví như nữ 
trưởng lão ni Upzlawannà trong một kiếp quá khứ sanh trong dòng họ nghèo khổ, có 
được cúng dường vải nhuộm bông hoa. 


Và như thế, cuối cùng rồi cũng dẫn chứng để giải thích về tất cả người đã tạo tác 
nhiều việc Thiện. Cả hai trường hợp tạo tác việc Thiện và Bất Thiện cũng tính vào 
trong Nghiệp Hữu, gọi là Hữu làm duyên đối với Sanh, và Sanh thường phát sanh do 
có Hữu làm duyên, nêu không có Hữu thì Sanh không có thể phát sanh được. 


Hữu tức là Nghiệp Hữu, phân tích ra thì có vô số trường hợp, nhưng trình bày 
theo trường hợp tóm lược được kết hợp vào nhau. Mghiệp thì có hai trường hợp, đó là 
Thiện Nghiệp và Bắt Thiện Nghiệp. Người sẽ đi tái tục trong kiếp sống kết hợp với sự 
an lạc cũng do mãnh lực của Thiện Nghiệp đã kiến tạo lấy từ trong kiếp quá khứ. 
Thiện Nghiệp hỗ trợ cho quả trổ sanh, làm giảm đi bao khổ đau, phát triển sự an lạc, 
tiệu diệt hết mọi tội lỗi, phục vụ sự lợi ích, loại trừ mọi hiểm nguy, hủy diệt hết tai nạn, 
và tất cả mọi nguy khốn đều tan biến hết. Bá: Thiện Nghiệp thường dẫn đến khô đau, 
tội lỗi, hiểm nguy, tai nạn, tật bệnh, và điều nguy khốn. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 159 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Chúng sanh sanh trong thế gian này cũng chỉ gặt hái hai sự việc, là sự an vui và 
sự khổ đau, với nhân quả từ nơi Thiện và Bất Thiện. Thiện và Bất Thiện gọi là 
Nghiệp, và Nghiệp đó gọi là Nghiệp Hữu làm duyên đối với Sanh trong Pháp Liên 
Quan Tương Sĩnh. 


J3fi paccayä jarãmarananiddesa 
Sanh Làm Duyên Lão Tử Xiến Minh 


“Yasmä asati Jätiyä Jaramaranam na hoti. Sokadayo va dhammäa na hon. J]ãtiya-va 
pana satI Jaramarananceva tasmã ayampI JãtIJaramaranassa ceva sokadInanca paccayo 
hot.” 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiếp theo trong Pháp Liên Quan Tương Sinh 
thuộc phần duyên thứ mười một, có nội dung là Lão Tử phát sanh do Sanh làm duyên, 
được tiến hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ Kinh này có lời đề cập là 
“Bhagavà” —- Đức Thế Tôn thuyết giảng về “Jàfipaccayà jaràmaranam” — Có nội 
dung là Sanh làm duyên cho Lão Tử phát sanh, Lão Tử sẽ được phát sanh do có nhân 
Sanh làm duyên. 


Tiếp theo sẽ khảo sát trong phần Lão Tử xiển minh, về Lão Tử được phát sanh 
do Sanh làm duyên, có lởi giải thích như sau: Lão Tử phát sanh với hai loại nhân 
thường do Sanh làm duyên, và Sanh không chỉ có làm duyên cho Lão 7T, mà làm 
duyên luôn cho cả sự sầu muộn, sự kể lễ khóc than, sự khổ đau, ưu buôn, tủi lòng, và 
sự não hại. Tất cả những Pháp thường được phát sanh do bởi Sanh làm duyên. Một 
khi Sanh không có hiện hữu, tức là phát sanh Ngũ Uẫn tuần tự theo Ngũ Uần, không 
có việc hiện bày theo từ nơi Uấn, Xứ, Giới, Quyên, thì LZo 7 không có thể hiện hữu 
được. 


“Sokàdayo và” — Không thê có Pháp sầu muộn sanh khởi lên đầu tiên. “J2//yà 
pana saíi” — Khi Sanh là sự tái tục (pafisandhi) trong thời sanh khởi đã có sự phát 
sanh lên, thì Lo 7 và sự sầu muộn cũng thường phát sanh theo. Với nhân như thế, 
bậc trí tuệ nên hiểu biết rõ ràng là Sanh làm duyên đối với Lão Tử, và làm duyên luôn 
cả các Pháp như là sự sâu muộn, kế lễ, khóc than. 


Có lời giải thích cho câu vấn hỏi là khi Sanh được phát sanh như là bản thân, là 
Ta, là chúng sanh, là con người, chí đến là chuyền tiếp theo phần Siêu Lý, chỉ là Ngũ 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 160 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Uẩấn, nếu không được hiện hữu, thì Lão 7# và tất cả Pháp như là sự sầu muộn sẽ có 
hiện hữu do từ đâu? Xét đến tận cùng thì tất cả những loại Pháp kế trên đều nương vào 
Vô Minh, có Vô Minh làm nhân đầu tiên vì lẽ LZo 7T và tất cả Pháp như là sự sầu 
muộn được phát sanh do từ Vô Minh, có Vô Minh làm duyên, do Vô Minh làm duyên 
cho tắt cả Pháp như là Hành được phát sanh. 


Nên hiểu biết, tất cả Pháp như là #ành phát sanh do nương nhờ lẫn nhau tuần tự 
cho mãi đến Sznh. Quả thật vậy, nếu Vô Minh không có hiện hữu, thì tất cả Pháp như 
là Hành, v.v... không có thể tự phát sanh. Khi các Pháp không được phát sanh, thì 
Sanh cũng không có khả năng tự phát sanh bởi do không có chỗ nương nhờ làm duyên 
cho sanh khởi. Và khi không có duyên đối với Sanh, thì Sanh không có thể tự phát 
sanh, như thế, Lão T và sự sầu muộn cũng không có hiện hữu. 


Tất cả Pháp thường có Vô Minh làm duyên vì lẽ Vô Minh sanh khởi lên trước, 
rồi mới làm duyên cho sanh tất cả Pháp nương nhờ lẫn nhau tuần tự hiện bày. Với 
nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết là tất cả Pháp có do Vô Minh làm duyên cho tất 
cả, và tất cả Pháp được phát sanh bởi do Vô Minh làm duyên. 


“Tinnam pana vaffànamn” — Vô Minh là nơi chứa đựng của cả Tam Giới Luân 
Hỏi, và một khi hành giả Thiện Nam Tử nỗ lực tu tiễn ngõ hâu sát trừ được Vô Minh, 
thì Lão Tứ và sự sâu muộn là những Pháp không hiện hữu trước tiên. 


“Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo” — Với tất cả nhóm khỗ 
đau thường phát sanh cũng do nương vào Vô Minh làm duyên, nương nhờ vào nhau 
đặng phát sanh, bậc trí tuệ cũng nên có sự hiểu biết như vây. 


Hành động sẽ diệt tắt mọi khổ đau cũng là do nương vào sự diệt tắt đầu tiên là 
Vô Minh vì lẽ một cách đơn giản, chính Vô Minh là nhân đầu tiên. 


“Asesaviràganirodho” — Hành động điệt tắt mọi khổ đau là Níp Bàn. Níp Bàn 
thường diệt tắt mọi khổ đau không còn dư sót, là cũng do nương vảo sự diệt tắt Vô 
Minh là cội căn của tất cả Pháp như có Hành, v.v... 


“Jaràmaranam” — Lão Tử và sự sâu muộn, khóc lóc kể lễ và sự khổ đau, ưu 
buôn, não hại sẽ được diệt tắt cũng do nương vảo sự diệt tắt của Sanh trước tiên. Sanh 
sẽ diệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt của Hữu trước tiên. Hữu sẽ diệt tắt cũng do 
nương vảo sự diệt tắt của 7w trước tiên. 7# sẽ diệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt 
của Ái trước tiên. “Vedanànirodho” — Ái sẽ diệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt của 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG Iló1 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





Thọ. Thọ sẽ diệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt của Xúc. Xúc sẽ diệt tắt cũng do 
nương vào sự diệt tắt của Lực Xứ. Lục Xứ sẽ diệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt 
của Danh và Sắc. Danh và Sắc sẽ diệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt của Thức. 
Thức sẽ diệt tắt cũng do nương vảo sự diệt tắt của Hành. Hành sẽ diệt tắt cũng do 
nương vào sự diệt tắt của Vô Minh. Diệt tắt được Vô Minh thì khi đó các Pháp như 
Hành, Thức, Danh và Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử và sự sầu 
muộn là những Pháp trước tiên sẽ được diệt tắt. 


“Dukkhakkhandhassa nirodho” — Hành động điệt tắt của tất cả nhóm khổ đau 
được hiện bày với trường hợp như trên. 


Quán xét thấy tất cả trường hợp Pháp mà được sanh khởi để làm duyên với nhau 
và diệt tắt là lẽ thường nương nhờ với nhau, gọi là Liên Quan Tương Sinh. 


Từ ngữ Pa/icca được dịch là “ương nhờ.” 'Từ ngữ “Sarnuppàda” được dịch là 
“Tất cả Pháp như có Vô Minh và có sự buồn râu là cuối cùng nương nhờ vào nhau 
được phát sanh, làm duyên đối với nhau mà phát sanh.” Với nhân như thê, mới gọi là 
Liên Quan Tương Sinh (Paticcasamuppàda). Tất cả Pháp không chỉ có nương nhờ vào 
nhau đặng phát sanh, tương tự đi đến sẽ diệt tắt cũng do nương nhờ vào nhau rồi mới 
diệt tắt. Trong từ ngữ Pàh, gọi là Liên Quan Tương Sinh (Paticcasamuppàda), cũng 
có thể dịch thoát ra được đối với sự phát sanh. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết Đức Phật Ngài lập ý lấy cả sanh và diệt, sanh cũng 
nương nhờ đối với diệt, diệt cũng nương nhờ đối với sanh. Cả hai sanh và diệt, với 
mục đích trong Liên Quan Tương Sinh thích hợp với luồng Phật ngôn của bậc Thầy 
Giáo Chủ khải thuyết Diệu Pháp cho trưởng lão Àzznđaz như sau: 


“Gambhìro càyam Ànanda” — Này Ànanda, chính Pháp Liên Quan Tương Sinh 
này là Pháp thậm thâm cực nan kiến cho người quán xét. “Etassa anànà” — Tất cả 
chúng sanh ở trong Tứ Khổ Thú, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, ATuLa, Bàng Sanh, là bởi do 
không được hiểu biết về Pháp Liên Quan Tương Sinh. Khi đã hiểu biết được Pháp 
Liên Quan Tương Sinh, thì cũng sẽ làa khỏi nhóm khổ đau và sẽ không còn đi đến Tứ 
Khô Thú. 


Với lời nói, “Hành phát sanh do nhân duyên chế ngự mọi Việc của người tạo 
Có lời giải thích là, “Cá nhân người có thực hiện, khi thấy là Vô Minh làm 
duyên đối với Hành ở phần Phúc Hành là có việc tạo tác việc Thiện, phần Phi Phúc 


” 


tác. 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 162 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





1” 


Hành là có việc tạo tác việc bất thiện.” Nhận thấy rằng, Phúc Hành là việc tạo tác 
các Phước Thiện thường đem đến việc lợi ích đối với bản thân. Phi Phúc Hành là 
việc tạo tác các điều tội lỗi thường đem đến việc bất lợi ích đối với bản thân. Khi được 
thấy như thế, thì biết được là việc tạo tác các việc thiện, xa lìa việc bất thiện, cũng sẽ 
dắt dẫn về Thiên Giới. Với nhân như thế, Đức Thế Tôn khải thuyết là Hành sanh do 
Vô Minh, diệt do Vô Minh. 


“Attani kantinidassanavàranam” — VỚI lời nói là, “Thức sanh do Hành làm 
duyên, ” cũng sẽ chê ngự lân nhau hêt mọi sự vui thích trong ta. 


Với lời nói là Danh và Sắc phát sanh do Thức làm duyên, ” là nhân sẽ chễ ngự 
hết phần tư tưởng, là ý thức trong cơ thể, là sự vật bền chắc một cách chắc thật. 


Với lời nói là Lực Xứ phát sanh do Danh và Sắc làm duyên, ” là nhần sẽ cản 
ngăn lân nhau về việc thây sal, là thây sai lâm vê Danh và Sác là của 'Ta. 


Lời giải thích về hành giả quán xét thấy việc, “Lực Xứ phát sanh do Danh và 
Sắc làm duyên, ” cũng là việc quán xét thấy ngũ uẫn theo sự việc Vô Thường, thấy ngũ 
uân theo sự việc đem đến Khô Đau, và thấy ngũ uân theo sự việc Vô Ngã, không phải 
là của Ta. 


Với nhân như thê, mới nói răng lời nói là Lực Xứ do Danh và Sắc làm duyên sẽ 
cản ngăn với nhau, theo sự việc cho thây ngũ uân là thường tôn, thây là an vui, thây 
răng là của Ta. 


“Andhà viya”— Vô Minh được so sánh ví như mắt mù. Tất cả Hành được phát 
sanh do Vô Minh làm duyên, được ví như hành động xác định cho hiểu biết là người bị 
mù mắt. Thức phát sanh do Hành làm duyên, ví như trạng thái đi đến xác định nơi 
người mù mắt. Thức phát sanh do Vô Minh làm duyên, ví như hành động được xác 
định nơi người mù mắt mà bị té ngã xuống. Danh và Sắc phát sanh do Thức làm 
duyên, ví như người mù mắt bị té ngã xuống, phát sanh ra vũng máu. Xứ phát sanh do 
Danh và Sắc làm duyên, ví như cục bướu bị bề vỡ ra thành vũng máu. Xúc phát sanh 
do Lục Xứ làm duyên, ví như sự đụng chạm. Thọ phát sanh do Xúc làm duyên, ví như 
sự khổ đau từ nơi hành động đụng chạm vào mắt của người mù mắt. 


“Tadabhibhùtà ca bàlo” — Người sĩ mê bị Vô Minh bao phủ che lấp, thì thường 
hay bị rung động với tất cả Hành và sẽ làm cho sanh khởi trong kiếp sống mới. 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 163 


DHAMMASANGANI s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





“Sankhàraparigeahitam” — Thức thường xác định trong Hành và thường đạt 
đến nơi tích lũy của cả Ngũ Thú. 


“Ràjakumàro viya” — So sánh ví như hoàng tử là hoàng nhi của dòng Sát Đề Ly, 
được quan cận thần dẫn đến dạy bảo, hướng dẫn cho làm mọi sự việc, thì cũng làm 
được hêt mọi sự việc. 


“Nàmarùpam abhinabbatteti” — Thức thường làm cho Danh và Sắc được phát 
sanh trong thời tái tục. 


“Màyam viya” — So sánh ví như hoàng hậu Màya thường thực hiện lời nói, cử 
chỉ cho đăm say với Sắc Dục. 


“Nàmarùpapithitam”— Thức thường hiện diện trong Sắc, khi hiện diện trong 
Sắc thường làm cho cả Lực Xứ được phát triển lên, được tươi tốt, đi đến hoàn hảo, ví 
như bụi cây ở trong rừng. 


“Àydfanato phasso” — Xúc là phiền não, hành động của việc đụng chạm cảnh 
cũng phát sanh do nhân tiếp chạm ở phần Xức, ví như lửa được phát sanh ở nơi cây là 
do người chà xát ở hai khúc cây vào nhau. 


Tiếp theo, Thø cũng phát sanh thọ lãnh cảnh như là: Nhãn thọ lãnh cảnh Sắc, 
Nhĩ thọ lãnh cảnh Thịnh, Tỷ thọ lãnh cảnh Khí, Thiệt thọ lãnh cảnh VỊ, Thân thọ lãnh 
cảnh Xúc, và Tâm thọ lãnh cảnh được biết ở nơi tâm. 


Tuần tự tiếp theo, Á? là sự tham muốn cũng phát sanh khởi, Thứ cũng phát sanh 
khởi, Hữu cũng phát sanh khởi. 


Tuần tự tiếp theo, LZo là sự già và Tứ là sự chết, và tất cả Pháp như sự sầu 
muộn cũng phát sanh theo tuần tự, do nương nhờ lẫn nhau, như thế, hết tất cả nhóm 
khổ đau phát sanh với trường hợp như vây. 

Hành động diệt tắt hết tất cả nhóm khổ đau là sẽ diệt tuần tự theo tất cả Pháp, 
ngay cả sẽ theo một cách tóm lược. N ếu diệt Vô Minh, thì tất cả Pháp cũng diệt tắt hết 
cả thảy, tắt cả nhóm khổ đau cũng sẽ diệt theo tuần tự. 

Bậc trí tuệ nên hiểu biết là Liên Quan Tương Sinh trình bày về Pháp làm duyên 
đối với nhau mà phát sanh, cũng như làm duyên đối với nhau mà diệt. Như là Vô Minh 


có sanh và diệt, và cuôi cùng là Sanh có sanh và diệt, Lão và T# có sanh và diệt sau đó, 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 164 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 





rồi thì sự sầu muộn phát sanh, và nhóm khổ đau cũng phát sanh lên theo, khi sự sầu 
muộn diệt tắt, thì nhóm khổ đau cũng diệt tắt không còn dư sót. Sự đoạn diệt của sự 
việc trong Liên Quan Tương Sinh Phân Tích một cách tóm lược là chỉ có bấy nhiêu 
đây. 


“Pafticcasamuppàdavibhangam dassetvà” —- Bậc Toàn Đức khải thuyết Pháp 
Liên Quan Tương Sinh Phân Tích vừa châm dứt xong. 


Tuần tự tiếp theo là thuyết giảng phần Miệm Xứ. Thuyết cả Tứ Niệm Xứ ở trong 
Niệm Xư Phân Tích: 


I. Thân Tùy Quán Niệm Xứ là trường hợp trú niệm suy nghĩ, tưởng niệm 
trong hành động, quán xét thấy thường luôn về sắc thân bởi theo Tam Tướng. 

2. Thọ Tùy Quán Niệm Xứ là trường hợp trú niệm suy nghĩ, tưởng niệm về 
Thọ, là hành động thọ lãnh cảnh theo Lạc thọ, Khô thọ, Hỷ thọ, Uu thọ, và 
Xả thọ bởi theo Tam Tướng. 

3 Tâm Tùy Quán Niệm Xứ là trường hợp trú niệm suy nghĩ, tưởng niệm quán 
xét thường luôn tất cả Tâm bởi theo Tam Tướng. 

4. Pháp Tùy Quán Niệm Xứ là trường hợp trú niệm suy nghĩ, tưởng niệm 
thường luôn trong việc quán xét từ nơi hành động nhìn thấy Pháp, như Uấn, 
Xứ bởi theo Tam Tướng. 


Như vậy, chấm dứt trình bày phần Niệm Xứ Phân Tích một cách tóm lược. 


Tuần tự tiếp theo là thuyết giảng tất cả phần Pháp Phân Tích một cách tuần tự 
cho đến Pháp Ý Phân Tích (Dhammahadayavibhanga) là nơi cuối cùng. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết là trong bộ Kinh Phân Tích này, Bậc Toản Đức thuyết 
giảng điểm tô với 18 thể loại Phân Tích, như có Uẩn Phân Tích, v.v..., Pháp Ý Phân 
Tích là cuỗi cùng. Nếu sẽ đếm Pháp Uẫn, thì ước chừng là 5,600 Pháp Uẫn, được 
thuyết giảng suốt 12 ngày (tính theo Cõi Nhân Loại) mới chấm dứt. Khi chấm dứt bộ 
Kinh Phân Tích thì có 70 triệu Chư Thiên chứng đắc Thánh Đạo Thánh Quả. 


Bậc trí tuệ nên có tác ý xác định theo phần tóm lược chỉ là bấy nhiêu đây. 


KẾT THÚC BỘ CHÚ GIẢI PHẦN TÍCH 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 165 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


PHƯƠNG DANH ÂN TỎNG - NĂM 2012 
1000 QUYÊN CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHẦN TÍCH 


Quý Thân Hữu ở Lancaster, Pennsylvania 


1. 


Hai Phật tử ân danh $100 


Quý Thân Hữu ở Edmond, Oklahoma 


1. 
VÀ 


Viên An (Hoa Thi Nguyen) & Tịnh Lạc (Don Viet Phan/Minh Phan) $200 
Viên Nhàn/Diệu Thiện/Chơn Trí/Diệu Liên $100 


Thân Hữu ở Moreno Valley, California 


1. 


GÐ Võ Ngọc Hương/Juan Ramirez/Diane/Kevin $100 


Thân Hữu ở Brookfield, Connecticut 





1. 


Linda Lê $50 


Quý Thân Hữu ở Virginia/D.C./Maryland 


Thi DU ph TU nh 


¬ —— 
— C 


—¬ ¬ —¬ 
A 0 


Liên Nguyễn $20 

Tâm Hân Huệ/Tâm Chánh An/Tâm Nguyên Từù/Tâm Chánh Mãn $500 
GÐ Chúc Giới & Chúc Nguyên $200 

Tâm Hiền & Nguyên Khánh $500 

Trịnh Đức Tiến (pd Diệu Hoàng) $50 

Nguyễn Thị Thảo (Pd Visutañani) $40 

Nguyễn H. Long (pd Phúc Thịnh) & Huỳnh Ngọc Tứ $50 

Cavin Mỹ Như Lê (pd Đạo Trí) $200 

Phương T. Trần (pd Quảng Hiền) $100 


.. Lưu Tuấn Sơn (pd Như Thanh) & Lưu Kim Thoa (pd Nguyên Thủy) $940 
..Pepe Thanh Duong Vo (pd Hải Dương) $100 


GÐ Tuyết Võ (pd Chơn Hành Bạch) $200 


._ Võ Hồng Hoa (pd Chơn Hạnh Thuần) $100 


Võ Văn Nương (pd Thiện Tâm) & Lê Thị Nên (pd Diệu Liên) $100 
GÐ Võ Minh Đức & Vân $60 
GÐ Võ Duy Thiện & Lắm $50 


TÁC GIÁ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 166 


17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
có. 
24. 
ĐT 
26. 
21. 
28. 
ĐI, 
3U. 
Ti b 
c 
33. 
34. 
2ời 
36. 
na 
38. 
Sóc 
40. 
4I. 
42. 
43. 
4. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
Ti, 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


Lê Thị Đức (pd Tịnh Độ) & Gerald J. Maier $100 
Nguyễn Thị Lài (pd Tịnh Hương) $20 
Bích Lan $40 

GÐ Lý D. Phạm (pd Quảng Thiện) $300 
Khánh & Huệ 6 quyền 

Cô Dieu Kinh & cháu Hoàng $100 
Natalie M.N. Phan (pd Diệu Phổ) $100 
GÐ Leslie Wong & Tiểu Kiến Bình $300 
Liên Hồng Lý $20 

Thủy-Tiên Thị Lý $20 

Jacqueline Định Nông-Tạ $50 

Khải & Tường-Vân Nông $100 

Hà Lê Ngọc Kelly $100 

Từ Ngọc Hân (Lê Kim Dung) & Quảng Minh Phúc $100 
Từ Mẫn $100 

Đặng T. Diệu Hiền (pd Diệu Mỹ) & Quảng Oánh $50 
Phật tử ân danh $100 

GÐ Diệu Hồng & Chánh Định $50 

Thảo Trần & Đức Huỳnh $100 

Hải Triều & Thi Lành $20 

Thiên Giang & James Đức $20 

Bé Winston/bé Anna/bé Kimberly $20 
Hưng Ngọc Trần $20 

Thanh Nhàn & Thi Hương $20 

Tâm Tịnh Chơn (Kim Nguyễn) $100 
Tâm Nguyên Châu (Quỳnh Nguyễn) $100 
Tâm Nguyên Tú (Anh Nguyễn) $300 
Thành Phạm (pd Chính Dũng) $50 

Lan Lưu (pd Diệu An) $30 

Lý Thị Thủy Tiên (pd Tâm Bảo) $50 
Phan Thế Nam $50 

Phúc Tuệ (Trần Đình Ta) $100 

Đỗ Trừ (pd Minh Phát) $50 

Yến Nguyễn $30 

Trần Diệp Dung (pd Thông Ngọc) $20 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 167 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


52. Trần T. Mai Ngân (pd Nan Đà) $20 

53. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (pd Tịnh Nguyện) $60 
54. Phượng Hoàng $40 

55. Trúc Tiên (pd Huệ Xuân) $40 

56. Trần Giai Thoại (pd Nguyên Chí) $25 
57. Diệu Bảo & Diệu Liên $50 

58. Diệu Hoa (Kim Chi T. Đỗ) $100 

59. Phan Tuy Vinh $25 

60. Diệu Âm $30 

61. Thu T.Nowak (pd Sukhesi) $100 

62. Phước Quang $50 

63. Nguyên Thiện $100 

64. Dung Nguyễn $100 

65. GĐ Đỗ Nguyệt (pd Chúc Thuần) $100 

66. Jacqueline Hamilton (pd Diệu Oanh) $100 
67. Phạm Thị Cảnh (pd Chân Trí) $100 

6§. Một Phật tử ấn danh $100 

69. Lily Dương $40 

70. Hoan Nguyen $40 

71. Nguyễn Thị Ngọc Dung $40 

72. Huynh Nguyen (pd Nguyên Hà) $50 

73. Chánh Minh Phú (Daniel) & Chơn Tâm Định (Tammy) $100 
74. Trần Q. Bình (pd Giác Thanh) & Nguyễn H.N. Khanh (pd Tuệ Vinh) $40 
75. Kim Phạm $100 

76. Một Phật tử ân danh $100 

77. Thảo Nguyễn & Thu Hồ $200 

7§. Liễu Duyên & Tịnh Tâm $50 

79. GÐ Tiến Nam $200 

80. GĐ Hòa Chương $50 

81. Mai Anh Đào & Huy $100 

82. Bach Nga Vo $100 

83. Sandy Kim & Family $100 

84. Linda/Thuy Dinh & Family $100 

85. Lưu Bích Vân $100 

8ó. GĐ Tâm Diệu Phú & Nguyên Tuệ $300 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 168 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


BUỎI SINH HOẠT PHẬT PHÁP VỚI NGÀI SAYÄDAW ASHIN JATILA 
VÀ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN - NGÀY 15 THÁNG 4, 2012 
FRANCONIA GOVERNMENTAL CENTER, ALEXANDRIA, VA 





DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 169 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHAÄ THERA TRANG 170 





DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 171 





DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHAÄ THERA TRANG 172 





DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


HÌNH ẢNH SINH HOẠT TRONG CHUYÉN VIÊNG THĂM 
VÀ THAM DỰ KHÓA TU TẠI TRUNG TÂM THIÊN 
MAHASI Ở YANGON, MIÉN ĐIỆN 
TỪ NGÀY 5 THÁNG 1 ĐÉN NGÀY 4 THÁNG 2, 2012 





DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 173 


^ Z 


` 


Z 


Z 


CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


DHAMMASANGANI * VIBHANGA 





TRANG 174 


Z 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 175 





DHAMMASANGANI s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


lo1e2=1^1^›» =4 


cœ< 
"`4: i a2 ®'Í4 





TÁC GIẢ NAGÄADIPA MAHA THERA TRANG 176 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 


' NRENG - là 
.- s26, 





DỊCH GIÁ ĐẠI ĐỨC GIÁO THỌ SÁN NHIÊN TRANG 177 


DHAMMASANGANI *s VIBHANGA - CHÚ GIẢI PHÁP TỤ VÀ PHÂN TÍCH 








4 - 


TÁC GIẢ NAGÄDIPA MAHA THERA TRANG 178 


